LAMI GIRU., 


CON GIÀU CON THÔNG MINH 


ĐỀ CÓ KHỎI DẦU THUAN LỢI VỆ TÀI CHÍNH 
RICH KID SMART KID 


Robert T. Kiyosaki & Sharon L Lechter 


=_ 


Chia sẻ ebook : Chiasemoi.com 


Con Giàu Con Thông Minh 


Series Dạy Con Làm Giàu — Tập 4 


Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


Table of Contents 
LỜI GIỚI THIỆU 
PHÂN 1: “TIỀN BẠC LÀ Ý TƯỞNG” 
CHƯƠNG 01 
CHƯƠNG 02 
CHƯƠNG 03 
CHƯƠNG 04 
CHƯƠNG 05 
CHƯƠNG 06 
CHƯƠNG 07 
PHÂN II: TIỀN BẠC KHÔNG LẦM CHO BẠN GIÀU 
CHƯƠNG 08 
CHƯƠNG 09 
CHƯƠNG10 
CHƯƠNG 11 
CHƯƠNG 12 
CHƯƠNG 13 
CHƯƠNG 14 
PHÂN III: TÌM RA TÀI NĂNG CỦA CON BẠN 
CHƯƠNG 15 
CHƯƠNG 16 


KẾT LUẬN: Việc quan trọng nhất trên đời 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ngày nay, trong thời đại Công nghệ Thông tin, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Nguyên tắc của những thời trước - đi học, ra trường kiếm việc làm, đeo bám sự ổn định lâu dài của 
công việc, dành dym tiền gửi tiết kiệm và hi vọng về hưu sẽ được xã hội chăm lo - đã lỗi thời. Cái thời 
“Gừng càng già càng cay” đã qua rồi. Thời đại này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học hỏi để 
nâng cao kiến thức và trình độ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mình vì ngày nay 
chúng ta có rết nhiều lựa chọn. Những gì chúng ta đã học được là quan trọng, nhưng không quan trọng 
bằng tốc độ chúng ta học hỏi, thay đối và thích nghi với lượng thông tin mới. Chúng ta cũng đã thấy 
nhiều tấm gương của những người trẻ trên thế giới biết nắm bắt cơ hội và đã rất thành công trong thời 
kỳ có nhiều thay đối. Họ đã trở thành tỉ phú (Bill Gates), hay ở tuổi U45 làm giám đốc của những Tập 
đoàn lớn như AOL, Time Warner 


Nền kinh tế ngày nay đang cần những người trẻ có khả năng đột phá bằng sự linh hoạt, sáng 
tạo hơn là những con người chỉ học làm theo khuôn mẫu. Như vậy, liệu việc giáo dục ở trường không 
thôi có cung cấp đủ những gì cần thiết để chúng ta bước vào đời, thành công trong cuộc sống và thích 
nghi với sự thay đổi hay không? Liệu trường học có trang bị đủ kiến thức về tài chính để chúng ta có 
thể làm giàu? Và chúng ta hãy nhớ rằng cho dù chúng ta có rất nhiều tiền nhưng thiếu kiến thức để làm 
giàu thì chúng ta cũng không thể nào giàu được; rằng ngân hàng không đòi hỏi học bạ mà họ muôn 
xem bản báo cáo tài chính của chúng ta. Họ muốn biết thành tích về tài chính của chúng ta chứ không 
cần biết chúng ta đã học giỏi như thế nào. Do vậy, việc bố mẹ truyền đạt cho chúng ta những kiến thức 
về tài chính, về cuộc sông, những điều trường học thường không dạy, là hết sức quan trọng để chúng ta 
thành công và giàu có. 


Quyển sách này sẽ cung cấp những kiến thức và bí quyết quí báu để chúng ta tự tin bước vào thế 
giới thực - thế giới chúng ta phải đối đầu sau khi ra trường. Quyển sách này đặc biệt dành cho những 
ai: 


- muốn có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sông để làm giàu, 
- muốn phát hiện và phát huy tài năng của mình, và 


- muốn trở thành người học suốt đời. 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


PHÂN 1: “TIỀN BAC LÀ Ý 
TUONG” 


Khi tôi còn bé, người bó giàu thường nói: “Tiên bạc là ý tưởng. Tiền bạc 
có thể là bất kỳ thứ gì con muốn. Nếu con nói, “Con sẽ chăng bao giờ giàu”, 
thì hän là con sẽ chăng bao giờ giàu có nổi. Nếu con nói, “Con không thể trả 
được”, thì hăn là con không trả nổi.” 


Người bố thông thái của tôi lại nói nhiều về giáo dục. 


Có phải mỗi đứa trẻ sinh ra đều giàu có và giỏi giang không? Một số 
người nghĩ là có thể như vậy và cũng có một số người nghĩ là không thể. Y 
kiến của bạn ra sao? 


CHƯƠNG 01 


Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh và giàu có 


Cả hai người bố của tôi là những người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến 
tôi. Cả hai đều tin rằng tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn thông minh và giàu 
có. Họ là những người thầy vĩ đại vì họ tin vào việc làm bộc lộ tài năng của 
đứa trẻ. Nói cách khác, họ không tin vào việc nhồi nhét kiến thức, mà họ tin 
việc làm bộc lộ tài năng ở những đứa trẻ. 


Từ education (giáo dục) xuất phát từ tiếng Latin educare, có nghĩa là 
“làm bộc lộ ra”. Không may là nhiều người trong chúng ta, ký ức về giáo dục 
chỉ là những năm học dài, khổ sở với những kỳ thi, những bài kiểm tra, để 
nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, và rồi quên béng mất những gì đã học 
được. Hai người bố của tôi thường nói rất ít, chờ tôi hỏi khi muốn tìm hiểu 
điều oi mới trả lời. Hoặc họ hỏi tôi, để xem tôi đã biết đến đâu, thay vì chỉ nói 
cho tôi biết những gì họ biết. 


Mẹ tôi cũng là một người thầy lớn và tấm gương sáng cho tôi. Người là 
thầy của tôi về lòng yêu thương, lòng tốt và sự quan tâm đến người khách. 
Chẳng may mẹ tôi mất sớm lúc mới bốn mươi tám tuổi. Mẹ đau ốm liên miên, 
vật lộn với một trái tim đau yếu từ cơn sốt thấp khớp hồi bé. Chính sự ân cần, 
yêu thương người khác bất chấp đau bệnh của mẹ đã dạy tôi một bài học sống 
động. Rất nhiều lần khi tôi bị tổn thương và muốn trả miếng lại người khác, 
thì tôi lại nghĩ về mẹ và nhớ ra phải tốt bụng... thay vì giận dữ. Và dối với 
tôi, đó là một bài học quan trọng mà tôi cần nhớ hằng ngày. 


NHỮNG BÀI HỌC TỪ BỐ VÀ MẸ 


Có cả bố và mẹ làm thầy như thế là rất may mắn đối với tôi. Tôi to con 


và nặng hơn hầu hết những đứa trẻ cùng lứa khác. Mẹ tôi luôn lo ngại tôi ý 
thế bự con đi bắt nạt bạn bè, nên mẹ đã ép tôi phát triển thành dạng mà ngày 
nay người ta hay gọi là thỏ đế. Mẹ muốn tôi tốt bụng và nhân ái như người, 
nên tôi đã theo thế. Năm cuối lớp một, tôi đem học bạ về nhà, trong đó thầy 
giáo ghi: “Robert cần mạnh mẽ hơn. Tất cả những em trai khác hay trêu chọc 
em mặc dù em to con hơn các em đó nhiều!” 


Khi mẹ tôi xem học bạ, bà không có ý kiến gì. Bố tôi đi làm về và đọc 
nó, Người nổi điên. “Những đứa khác trêu chọc con là sao? Tại sao con để 
cho chúng trêu chọc? Con là thỏ đế hả?” Người la mắng và để ý đến những 
nhận xét về hành vi của tôi chứ không mấy để ý đến điểm số. Khi tôi giải 
thích với bố là tôi chỉ nghe theo lời dạy của mẹ, bố quay sang mẹ và nói: 
“Học cách đối phó với chuyện bị ức hiếp là điều quan trọng đối với tất cả trẻ 
con, nếu không khi lớn lên chúng sẽ hay bị ức hiếp. Tốt bụng cũng là một 
cách đối phó với những đứa hay bắt nạt, nhưng như vậy là phản tác dụng nếu 
lòng tốt không được trân trọng.” 


Quay sang tôi, bố hỏi: “Còn con cảm thấy thế nào khi bị bạn trêu chọc?” 


Ràn rụa nước mắt, tôi trả lời: “Con cảm thấy khiếp sợ. Con cảm thấy bơ 
vơ, hoảng loạn. Con không muốn đến trường. Con muốn chống trả, nhưng 
con cũng muốn là một đứa trẻ ngoan như bố mẹ muốn vậy. Con ghét bị gọi là 
“thăng mập” và “thằng khờ” hay bị trêu chọc. Con ghét nhất là đứng chịu 
trận. Con cảm thấy mình là thỏ đế. Thậm chí mấy bạn gái còn cười con vì con 
chỉ biết đứng khóc. Con biết con có thể đánh lại tụi nó. Tụi nó chỉ là mấy đứa 
hay kiếm chuyện với người khác, và tụi nó thích kiếm chuyện với con vì con 
là đứa to con nhất trong lớp. Mọi người nói đừng đánh chúng vì con lớn hơn, 
nhưng con ghét đứng chiu trận. Con ước gì mình có thể làm gì đó. Tyi nó biết 
con sẽ không làm gì hết nên tụi nó mới trêu chọc con trước mặt những đứa 
khác hoài. Con muốn hop cổ và däm tụi nó.” 


“Được rồi, đừng đánh chúng. Nhưng bằng bất cứ cách gì có thể được, 
con phải cho chúng biết rằng con sẽ không chịu để bị chọc ghẹo nữa. Con 
đang học một bài học rất quan trọng về lòng tự trọng và học cách đứng lên vì 
lẽ phải. Đừng đánh chúng. Hãy nghĩ ra cách cho chúng biết là con sẽ không 
để bị bắt nạt nữa.” 


Tôi ngưng khóc. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều và lấy lại được phần nào 
dũng cảm và tự tin. Bây giờ tôi đã sẵn sàng quay trở lại trường học. 


Hôm sau, bố mẹ tôi bị mời vào trường vì tôi đã ấn hai tên “đại bàng? 
xuồng vũng bùn sau khi đã kiên nhẫn yêu cầu chúng thôi trêu chọc tôi, nhưng 
chúng vẫn cứ tiếp diễn. 


Từ đó trở đi, năm học của tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi đã có một chút tự 
tin, tôi đã có được sự nể trọng trong lớp, và cô bạn xinh nhất lớp trở thành bạn 
gái của tôi. Nhưng thú vị nhất là hai “đại bàng” cuối cùng cũng trở thành bạn 
của tôi. Tôi đã học được cách sống hòa mình bằng sự mạnh mẽ thay vì sợ hãi 
dai dẳng. 


Mấy tuần sau, tôi đã học thêm được một số bài học đáng giá trong cuộc 
sông từ cả bố và mẹ tôi. Tôi học được rằng trong cuộc sống không có câu trả 
lời đúng hoặc sai. Tôi học được rằng trong cuộc sông, chúng ta có sự chọn 
lựa, và mỗi chọn lựa có một hệ quả. Nếu chúng ta không thích chọn lựa này 
và hệ quả của nó thì chúng ta có thể tìm kiếm một chọn lựa khác với một hệ 
quả dễ chịu hơn. Từ vụ vũng bùn, tôi đã nghiệm ra tâm quan trọng của cả tốt 
bụng, nhân ái từ mẹ, và mạnh mẽ, chuẩn bị chống trả từ bố. Tôi học được 
rằng quá nhiều cái này hoặc cái khác, hoặc chỉ cái này mà không phải cái 
khác có thể làm ta tự hạn chế mình. Giống như quá nhiều nước có thể làm 
chết một cái cây đang khô héo, con người chúng ta có khuynh hướng đi quá 
xa về một hướng này hoặc hướng khác. Tối hôm chúng tôi từ phòng hiệu 
trưởng về nhà, bố tôi nói: “Rất nhiều người sống trong một thế giới trắng đen 
hoặc đúng sai. Rất nhiều người sẽ khuyên con, “Đừng bao giờ đánh trả”, và 
cũng có những người khác nói, “Đánh trả đi. Nhưng con cần nhớ cái chính để 
thành công trong đời là: Nếu con phải đánh trả, con phải biết chính xác đánh 
trả khó khăn thế nào. Để biết điều đó đòi hỏi phải thông minh hơn nhiều so 
với chỉ việc nói, “Đừng đánh trả/ hay “Đánh trả đi.”” 


Bố tôi thường nói: “Thông minh thực sự là biết cái gì tường tận và thỏa 
đáng hän là chỉ đơn giản biết cái gì là đúng hoặc sai.” Là một đứa trẻ sáu 
tuổi, tôi đã học được từ mẹ rằng tôi cần phải tốt bụng và hòa nhã... nhưng tôi 
cũng học được rằng không nên quá tốt bụng và hòa nhã. Từ bố tôi, tôi học sự 
mạnh mẽ, nhưng tôi cũng nghiệm ra rằng tôi cần phải thông minh, sử dụng 
đúng sức mạnh của mình. Tôi đã thường nói rằng đồng tiền có hai mặt. Tôi 


chưa bao giờ thấy đồng tiền một mặt. Nhưng tất cả chúng ta thường hay quên 
điều đó. Chúng ta thường nghĩ mặt chúng ta đang đứng trên đó là mặt duy 
nhất hoặc là mặt phải. Khi đó, chúng ta có thể thông thái, chúng ta có thể biết 
sự thật của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể giới hạn sự thông minh của 
mình. 


Có lần một thầy giáo của tôi nói: “Thượng đế cho chúng ta chân phải và 
chân trái. Thượng đế không cho chúng ta chân phải và chân sai. Con người 
tiến lên bằng cách bước chân phải trước rồi đến chân trái. Người nào nghĩ 
rằng họ luôn luôn phải cũng giống như người chỉ có chân phải. Họ nghĩ họ 
đang tiến lên, nhưng thông thường họ đang bị lấn quấn trong vòng tròn.” 


Chúng ta đang ở trong thời đại Công nghệ Thông tin và các bạn trẻ có 
thể “thạo đời” hơn bố mẹ mình, nhưng chúng ta có thể học để thông minh hơn 
bằng chính thông tin và cảm xúc của chúng ta. Chúng ta cần phải học từ cả bố 
và mẹ mình, bởi vì với thông tin nhiều hơn, chúng ta cần phải thông minh hơn 
mới xử lý hết được. 


CHƯƠNG 02 


Con bạn là một thiên tài? 


BỐ TÔI ĐÃ TIN RẰNG MỌI ĐỨA TRẺ SINH RA ĐỀU CÓ TÀI NĂNG 


Tôi luôn tin rằng bố tôi là một học sinh rất cố tài. Người là một người 


mê đọc sách, một cây viết vĩ đại, một nhà hùng biện xuất chúng, và là một 
người thầy lớn. Thời đi học Người luôn đứng đầu và nằm trong ban cán sự 
lớp. Người tốt nghiệp thủ khoa Đại học Hawaii, và sau đó đã trở thành, một 
hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Hawaii. Người được mời làm nghiên 
cứu sinh ở các trường Đại học Stanford, Chicago và Tây Bắc. Vào cuối thập 
niên 80, Người được các đồng nghiệp bầu là một trong hai nhà giáo dục hàng 
đầu trong lịch sử giáo dục cộng đồng 150 năm qua của Hawaii và được cấp 
bằng tiến sĩ danh dự. Mặc dù tôi gọi Người là người bố nghèo bởi vì Người 
luôn coi thường tiền bạc làm ra, nhưng tôi rất hãnh diện vì Người. Người 
thường nói: “Ta không quan tâm đến tiền bạc. Ta sẽ không bao giờ giàu.” Và 
những lời đó trở thành những lời tiên tri đúng như ý Người. 


Sau khi đọc cuốn Dạy Con Làm Giàu tập 1, nhiều người đã nói: “Giá 
như tôi đọc được sách này hai mươi năm trước.” Rồi một số người hỏi: “Tại 
sao ông không viết nó sớm hơn?”. Câu “Người ta nói tôi là một thiên tài bởi 
vì tôi 10 tuổi nhưng có điểm kiểm tra IQ rất cao, ngang bằng với mức thông 
minh của một người 18 tuổi.” 


Cả lớp ngồi im một lúc để tiêu hóa thông tin mà Andy vừa đưa lên 
bảng. 


“Nói cách khác, nêu bạn không tăng cường học hỏi thì khi bạn già đi IQ 
của bạn có thể sẽ bị giảm,” tôi nói. 


“Đó là cách tôi có thể giải thích,” Andy nói. “Tôi có thể là một thiên tài 
ngày hôm nay, thế nhưng nếu tôi không nâng sự hiểu biết của mình, IQ của 
tôi sẽ giảm dần mỗi năm, đó là những gì phương trình này cho thấy.” 


“Bạn có thể là một thiên tài ngày hôm nay nhưng là một thằng đần ngày 
mai,” tôi lãm bẩm và cười to. 


“Rất buồn cười. Nhưng đúng vậy. Tuy vậy tớ vẫn không lo lắng về việc 
cậu có thể đánh bại được tớ.” 


“Tớ sẽ trả đũa sau giờ học. Tớ sẽ gặp cậu ở sân bóng chày rồi chúng ta 
sẽ xem ai có IQ cao hơn.” Tôi cười và cả lớp cũng cười theo. Andy Kiến là 


một trong những người bạn thân của tôi. Tất cả chúng tôi đều biết rằng nó 
thông minh, và chúng tôi biết nó không phải là một vận động viên xuất sắc. 
Dù nó không thể đánh bóng và bắt bóng, nhưng nó vẫn là một phần quan 
trọng của đội chúng tôi. Xét cho cùng, cả đám đều tán thành chuyện đó. 


IQ TÀI CHÍNH LÀ GÌ? 


Vậy thì làm cách nào đo được 1Q tài chính của một người? Có phải 
chúng ta đo chúng bằng giá trị chi phiếu, thu nhập, loại xe hay căn nhà của 
chúng ta? 


Mấy năm trước, tôi hỏi người bố giàu xem IQ tài chính là gì. Người 
nhanh chóng trả lời: “CM số thông minh tài chính, không phải đo qua số tiền 
con kiếm được, mà qua số tiền con giữ được và việc nó giúp ích cho con như 
thế nào.” 


Về sau Người bổ sung thêm định nghĩa về IQ tài chính.Có lần, Người 
nói: “IQ tài chính của con tăng vì khi càng già thì tiền bạc càng đem lại cho 
con sự tự do hơn, hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn, và nhiều lựa chọn hơn 
trong cuộc sống.” Người tiếp tục giải thích rằng nhiều người kiếm được nhiều 
tiền khi họ có tuổi, nhưng điều đó chỉ làm cho họ càng ít tự do hơn, nghĩa là 
có nhiều hóa đơn nặng đô hơn cần thanh toán. Như vậy người đó phải làm 
việc cật lực hơn để thanh toán chúng. Theo Người, như thế không phải là 
người có đầu óc kinh tế. Người đã thấy nhiều người làm ra được hàng đống 
tiền,nhưng tiền đó lại chăng làm cho họ hạnh phúc hơn. Người nói: “Tại sao 
phải làm việc cho đồng tiền và chịu bất hạnh? Nếu con phải làm việc vì đồng 
tiền, thì hãy tìm cách làm việc thoải mái và hạnh phúc. Đó mới là có đầu óc 
kinh tế.” 


Về sức khỏe, Người nói: “Có quá nhiều người làm việc cật lực vì tiền và 
bán dần bán mòn sức khỏe của mình. Tại sao phải làm thế? Đó không phải là 
cách làm giàu. Họ nghĩ đến việc làm lụng cực khổ để kiếm tiền hơn là làm thế 
nào để có những niềm vui trong cuộc sống.” 


Về sự lựa chọn, Người nói thế này: “Bố biết khu vực hạng nhất trên 
máy bay cũng cất cánh cùng lúc với khu vực hạng thường. Điều đó không 


thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, con chọn vé bay hạng nhất hay vé bay hạng 
thường? Hầu hết những người dùng vé hạng thường không có sự lựa chọn. Có 
tiền là có quyền, bởi vì càng nhiều tiền càng có nhiều chọn lựa.” 


Những bài học về hạnh phúc được Người càng nhân mạnh khi về già. 
Càng về cuối đời, có được nhiều tiền hơn mong ước, người bắt đầu lặp đi lặp 
lại: “Tiền bạc không làm cho con hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ con sẽ hạnh 
phúc khi con trở nên giàu có. Nếu con không hạnh phúc khi đang làm giàu, 
thì hăn là khi giàu lên con cũng chẳng có được hạnh phúc. Cho nên dù giàu 
hay nghèo, cũng hãy đảm bảo là con đang dược hạnh phúc.” 


Người bố giàu thích được tự do thoải mái làm việc và tự do chọn người 
làm việc chung. Người thích tự do mua bất cứ thứ gì mình muốn. Người thích 
có sức khỏe, hạnh phúc và những sự lựa chọn. Người thích có khả năng tài 
chính để làm từ thiện theo ý nguyện. Và thay vì than vån về những nhà chính 
trị và cảm thấy bất lực không thay đổi được hệ thống thì Người lại khiến 
những nhà chính trị tìm đến để xin lời khuyên (và hy vọng vào sự đóng góp 
của Người cho chiến dịch vận động). Người thích có quyền lực thông qua 
những người đó. 


Nhưng điều Người tâm đắc nhất là thời gian rảnh rỗi mà tiền bạc đã 
đem lại cho Người. Người thích dành thời gian nhìn ngắm những đứa con lớn 
lên và theo đuổi những dự án mà Người thích, dù nó có đem lại lợi nhuận hay 
không. Cho nên người bố giàu của tôi đo IQ tài chính của mình bàng thời gian 
hơn là bằng tiền bạc. Những năm cuối đời là những năm tháng vui thú nhất 
bởi vì Người dành phần lớn thời gian để chi tiền thay vì cố gắng giữ chúng. 
Có vẻ như Người có nhiều niềm vui khi chi tiền ra như một mạnh thường 
quân hay như một nhà đầu tư. Người sống một cuộc sống giàu có, hạnh phúc 
và rộng lượng. Quan trọng nhất là Người đã có một cuộc sống hoàn toàn tự 
do, và đó là cách người đo IQ tài chính của mình. 


SỰ THÔNG MINH LÀ GÌ? 


Bố ruột của tôi, một nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục và là một thầy 
giáo có tài, cuối cùng đã trở thành gia sư riêng cho Andy Kiến. Andy thông 
minh và học lớp cao hơn tôi thay vì học lớp năm. Bố mẹ cậu ấy đã bị nhiều áp 
lực phải để cậu nhảy nhiều lớp, trong khi họ muốn cậu vẫn học đúng tuổi. Vì 


bố ruột tôi cũng là một thiên tài, một người đã tốt nghiệp chương trình bốn 
năm đại học chỉ trong hai năm, nên Người đã hiểu rằng Andy đang trải qua 
điều gì và đã tôn trọng nguyện vọng của bố mẹ cậu. Người đồng ý với bố mẹ 
Andy là cậu nên hoàn thiện thể chất và tình cảm hơn là lên trung học hay cao 
đăng học với những sinh viên gấp đôi tuổi cậu. Cho nên, sau khi học chương 
trình tiểu học với những đứa trẻ bình thường, Andy sẽ đến chỗ bố tôi, một 
thanh tra giáo dục, và dành buối trưa để học với Người. Và tôi đến chỗ người 
bố giàu và bắt đầu chương trình học để nâng cao kiến thức về tài chính của 
mình. 


Thật lạ, những người bố bỏ thời gian ra để dạy con của người khác. 
Trong cuộc sống nhiều bậc cha mẹ ưu tiên thời giờ của mình để dạy thể thao, 
nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, nghề thủ công, kỹ năng kinh doanh, và nhiều 
thứ nữa cho người khác. Tất cả những người lớn đều là người thầy theo cách 
này hay cách khác... Là người lớn, chúng ta là những người thầy qua việc 
làm của chúng ta hơn là qua lời nói. Khi cô giáo của chúng tôi thông báo với 
cả lớp Andy là một thiên tài có IQ cao, có nghĩa là cô cũng nói với chúng tôi 
những trò còn lại không phải là thiên tài. Tôi về nhà và hỏi bố định nghía của 
Người về sự thông minh. Câu trả lởi của Người thật đơn giản. Người chỉ nói 
thế này: “Thông minh là khả năng vượt trội để phân biệt mọi chuyện tốt hơn.” 


Như biết tôi không hiểu nên Người giải thích thêm. Người hỏi: “Con có 
biết từ thể thao nghĩa là gì không?” 


“Chắc chắn con biết. Con khoái thể thao.” 

“Tốt. Có gì khác nhau giữa đá bóng, golf và lướt ván không?” 

“Dĩ nhiên là có ạ. Có sự khác nhau rất lớn giữa các môn thể thao này.” 
“Tốt. Những sự khác nhau này được gọi là “những sự phân biệt”. “ 

“Ý bố là những sự phân biệt tương tự như những sự khác biệt?” 


Bố tôi gật dầu. 


“Cho nên con có thể kể ra càng nhiều sự khác biệt giữa sự vật gì đó thì 
con càng thông minh à?” tôi tiếp tục hỏi. 


“Đúng rồi,” bố tôi trả lời. “Con giỏi thể thao hơn Andy... nhưng Andy 
học giỏi hơn con. Nghĩa là Andy học tốt nhất bằng cách đọc và con học tốt 
nhất bằng cách làm. Vì thế Andy thấy thoải mái khi học trong lớp còn con 
thấy thoải mái khi học ở sân vận động. Andy sẽ học lịch sử và khoa học 
nhanh chóng và con sẽ tiếp thu nhanh môn bóng chày và bóng đá.” 


Tôi đứng lặng đi một lúc. Bố tôi để tôi đứng đó một hồi. Cuối cùng tôi 
tỉnh trí lại và nói: “Cho nên con học bằng cách chơi còn Andy học bằng cách 
đọc sách.” 


Một lần nữa bố tôi lại gật đầu. 


Tôi tiếp lời: “Khi cô giáo con nói rằng Andy là một thiên tài, có nghĩa là 
cậu ta giỏi hơn con trong việc học bằng cách đọc, còn con giỏi hơn trong việc 
học bằng cách làm.” 


“Ù,” bố tôi tán thành. 


“Vậy con cần phải tìm những gì cần học thích hợp nhất với cách học 
của con.” 


Bố tôi gật đầu đồng ý. “Con vẫn cần phải học bằng cách đọc, nhưng có 
vẻ như con sẽ học nhanh hơn bằng cách làm. Trên nhiều phương diện, Andy 
gặp vấn đề là cậu có thể đọc chứ không thể làm, cậu ta có thể thấy thực tế 
cuộc sống là một nơi khó thích nghi hơn con. Cậu vẫn giỏi khi còn ở trong 
môi trường khoa học và giáo dục. Và đó là lý do cậu chật vật khi ở ngoài sân 
bóng chày hoặc khi nói chuyện với những đứa trẻ khác. Bố nghĩ thật tuyệt khi 
con và các bạn rủ cậu cùng vào đội bóng. Con sẽ dạy cho cậu những thứ mà 
trong sách giáo khoa không bao giờ dạy... những môn học và những kỹ năng 
cực kỳ quan trọng để thành công trong cuộc đời.” 


“Andy là một người bạn tốt. Nhưng nó thích đọc sách hơn chơi bóng 
chày. Còn con thích chơi bóng chày hơn đọc sách. Nó thông minh hơn khi ở 
trong lớp, nhưng không có nghĩa là nó thông minh hơn con. IQ cao của nó có 
nghĩa là nó có tài học bằng mắt. Con cần phải tìm cách phân biệt nhanh hơn 
để con có thể học nhanh hơn... theo cách tốt nhất đối với con.” 


NHÂN LÊN BẰNG CÁCH CHIA RA 


Người bố học thức của tôi nói: “Cũng như một tế bào sinh sản bằng 
cách chia đôi... trí thông minh cũng vậy. Khi chúng ta chia một chủ đề ra làm 
hai, chúng ta đã làm tăng trí thông minh của mình lên. Nếu sau đó chúng ta lại 
chia, thì ta có bốn, và trí thông minh của chúng ta giờ đã được nhân lên bốn 
lần... nhân lên bằng cách chia ra. Đó gọi là “cách học lượng tử” chứ không 
phải “cách học tuyến tính”. “ 


Tôi gật đầu, như hiểu ra tôi nói: “Khi con chơi bóng chày lần đầu, con 
đã không biết gì nhiều. Nhưng con mau chóng phát hiện ra sự khác nhau giữa 
đánh bóng, chạy về chỗ. Có phải đó là điều bố muốn nói trí thông minh của 
con tăng lên bằng cách chia ra hay bằng cách đưa ra những phân biệt tốt 
hơn?” 


“Đúng vậy. Không phải con tự thấy mình tiến bộ khi con học nhiều hơn 
sao?” 


“Dạ. Con thực sự giỏi thể thao mà.” 


“Rất đúng. Andy học rất giỏi nhưng cậu ta không thể chạm vào bóng.” 


“Andy có thể biết sự khác nhau giữa chặn bóng và chạy về chỗ, nhưng 
nó không thể thực hiện được cú nào cả.” 


“Và đó là vấn đề với việc đánh giá một người chỉ thường qua việc học 
tập xuất sắc của người dó. Thông thường người học xuất sắc không thành 
công lắm trong cuộc sống thực tế.” 


“Tại sao vậy ạ?” tôi hỏi. 


“Đó là một câu hỏi hay mà bố không có câu trả lời. Bố nghĩ bởi vì 
những nhà sư phạm chủ yếu chú trọng vào những kỹ năng trí tuệ chứ không 
phải những kỹ năng thực hành. Bố cũng nghĩ là những nhà sư phạm phạt 
người ta vì họ phạm lỗi, và nếu con sợ bị phạm lỗi, con sẽ không làm được gì 
cả. Chúng ta đang ở trong hệ thống giáo dục chú trọng quá nhiều vào sự cần 
thiết của việc phải làm đúng và sợ bị sai. Chính cách nghĩ đó ngăn cản người 
ta hành động. Tất cả những gì chúng ta học được chỉ là thông qua hành động. 
Ớ trường đầy những người có thể nói với con tất cả những gì con cần biết về 
bóng chày, nhưng họ không thể chơi bóng chày được.” 


CÓ BAO NHIÊU DẠNG TÀI NĂNG KHÁC NHAU? 


Đâu thập niên 80, trong quyển sách Frames of Mind (Khung trí tuệ), 
Howard Gardner đã xác định bảy dạng tài năng Khác nhau trong các lĩnh vực. 


1. Học tập: Đó là khả năng đọc viết bẩm sinh của một người, là một năng 
lực rất quan trọng bởi vì nó là một trong những cách cơ bản nhất để con người 
thu thập và chia sẻ thông tin. Nhà báo, nhà văn, luật sư, giáo viên thường 
được trời ban cho dạng tài năng này. 


2.Tính toán: Là dạng tài năng liên quan đến dữ liệu số. Một nhà toán học 
hiển nhiên được trời ban cho dạng tài năng này. Một kỹ sư được đào tạo chính 
quy có thể cần phải giỏi ở cả hai dạng tài năng này. 


3. Không gian: Đây là dạng tài năng thường gặp ở những người có đầu óc 
sáng tạo, như nghệ sĩ, nhà thiết kế. Một kiến trúc sư giỏi phải có cả ba dạng 
tài năng trên, bởi vì nghề nghiệp của họ đòi hỏi cả từ ngữ, con số, và thiết kế 
sáng tạo. 


4.Thể lực: Đây là dạng tài năng thường gặp ở nhiều vận động viên và vũ 
sư. Nhiều người tuy không học giỏi ở trường nhưng có tài này. Nhiều lúc 
người có tài này bị hút về hướng kinh doanh địa ốc hay máy móc. Họ có lẽ 
thích các xưởng mộc hay các lớp học nấu ăn. Nói cách khác, họ là những 
thiên tài khi mắt thấy, tay chạm và làm mọi thứ. Một người thiết kế xe đua có 


thể cần có cả bốn dạng tài năng trên. 


` 


5. Nội tâm: Dạng tài năng này thưởng được gọi là “thông minh trong cảm 
xúc” (hay thông minh tâm hồn). Đó là những oi chúng ta tự nói với bản thân, 
như khi chúng ta sợ hãi hay giận dữ. Thông thường, người ta không thành 
công ở một số mặt nào đó không phải vì thiếu kiến thức mà bởi vì họ sợ thất 
bại. Ví dụ, tôi biết nhiều người thông minh sáng láng, học thường đạt điểm 
cao nhưng lại kém thành công trong cuộc sông, lý do là họ sợ phạm sai lầm 
hay thất bại. 


Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm sức 
mạnh của cảm xúc vượt xa lý trí, đặc biệt khi chúng ta quá sợ hãi mất cả lý trí 
hoặc khi chúng ta nói điều gì đó mà chúng ta không nên nói. 


Tôi đồng ý rằng sự thông minh cảm xúc là một tài năng quan trọng nhất 
trong tất cả các dạng tài năng. Tôi nói vậy là vì nội tâm là sự kiểm soát của 
chúng ta đối với những gì chúng ta nói với bản thân. Đó là tôi nói chuyện với 
chính tôi và bạn nói chuyên với chính bạn. 


6. Giao tế: Đây là dạng tài năng tìm thấy ở những người có tài ăn nói. 
Chăng hạn như những nhà giao tế, các ngôi sao ca nhạc, nhà thuyết giáo, nhà 
chính trị, nghệ sĩ, người tiếp thị bán hàng và những người dẫn chương trình. 


7. Môi trường: Đây là dạng tài năng giúp gắn kết con người với mọi thứ 
xung quanh họ. Dạng này thường có ở những nhà nông lớn, các nhà huấn 
luyện thú, các nhà địa hải dương học và những người quản lý công viên. 


Nếu chia nhỏ các dạng tài năng cơ bản trên bằng cách phân biệt rõ hơn, 
ta có thể có đến hơn ba mươi dạng tài năng. 


NGƯỜI THẤT BẠI TRONG HỌC TẬP 


Người nào học không giỏi ở trường, ngay cả khi họ rất chăm chỉ, thì 
thường không có tài học tập. Những người này không thể học bằng cách ngồi 
ì một chỗ, nghe giảng, hoặc đọc sách. Họ chắc là có năng khiếu trong lĩnh vực 


khác. 


Bố ruột tôi rõ ràng là có tài học tập, đó là lý do Người có kỹ năng đọc, 
viết rất tốt và có IQ cao. Người cũng là một nhà giao tế tài năng. 


Còn người bố giàu lại có tài tính toán. Và Người còn là một diễn giả rất 
giỏi và rất có tài giao tiếp. Người có hàng trăm nhân viên thích làm việc cho 
Người. Người cũng không e ngại nói về rủi ro, điều đó có nghĩa là tài năng 
nội tâm của người cũng rất mạnh. Nói cách khác, Người có khả năng tập 
trung rất cao vào các chỉ tiết số gắn liền với khả năng chấp nhận rủi ro trong 
đầu tư; và Người có khả năng xây dựng các công ty mà người ta thích vào 
làm. 


Người bố ruột của tôi tuy rất có tài, nhưng nỗi sợ bị thua lỗ tiền bạc 
chính là một điểm yếu ở Người. Khi Người cố gắng bát đầu sự nghiệp kinh 
doanh, sau đó bị thua lỗ, Người đau lòng và quay trở về đi làm công. Một 
điều mà người chủ doanh nghiệp phải có, đặc biệt khi bắt tay xây dựng một 
doanh nghiệp mà không có tiền, là tài năng trong nội tâm. 


Người bị té ngã mà biết đứng lên được gọi là người vững vàng, ngoan 
cường hay quả quyết. Người dám làm những điều mà người khác thấy kinh 
hãi được gọi là người có khí phách hay dũng cảm. Một người phạm sai lầm, 
nhưng dám chấp nhận sai lầm đó và biết xin lỗi, được gọi là người khiêm 
tốn... Đó cũng là những dạng tài năng khác. 


TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG HƠN NGƯỜI KHÁC? 


Vào cuối thập niên 1930, một nghiên cứu trên những người thành đatk 
của Viện Camegie cho thấy, trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm dưới 15% 
trong thành công của một người. Nói cách khác, một số tiến sĩ thành công hơn 
những người khác không nhất thiết vì họ học trường nào hay họ thông minh 
đến đâu. Tất cả chúng ta đều biết người học giỏi ở trường và rất thông minh, 
chưa hăn đã thành công trong cuộc sống. Khi bạn nhìn vào bảy dạng tài năng 
khác nhau, bạn có thể thấy có nhiều lý do khác nhau để một người thành 
công. Nói cách khác, bạn có thể phân biệt rõ được nền tảng của sự thông 
minh. 


Nghiên cứu đó cũng cho thấy 85% thành công trong đời của một người 
là do “kỹ năng quản lý con người”. Khả năng giao tiếp và làm việc với người 
khác quan trọng hơn trình độ chuyên môn kỹ thuật rất nhiều. 


Một nghiên cứu khác được tiến hành trên 3.000 ông chủ qua phỏng vân 
trả lời câu hỏi: “Hai kỹ năng hàng đầu mà bạn tìm kiếm khi tuyển nhân viên 
là gì?”. Sáu kỹ năng được đề cập nhiều nhất là: Thái độ tốt; Kỹ năng giao tiếp 
tốt; Kinh nghiệm làm việc; Những ý kiến của cơ quan cũ; Những kỹ năng đã 
được huấn luyện ra sao; Tổng thời gian đến trường. 


Một lần nữa, thái độ và kỹ năng giao tiếp lại được xếp cao hơn năng lực 
về chuyên môn trong việc xác định một việc làm thành công. 


PHÁT HIỆN RA NĂNG KHIẾU CỦA BẠN VÀ TRỞ THÀNH MỘT 
NGƯỜI CÓ TÀI 


Bố tôi biết rằng việc ngồi yên trong phòng, nghe giảng, đọc sách và học 
những môn mà không vận động cơ thể không phải là cách học tốt nhất của 
tôi. Người thường nói: “Ta không tin bất kỳ đứa con nào của ta sẽ học giỏi ở 
trường.” Người biết là tất cả trẻ con không học theo cùng một kiểu. Một 
người chị của tôi là họa sĩ tài ba, sắc sảo về màu sắc và bố cục. Bây giờ chị ấy 
làm việc như một họa sĩ thương mại. Người chị khách của tôi là một nữ tu sĩ 
và rất yêu thiên nhiên. Anh trai tôi là một học giả giỏi. Anh thích làm và học 
với hai bàn tay mình. Đưa anh một cái tua-vít là anh muốn sửa chữa mọi thứ. 
Anh cũng là một nhà giao tiếp tài ba, đó là lý do anh thích làm việc ở Ngân 
hàng Máu. Anh thích trấn an những người bồn chồn lo lắng và đề nghị họ 
hiến máu để cứu người khác. Còn tôi, tôi sẽ nói rằng nội tâm của tôi rất tốt, 
điều đó cho phép tôi vượt qua nỗi sợ hãi và hành động. Đó là lý do tôi thích 
làm một người phụ trách hãng buôn và một nhà đầu tư. Tôi đã học cách thống 
trị nỗi sợ và chuyển chúng thành sự hào hứng. 


Bố tôi thông minh đủ để khuyến khích con mình nhận ra được năng 
khiếu của chúng và chọn cách học cho riêng chúng. Khi Người phát hiện ra 
tôi thực sự quan tâm đến tiền bạc, chủ nghĩa tư bản và kinh tế học, những 
môn mà Người không ưa, Người khuyên khích tôi tìm những thầy giáo có thể 
dạy tôi những môn đó. Và đó là lý do ở tuổi lên chín, tôi bắt đầu học hỏi từ 


người bố giàu. Mặc dù người bố ruột của tôi tôn trọng người bố giàu, nhưng 
họ không đồng quan điểm với nhau trong nhiều vấn đề. Bố ruột tôi biết rằng 
nếu một đứa trẻ thích thú một môn học nào, thì đứa trẻ đó có cơ hội tốt hơn để 
phát hiện ra tài năng bẩm sinh của nó. Người cho phép tôi học những môn tôi 
ưa thích mặc dù Người không đặc biệt thích mon đó. Và khi tôi không đạt 
điểm cao ở trường, Người không buồn, mặc dù Người là một nhà lãnh đạo 
trong ngành giáo dục. Người biết rằng mặc dù trường học là quan trọng, 
nhưng đó không phải là nơi tài năng của tôi được nhận ra. Người biết nếu trẻ 
con học và làm những gì chúng ưa thích thì chúng sẽ nhận ra tài năng của 
chúng và sẽ thành công. Người biết và nói chúng tôi thông minh, mặc dù 
chúng tôi thường bị điểm thấp ở trường. Là một nhà giáo có uy tín, Người 
biết rằng giáo dục thực sự là làm bộc lộ năng khiếu của trẻ ra, chứ không phải 
nhồi nhét thông tin vào. 


BẢO VỆ NĂNG KHIẾU CỦA CON BẠN 


Bố tôi rất nghiêm túc trong việc bảo vệ năng khiếu của tất cả những đứa 
con. Người biết rằng trường học chỉ phát hiện ra được năng khiếu giao tiếp. 
Người quan tâm đến tôi bởi vì tôi là một đứa trẻ hiếu động và ghét những 
môn học từ từ, chán ngắt. Người biết tôi có khả năng tập trung ngắn và sẽ găp 
rắc rối khi đi học. Vì những lý do đó, Người khuyến khích tôi chơi thể thao và 
học hỏi ở người bố giàu. Người muốn tôi vẫn rất năng động và học một môn 
mà tôi rất hứng thú để đảm bảo sự tự tin của tôi, điều này có liên quan mật 
thiết đến việc giữ cho năng khiếu của tôi nguyên vẹn. Người đã áp dụng như 
vậy với anh chị em tôi. 


Khi xem truyền hình nếu chúng ta cảm thấy chán, chúng ta chỉ việc 
nhấn nút và xem chương trình khác hứng thú hơn. Buồn thay, con cái chúng 
ta lại không có được cơ hội đó ở trường học. 


RÙA VÀ THỎ 


Bố tôi thích câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ. Người thường nói với 
con cái: “Có những bạn học ở trường thông minh, nhanh nhẹn hơn các con ở 
một vài mặt nào đó. Nhưng không có nghĩa là họ dẫn đầu trước các con. Hãy 
luôn nhớ câu chuyện về rùa và thỏ. Nếu các con học hành theo tiến độ của 
mình, và cứ học mãi thì con sẽ vượt qua mặt những kẻ học nhanh nhưng rôi 


ngưng lại. Đơn giản bởi vì một đứa trẻ có điểm cao ở trường không có nghĩa 
là đứa trẻ đó sẽ khá trong cuộc sống. Nên nhớ, nền giáo dục thật sự sẽ bắt đầu 
khi con ra trường.” Đó là cách khuyến khích của bố tôi để con cái trở thành 
người học suốt đời như Người. 


IQ CỦA BẠN CÓ THỂ GIÁM 


Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống là một bài học phải học không ngừng. 
Cũng giống như một con thỏ nằm ngủ, nhiều người sẽ nằm ngủ sau khi ra 
trường. Trong cuộc sống thay đổi đến chóng mặt ngày nay, thái độ như vậy 
phải trả giá rất đắt. Hãy kiểm tra lại công thức xác định IQ: 


TÔI ETE tuệ 


JQS "dr ae x 100 


Bằng cách tính đó, IQ của bạn sẽ giảm vì tuổi đời của bạn mỗi năm mỗi 
tăng. Đó là lý do câu chuyện về rùa và thỏ của bố tôi luôn đúng. Khi bạn họp 
mặt bạn bè thời trung học, bạn luôn có thể nhận ra những con thỏ ngủ gật bên 
đường. Rất nhiều lần họ đã là những sinh viên được bầu là “Tài năng trẻ”... 
nhưng bây giờ họ đã không còn được như vậy nữa. Họ quên sự giáo dục 
ngoài đời diễn ra sau khi ra trường. 


PHÁT HIỆN RA NĂNG KHIẾU CỦA CON BẠN 


“Con bạn là một thiên tài?”. Tôi nghĩ là vậy và tôi hy vọng bạn cũng 
nghĩ thế. Thực ra, có lẽ con bạn có nhiều năng khiếu khác nhau. Vấn đề ở 
chỗ, nền giáo dục hiện tại của chúng ta chỉ phát hiện ra một dạng năng khiếu 
thôi. Nếu năng khiếu của con bạn không phải là năng khiếu do giáo dục phát 
hiện, con bạn có thể cảm thấy ngu dốt ở trường thay vì thấy mình thông minh. 
Tệ hại nhất là năng khiếu đó có thể bị lờ đi hoặc có thể bị cản trở phát huy 
trong nền giáo dục. Tôi biết có nhiều đứa trẻ bị làm cho cảm thấy kém thông 
minh bởi vì chúng bị so sánh với những đứa trẻ khác. Thay vì phát hiện ra 
từng năng khiếu riêng của mỗi đứa trẻ thì chúng ta lại áp dụng một tiêu chuẩn 
chung về IQ cho mọi đứa trẻ. Trẻ con đi học với cảm giác mình không thông 


minh. Điều này sẽ gây bất lợi lớn trong cuộc sống. Điều quan trọng các bậc 
bố mẹ cần làm là xác định năng khiếu bẩm sinh của con mình ngay những 
năm tháng đầu đời, khuyến khích phát triển những năng khiếu đó, và bảo vệ 
chúng khỏi “năng khiếu cào bằng” của nền giáo dục. Như bố của tôi từng nói 
với các con: “Nền giáo dục của chúng ta được thiết kế để dạy trẻ con, nhưng 
buồn thay nó không được thiết kế để dạy tất cả mọi đứa trẻ.” 


Khi người ta hỏi tôi xem tôi có nghĩ tất cả mọi trẻ con đều thông minh 
không, tôi đáp: “Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào mà không háo hức tò mò học 
hỏi. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào phải được bảo học đi học nói. Tôi chưa 
từng thấy đứa trẻ nào té ngã trong khi học đi mà lại không muôn đứng lên lại 
và nói trong khi mặt úp xuống sàn, “Con lại thất bại nữa rồi. Con nghĩ là con 
không bao giờ học đi được.” Tôi chỉ thấy những đứa trẻ té lên té xuống nhưng 
cuối cùng vẫn đứng lên và bắt đầu đi được, rồi sau đó còn chạy nữa. Trẻ con 
là những sinh linh bé bỏng có khả năng học hỏi rất cao. Tuy nhiên, tôi cũng 
đã gặp một số đứa trẻ rất ngán trường học hoặc tức giận khi ra trường, hoặc ra 
trường với cảm giác thất bại, hoặc ra trường với lời thề không bao giờ đi học 
nữa.” 


Hien nhiên, đối với những đứa trẻ này, chuyện gì đó đã xảy ra với sự 
yêu thích học hỏi tự nhiên của chúng từ khi sinh ra cho đến khi học xong. 
Người bố học thức của tôi đã nói: “Một công việc quan trọng nhất của các bậc 
cha mẹ là phát hiện và phát huy năng khiếu của con mình và giữ lòng đam mê 
học hỏi của nó sống mãi, đặc biệt nếu đứa trẻ đó không thích trường học.” 
Nếu bố tôi đã không làm vậy, có lẽ tôi đã ra trường trước khi tốt nghiệp từ lâu 
rồi. Người đã giữ cho ngọn lửa học tập của tôi cháy mãi, và luôn tìm cách 
khuyến khích tôi phát triển năng khiếu của mình. Tôi đã ở lại trường, mặc dù 
tôi ghét trường học! 


CHƯƠNG 03 


Cho con sức mạnh trước khi cho con tiền 


Một ngày nọ, đứa bạn cùng lớp - Richie mời tôi đến nghỉ cuối tuần tại 
nhà nghỉ ở bãi biển của gia đình nó. Tôi cảm động lắm, Richie là một trong 
những đứa giàu nhất lớp, và ai cũng muốn kết bạn với nó. Và tôi lại may mắn 
nhận được lời mời đến nhà nghỉ bờ biến của nó, trên mảnh đất riêng cách nhà 
tồi khoảng 45km. 


Mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý và cảm ơn bố mẹ của Richie khi họ đến 
đón tôi. Tôi đã có những giờ phút thần tiên. Richie có du thuyền riêng và rất 
nhiều đồ chơi hiện đại. Chúng tôi chơi từ sáng đến tối. Lúc bố mẹ Richie đưa 
tôi về nhà lại, da tôi dã rám nắng, lòng phân khởi và đầy cảm kích. 


Mấy hôm sau, ở đâu tôi cũng cứ huyên thuyên về những ngày cuối tuần 
đó. Tôi kể về những trò chơi, những món đồ chơi, chiếc du thuyền, những 
món ăn ngon, và ngôi nhà tuyệt đẹp ven biển. Đến ngày thứ tư cả nhà tôi ngán 
đến tận cổ khi nghe những chuyện đó. Tối thứ Năm, tôi hỏi bố mẹ xem chúng 
tôi có thể mua một ngôi nhà ngoài bãi biển gần nhà của Richie không. Chỉ có 
thế mà bố tôi nối giận lôi đình. 


“Bốn ngày nay, tất cả những gì cả nhà nghe được là mấy ngày nghỉ cuối 
tuần của con ở nhà nghỉ ngoài bãi biển của nhà Richie. Ta mệt mỏi vì nghe ba 
cái thứ đó rồi. Bây giờ con muốn chúng ta mua một ngôi nhà ở bãi biển. Con 
nghĩ bộ ta in ra tiền hả? Ta chỉ có khả năng thanh toán hết các hóa đơn và giữ 
cho cả nhà còn cơm để mà ăn. Ta còng lưng làm lụng suốt ngày lo cho cả nhà 
có đủ cơm ăn áo mặc và thanh toán hết được các hóa đơn tính tiền hàng 
tháng. Nếu con muốn sống như Richie thì sao không qua ở bên đó luôn đi?” 


Khuya đó, mẹ rón rén vào phòng tôi. Trên tay mẹ là một chồng phong 
bì. Ghé ngồi xuống giường tôi, bà nói: “Bố con đang căng thẳng về tài chính.” 


Tôi nằm đó trong bóng đêm, rối tung vì những cảm giác lẫn lộn và 
ngước nhìn mẹ. Là đứa bé mới chín tuổi, tôi đã buồn, sốc, giận, và thất vọng. 
Tôi không có ý chọc giận bố. Tôi biết chúng tôi đang trong giai đoạn khó 
khăn về kinh tế. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với cả nhà về niềm hạnh phúc 
của tôi và về bức tranh của một cuộc sống tốt đẹp... một cuộc sống mà tiền 
bạc có thể đem lại... một cuộc sống mà có lẽ chúng tôi cũng khao khát đạt 
được. 


Mẹ bắt đầu cho tôi xem những tờ hóa đơn, rất nhiều con số được đánh 
dấu đỏ. “Chúng ta đã rút quá số tiền gởi trong ngân hàng, những hóa đơn này 
chưa thanh toán và còn một số hóa đơn đã trễ hạn hai tháng.” 


“Tại sao?” Tôi hỏi, gần như nài nỉ một sự giải thích nào đó. 


“Chúng ta xài quá nhiều, nhưng bố con lại không kiếm ra nhiều tiền đến 
thế. Và mẹ của bố, bà nội con, lại đề nghị chúng ta gởi tiền để giúp đỡ họ. Bố 
con vừa nhận được thư hôm nay, và bố con rất lo lắng vì chúng ta cũng đang 
øặp khó khăn. Chúng ta không thể trả nổi những thứ mà bố mẹ Richie có thể 
trả.” 


“Nhưng tại sao?” 


“Mẹ không biết tại sao. Mẹ chỉ biết chúng ta không thể trả nổi những 
thứ như họ. Chúng ta không giàu như họ. Bây giờ thì nhắm mắt và ngủ d 
con. Ngày mai con phải đi học rồi, và con cần phải học thật giỏi nếu con 
muốn thành công trong cuộc sống. Nếu con có học vấn cao thì con có thể giàu 
như bố mẹ Richie.” 


“Nhưng bố có học vấn cao, mẹ cũng có học vấn cao,” tôi cãi lại. “Vậy 
tại sao chúng ta không giàu? Tất cả những gì chúng ta có là một đống hóa đơn 
chưa trả nổi. Con không hiểu nổi.” 


“Đừng bận tâm, con yêu. Đừng lo nghĩ về tiền bạc. Bố mẹ sẽ giải quyết 
vấn đề tiền bạc. Sáng mai con phải đi học, nên con cần phải ngon giấc tối 


3 


nay. 


Lúc bấy giờ tôi chín tuổi và gặp đứa bạn học như Richie, tôi biết đó là 
sự khác biệt lớn giữa gia đình tôi và nhiều gia đình của các bạn học. Trong 
Dạy Con Làm Giàu tập 1, thật may là tôi đã được học ở trường tiểu học của 
những đứa trẻ giàu thay vì trường tiểu học của những đứa trẻ nghèo hay trung 
lưu. Có những đứa bạn con nhà giàu trong khi gia đình mình nợ ngập đầu, và 
ở vào độ tuổi nhạy cảm đó, nhận thức này trở thanh một bước ngoặc trong đời 
tôi. 


CÓ PHẢI CẦN CÓ TIỀN MỚI LÀM RA TIỀN KHÔNG? 


Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi nhận được là: “Có 
phải cần có tiền mới làm ra tiền không?” 


Câu trả lời của tôi là: “Không, không phải vậy. Tiền bạc đến từ ý tưởng 
của bạn bởi vì tiền bạc chỉ là ý tưởng.” 


Một câu hỏi khác là: “Tôi đầu tư thế nào nếu tôi không có tiền? Làm sao 
tôi có thể đầu tư khi thậm chí tôi không thể trả nổi những hóa đơn của mình?” 


Lời đáp của tôi là: “Điều đầu tiên tôi đề nghị là hãy ngưng than văn “tôi 
không trả nổi.”” 


Tôi biết rằng với nhiều người câu trả lời của tôi là không thỏa mãn, 
trong khi họ đang tìm kiếm những câu trả lời về cách nhanh chóng kiếm một 
vài đồng bạc để họ có thể đầu tư và tiến lên trong đời. Tôi muốn người ta biết 
rằng họ có quyên lực và khả năng để có tiền như ý muốn... nếu họ muốn. Và 
sức mạnh đó không có trong tiền bạc, không có ở bên ngoài con người họ. 
Sức mạnh đó có trong ý tưởng của họ... sức mạnh của ý tưởng. Đáng mừng là 
chuyện đó không cần dùng đến tiền bạc... nó chỉ cần sự sẵn lòng thay đổi một 
vài ý tưởng, và bạn có thể đạt được sức mạnh về tiền bạc, thay vì để cho tiền 
bạc khống chế bạn. 


Người bố giàu của tôi thường nói: “Người ta nghèo vì họ có những ý 


tưởng nghèo. Hầu hết những người nghèo có ý tưởng về tiền bạc và cuộc sống 
từ bố mẹ của họ. Vì chúng ta không được dạy dỗ gì cả về tiền bạc ở trường 
học, nên ý tưởng về tiền bạc được truyền từ bố mẹ sang con cái, qua nhiều thế 
hệ.” 


Mặc dù lúc đó tôi không hiểu tại sao nhà Riehie giàu hơn nhà tôi, nhưng 
mây năm sau thì tôi hiểu ra. Nhà Riehie biết cách bắt tiền làm việc cho họ, và 
họ truyền lại kiến thức đó cho con cái. Richie vẫn đang rất giàu và sẽ còn giàu 
nữa. Ngày nay, bất cứ khi nào chúng tôi gặp lại nhau chúng tôi vẫn là những 
người bạn thân thiết nhất, và đã hơn bốn mươi năm kể từ khi chúng tôi kết 
bạn với nhau. Thường 5 năm chúng tôi mới gặp nhau một lần, thế mà cứ như 
là mới gặp nhau hôm qua vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhà cậu ấy giàu hơn 
nhà tôi; tôi thấy cậu truyền đạt lại kiến thức đó cho con mình. Nhưng không 
những truyền đạt lại cách “kiếm tiền”, cậu còn truyền đạt lại sức mạnh về tiền 
bạc. Và đó là sức mạnh về tiền bạc... chứ không chỉ tiền, khiến người ta giàu 
có. Sức mạnh về tiền bạc - đó là điều mà tôi muốn quyển sách này truyền đạt 
lại cho bạn để bạn có thể truyền đạt lại cho con cháu. 


NGƯỜI GIÀU KHÔNG CẦN TIỀN 


Mặc dù người bố giàu cho những đứa con khác của người một khoản 
tiền, nhưng Người không cho Mike đồng nào cả, và Người không trả tiền 
công cho chúng tôi khi chúng tôi làm việc cho Người. Người nói: “Cho một 
đứa trẻ tiền, đó là con đã dạy nó làm việc cho đồng tiền thay vì học cách làm 
ra đồng tiền.” 


Bây giờ tôi không nói là bạn nên bắt con mình làm việc không công. Và 
tôi cũng không nói là đừng cho bọn trẻ tiền. 


Tôi sẽ không ngớ ngẩn đến độ bảo bạn nói với con của bạn những øì, vì 
rằng mỗi đứa trẻ mỗi khác và mỗi nhà mỗi cảnh. Điều tôi đang nói là tiền bạc 
đến từ ý tưởng. Có một câu nói rất quen thuộc là: “Một cuộc hành trình hàng 
ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn giản.” Một câu nói chính xác hơn 
sẽ là: “Một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu băng ý tưởng tạo nên cuộc 
hành trình.” Đối với tiền bạc, nhiều người bắt đầu cuộc hành trình trong đời 
họ bằng những ý tưởng nghèo nàn hoặc những ý tưởng hạn chế họ sau này 
trong cuộc đời. 


KHI NÀO BẠN DẠY CON VỀ TIỀN BẠC? 


Tôi thường được hỏi: “Ở độ tuổi nào thì tôi nên bắt đầu dạy con về tiền 
bạc?” 


Câu trả lời của tôi là: “Khi con bạn bắt đầu quan tâm đến tiền.” Tôi có 
một người bạn có đứa con 5 tuổi. Giả dụ tôi có một tờ 5 đôla hoặc một tờ 20 
đôla và hỏi thằng bé: “Con muốn cái nào?” thì thằng bé sẽ chọn cái nào? 
Người tôi hỏi luôn trả lời không chút ngập ngừng: “Tờ 20 đôla.” Tôi đáp lại: 
“Chính xác, thậm chí một đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu sự khác biệt giữa một tờ 5 
đôla và 20 đôla.” 


Người bố giàu lấy 10 cent mỗi giờ cho việc dạy tôi cách làm giàu. 
Người đã không làm điều đó chỉ để dạy tôi chuyên tiền nong. Tôi yêu cầu 
được học làm giàu, tôi không chỉ muốn học về tiền nong. Nếu đứa trẻ không 
thật sự muốn học làm giàu, thì hiến nhiên bài học nên khác đi. Một trong 
những lý do mà người bố giàu cho những đứa con khác tiền tiêu là vì những 
đứa con đó không quan tâm đến chuyện làm giàu, nên Người đã dạy họ 
những bài học khác về tiền. Mặc dù những bài học khác nhau, Người vẫn dạy 
họ có được sức mạnh về tiền bạc thay vì phí cả đời chạy theo nhu cầu về tiền 
bạc, Người đã nói: “Con càng cần nhiều tiền bao nhiêu thì con càng có ít sức 
mạnh bấy nhiêu.” 


GIỮA CHÍN TUỔI VÀ MƯỜI LĂM TUỔI 


Nhiều nhà tâm lý giáo dục đã nói với tôi rằng lứa tuổi từ 9 đến 15 tuổi 
rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi không phải là một 
chuyên gia về sự phát triển của trẻ em, cho nên hãy xem những lời của tôi 
như những hướng dẫn chung chung chớ đừng xem nó như một kinh nghiệm 
chuyên môn. Một chuyên gia tôi từng tiếp xúc đã nói rằng ở khoảng 9 tuổi, trẻ 
con bắt đầu phá vỡ một số điều mà bố mẹ áp đặt và tự tìm cho mình một con 
đường riêng. Tôi biết rằng điều đó đúng với tôi bởi vì năm lên 9, tôi bát đầu 
làm việc với người bố giàu. Tôi muốn thoát khỏi thế giới thực tại của bố mẹ 
tôi, thế nên tôi cần một cá tính mới. 


Một chuyên gia khác đã nói rằng ở độ tuổi này, trẻ con phát triển những 
gì mà chúng gọi là “phương pháp để thành công“. Đó chính là ý tưởng của 
một đứa trẻ về cách mà nó sẽ tồn tại tốt nhất và thành công. Nói cách khác, 
nếu một đứa trẻ nghĩ rằng nó học giỏi ở trường thì phương pháp để thành 
công của nó có thể là ở lại trường và tốt nghiệp trong danh dự. Nếu một đứa 
trẻ không học giỏi ở trường, hoặc không thích trường học, đứa trẻ đó có thể 
tìm một phương pháp khác. 


Chuyên gia này cũng nêu một số điểm đáng chú ý về phương pháp để 
thành công, rằng mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái bắt đầu khi phương pháp 
để thành công của đứa trẻ không giống với của bố mẹ. Và những vấn đề gia 
đình nảy sinh khi các bậc bố mẹ bắt đầu áp đặt phướng pháp của họ lên con 
trẻ mà không tôn trọng phương pháp của con. Bố mẹ trước tiên cần phải lắng 
nghe kỹ lưỡng phương pháp để thành công của con mình. 


Chuyên gia này cũng nói rằng nhiều người lớn gặp rác rối lúc về già khi 
họ nhận ra rằng những phương pháp mà họ đặt ra cho bọn trẻ không còn 
thành công đối với họ nữa. Nhiều người lớn sau đó đã thay đổi công việc hoặc 
nghề nghiệp. Một số khác thì tiếp tục cố gắng làm cho phương pháp của mình 
có hiệu lực trở lại. Còn những người khác thất vọng, nghĩ là mình đã thất bại 
trong cuộc đời, thay vì nhận ra phương pháp để thành công của mình đã 
không còn phù hợp nữa. Nói cách khác, người ta thường hạnh phúc nếu 
phương pháp của mình thành công. Người ta thường thấy bất hạnh với cuộc 
sống nếu cảm thấy mệt mỏi vì phương pháp của mình, hoặc phương pháp đó 
không còn phù hợp nữa, hoặc phương pháp của mình không đạt được hiệu 
quả như mong muốn. 


NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỀ THÀNH CÔNG CÓ SỨC MẠNH 


Nói về tiền bạc, nhiều người đã phát triển một phương pháp để thành 
công mà không có một sức mạnh nào cả. Họ lập nên một phương pháp làm họ 
thua lỗ tiền bạc bởi vì đó là phương pháp duy nhất mà họ biết. 


Ví dụ, tôi vừa mới gặp một người sa lầy vào một nghề nghiệp mà hiện 
nay anh rất ghét. Anh điều hành việc buôn bán xe hơi cho bố mình. Anh có 
thu nhập cao, nhưng lại không hạnh phúc. Anh ghét làm nhân viên cho bố 
mình, và ghét bị xem là con của ông chủ. Vậy mà vẫn phải làm. Khi tôi hỏi tại 


sao anh vẫn làm công việc đó, anh trả lời: “Tôi không nghĩ tôi có thể tự mình 
øầy dựng việc buôn bán xe Ford. Thế nên tôi nghĩ tốt nhất tôi nên chịu đựng 
công việc này cho đến khi nghỉ hưu. Hơn nữa, tôi kiếm được nhiều tiền.” 
Cách thức của anh đã thành công về mặt tiền bạc, nhưng anh đã thất bại trong 
việc tìm ra sức mạnh mà anh có thể có nếu anh thoát khỏi sự an phận. 


Một ví dụ khác về phương pháp để thành công bị thất bại là một người 
vợ của bạn tôi vẫn đang làm công việc cô yêu thích nhưng không kiếm được 
nhiều tiền. Thay vì thay đổi phương pháp bằng cách học những kỹ năng mới, 
cô nhận làm công việc đó luôn cả vào cuối tuần và rồi than thở không có đủ 
thì giờ dành cho con cái. Hiển nhiên, phương pháp để thành công của cô là: 
“Làm cật lực việc mình thích, và kéo dài chịu dựng.” 


MỘT HẠT CÁT CHỌI VỚI CẢ MỘT NGỌN NÚI 


Người bố giàu thường hay nói: “Con không bao giờ dạy được một 
người nghèo làm giàu. Con chỉ có thể dạy một người giàu làm giàu.” 


Người bố nghèo thường hay nói: “Bố sẽ không bao giờ giàu. Bố không 
quan tâm đến tiền bạc.” Và “Bố không thể trả nổi nó.” Có lẽ những hóa đơn 
tiền thuốc phải trả hoặc sự chật vật về tài chính trong những năm trưởng 
thành đã làm Người nói thế. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chính hạt cát 
trong tư tưởng của Người đã gây nên nhiều vấn đề về tài chính. 


Điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm khi đề cập đến tiền bạc là 
gây ảnh hưởng lên tư tưởng tiền bạc của con cái. Tôi muốn bố mẹ cho con cái 
họ tư tưởng rằng trẻ con cũng có sức mạnh đối với tiền bạc, thay vì làm nô lệ 
cho tiền bạc. Như người bố giàu của tôi từng nói: “Con càng cần nhiều tiền 
thì con càng có ít sức mạnh đối với tiền hơn.” 


KHÔNG HAN “CON VUA THÌ LẠI LAM VUA, CON SÃI Ở CHÙA 
LẠI QUÉT LÁ ĐA” 


` 


Nhiều người nghèo bởi vì họ học cách “làm nghèo” từ gia đình. Người 
ta cũng có thể có nhận thức làm nghèo, mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có 
và khá giả. Có điều gì đó xảy ra với họ trên đường đời, và họ luôn bị ám ảnh 


bởi nhận thức mình lúc nào cũng nghèo. Tôi tin rằng đó là điều đã xảy ra với 
bố tôi. Người cứ làm việc cật lực, cố kiếm tiền nhiều hơn nữa, nhưng thậm 
chí cả một núi tiền, và một núi học vấn, có lẽ cũng chăng thay đổi nổi “hạt 
cát” nhận thức của Người. 


Khi tôi phá sản và mất công ty đầu tiên, điều khó khăn nhất tôi phải làm 
là bảo vệ nhận thức của mình. Nếu không vì những bài học của người bố giàu 
về sự tự nhận thức thì tôi không biết mình có gượng dậy nổi và mạnh mẽ hơn 
từ kinh nghiệm không. 


Làm thế nào để bảo vệ sự tự nhận thức của mình là một trong những bài 
học quan trọng nhất mà người bố thứ hai đã dạy cho tôi. Một người bố đã dạy 
tôi cách thể hiện sự mạnh mẽ khi bị đì và một người bố khác đã dạy tôi cách 
mạnh mẽ hơn về tài chính. 


Nhiều người có nhận thức rất kém về bản thân trên đường đời. Tôi có 
thể nghe trong giọng của họ điều đó khi họ nói: 


- Tôi đang nợ ngập đầu nên chẳng thể nào ngưng làm việc được. 


- Tôi không thể thoát nổi nợ. 


- Nếu tôi có thể kiếm thêm được vài đô la nữa... 


- Cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu tôi không có con cái nheo nhóc. 


- Tôi sẽ không bao giờ giàu nổi. 


- Tôi không thể chịu đựng được khi bị thua lỗ tiền bạc. 


- Tôi muốn khởi nghiệp, nhưng tôi cần có đủ ngân phiếu. 


- Làm thế nào tôi có thể đầu tư nổi khi tôi thậm chí không thể trả nổi 


những hóa đơn của mình? 
- Tôi sẽ thế chấp nhà để vay tiền trả thẻ tín dụng, 
- Không phải ai cũng có thể làm giàu được. 


- Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tiền không phải là điều quan trọng 
đối với tôi. 


- Nếu Thượng đế muốn tôi giàu, Thượng đế sẽ ban tài lộc cho tôi. 


Như người bố giàu của tôi nói: “Con càng cần tiền, thì con càng có ít 
sức mạnh hơn.” Có nhiều người không học giỏi ở trường nhưng đã tìm được 
việc làm lương cao. Nhưng bởi vì họ không được dạy cách khiến tiền bạc làm 
việc cho họ, họ đã làm việc cật lực vì đồng tiền và lún sâu vào nợ dài hạn. Họ 
càng cần nhiều tiền thì họ càng lung lay sự phát triển tự nhận thức của họ. 


TIỀN KHÔNG LÀM CHO BẠN GIÀU 


Nhiều người tích góp tiền bạc với hy vọng sẽ trở nên giàu có, trong khi 
những người khác lại sưu tầm bằng đại học và bảng điểm cao với hy vọng sẽ 
trở nên thông thái. Chiến lược riêng của tôi là vượt qua sự nhận thức nghèo 
nàn của tôi về tài chính và nhận thức rằng tôi không thông minh bằng những 
đứa trẻ khác. Nói cách khác, tôi đã không biết mình nghèo cho đến khi tôi 
quen những đứa bạn xuất thân từ những gia đình dư giả tiền bạc; và tôi đã 
không biết mình không mấy thông minh cho đến khi tôi so sánh mình với 
những đứa trẻ có điểm học cao hơn. 


Tôi tin tưởng rằng mọi đứa trẻ sinh ra đã sẵn thông minh và giàu có... 
miễn là nhận thức đó của chính đứa trẻ được củng cố và không để hàng núi 
thông tin mà chúng sẽ tiếp thu từ trường học, nhà thờ, việc kinh doanh, truyền 
thông, và từ thế giới làm ảnh hưởng. Cuộc sống đã có nhiều khó khăn rồi, 
nhưng nó có thể còn khó khăn hơn nếu bạn nhận thức rằng bạn không thông 
minh và bạn không bao giờ giàu. Một vai trò quan trọng nhất mà các bậc bố 
mẹ cần có là làm gương, ủng hộ và bảo vệ nhận thức đúng của con mình. 


DẠY CHO NGƯỜI LỚN QUÊN ĐI NHỮNG GÌ HỌ ĐÃ HỌC 


Với vai trò là một thầy giáo của những người lớn, tôi nhận thấy dễ dạy 
một người giàu làm giàu hơn và một người thông minh, trở nên thông minh 
hơn. Rất khó dạy một người làm giàu khi bạn chỉ toàn nghe thấy họ nói: 


- “Nhưng lỡ tôi bị lỗ thì sao?” 
- “Nhưng anh phải có một nghề nghiệp ổn định.” 


- “Ý anh là sao, làm không công hả? Anh phải trả tiền công cho người ta 
chứ!” 


- “Đừng để bị mắc nợ.” 

- “Hãy làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền bạc.” 

- “Chơi an toàn thôi và đừng chịu rủi ro.” 

- “Nếu tôi giàu, tôi sẽ tội lỗi và ngạo mạn.” 

- “Người giàu thường tham lam.” 

- “Chúng ta không bàn chuyện tiền bạc trên bàn ăn.” 
- “Tôi không quan tâm đến tiền bạc.” 

- “Tôi không thể trả nổi.” 


- “Nó quá xa xỉ.” 


Những câu nói hay những câu hỏi như thế xuất phát từ những nhận thức 
cá nhân đã bắt rễ khá sâu trong họ. Tôi nhận thấy khi tôi nâng học phí lên thì 
những lời than phiền đó biến mất và tôi có thể tiếp tục bài giảng của mình. 


KHÔNG BAO GIỜ NÓI “TÔI KHÔNG THE TRẢ NỔI”. 


Người bố giàu của tôi không phải là một nhà trị liệu bài bản, nhưng 
Người đủ thông minh để biết tiền chỉ là một ý tưởng. Người cấm con của 
Người và tôi nói “Tôi không thể trả nổi”, để giúp chúng tôi thay đối nhận thức 
của mình, thay vào đó Người bắt chúng tôi nói “Tôi có thể trả nó thế nào?”. 
Tôi nhận ra rằng do cứ lãi nhãi “Tôi không thể trả nổi”, tôi đã củng cố nhận 
thức của mình rằng tôi là một người nghèo. Bằng cách nói “Tôi có thể trả nó 
thế nào?” tôi đã củng cố nhận thức của mình rằng tôi là một người giàu. Tôi 
đề nghị bạn đừng nói lung tung với con bạn kiểu “Bố/mẹ không thể trả nổi.” 
Và khi con bạn hỏi xin tiền, có lẽ bạn muốn nói: “Viết cho bố/mẹ một danh 
sách mười điều khác nhau mà con có thể làm, hợp pháp và đạo đức, để con có 
thể trả những gì con muốn mà không cần hỏi xin tiền bố mẹ.” 


Nếu bạn kiểm nghiệm hai câu này, bạn sẽ thấy rằng “Tôi có thể trả nó 
thế nào?” mở tâm trí bạn ra để tìm ra những khả năng tích lũy của cải. Còn 
“Tôi không thể trả nổi” lại đóng tâm trí bạn lại với bất kỳ khả năng đạt được 
những gì bạn mong muốn. 


CUỘC SỐNG BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG NHẬN THỨC 


Có một hôm một nhà báo đã phỏng vấn tôi: “Xin cho biết làm thế nào 
ông trở thành một tỉ phú?” 


Và tôi trả lời: “Tôi xây dựng doanh nghiệp và mua bất động sản.” 


Nhà báo đáp lại: “Ô, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Tôi 
biết rằng tôi không thể làm được điều đó. Xin cho biết tôi có thể làm gì để trở 
thành một tỉ phú?” 


Tôi trả lời: “Được, anh có thể tiếp tục công việc và mua bất động sản.” 


Và nhà báo trả lời: “Nhưng thị trường bất động sản cao quá. Tôi không 
thể trả nổi, và tôi không muốn quản lý tài sản. Hãy cho biết còn điều øì tôi có 
thể làm được nữa không?” 


Tôi nói: “Được, thị trường chứng khoán hiện giờ đang sôi động. Tại sao 
anh không đầu tư vào một số cổ phiếu?” 


“Bởi vì thị trường chứng khoán quá rủi ro. Nó có thể phá sản nay mai 
không biết chừng. Mà tôi có vợ và mấy đứa con phải nuôi với một đống hóa 
đơn phải trả, nên tôi không thể chịu nổi việc thua lỗ tiền bạc như ông,” nhà 
báo nọ trả lời. 


Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đang làm những gì mà người bố giàu đã 
dạy tôi không nên làm. Tôi đang đưa ra những câu trả lời cho những người 
cần một sự thay đổi trong nhận thức. Tôi ngưng trả lời và bắt đầu hỏi. Tôi nói: 
“Hãy nói cho tôi biết làm thế nào anh có thể trở thành một tỉ phú?” 


Anh ta nói: “Tôi có thể viết một quyển sách và bán hai triệu bản như ông 
đã làm.” 


“Tốt. Anh là một nhà văn giỏi, và tôi nghĩ đó là một ý hay.” 


“Nhưng nếu tôi không thể tìm được một đối tác để trình làng quyển sách 
thì sao? Ông biết đó, đã có lần tôi viết một quyển sách, nhưng không ai muốn 
đọc.” Anh nói qua một đề tài mới, nhưng nhận thức của anh ta vẫn như cũ. 


Điều quan trọng nhất mà một người bố hoặc mẹ có thể bắt đầu là phát 
triển và bảo vệ sự tự nhận thức của con mình. Tất cả chúng ta có những nhận 
thức riêng về người khác, đúng hoặc sai. Bạn có thể nghĩ một người là ngớ 
ngẩn hoặc ngu xuẩn, hoặc thông minh, hoặc giàu có. Tôi nhớ khi tôi đang học 
phổ thông, tôi có một cô bạn gái thật kiêu ngạo. Nên dù tôi bị cô mê hoặc đến 
đâu thì nhận thức của tôi về cô khiến tôi không dám rủ cô đi chơi. Rồi một 
hôm tôi đã nói chuyên với cô và nhận ra cô thật tốt bụng, thân thiện và nồng 


nhiệt. Sau khi thay đổi nhận thức về cô, tôi đã rủ cô đi chơi. Câu trả lời của cô 
là: “Ô, giá mà anh rủ tôi đi chơi từ trước. Tôi mới làm bạn với Jerry cách đây 
ít lâu, anh ấy và tôi hiện giờ sắp thành người yêu chính thức của nhau rồi.” 
Bài học rút ra từ câu chuyện này là, cũng giống như ta có nhận thức về người 
khác, ta thường có nhận thức về bản thân mình - và những nhận thức của 
người khác về chúng ta cũng có thể thay đổi như những nhận thức của ta về 
người khác vậy. 


GIÀU CÓ VÀ THÔNG MINH CHỈ LÀ NHÂN THÚC 


Bố ruột tôi đã kể cho tôi nghe về một nghiên cứu nổi tiếng được thực 
hiện ở trường Chicago mấy năm trước. Những nhà nghiên cứu giáo dục đã 
nhờ một nhóm giáo viên trợ giúp. Những thầy cô giáo này được nói rằng họ 
được chọn vì khả năng dạy giỏi. Họ cũng được bảo là chỉ những đứa bé có 
năng khiếu mới được vào học trong lớp họ. Các thây cô giáo được bảo rằng 
cả học sinh và phụ huynh sẽ không biết về thí nghiệm vì họ muốn thấy những 
đứa trẻ có năng khiếu sẽ bộc lộ ra sao nếu chúng không biết chúng có tài 
năng. 


Như dự đoán, các giáo viên đã báo cáo những học sinh biểu lộ sự xuất 
sắc. Các giáo viên đã báo cáo rằng làm việc với những đứa trẻ này hết sức thú 
vị và họ mong có thể được dạy chúng luôn. 


Có một bí mật trong dự án. Điều mà các giáo viên không biết là họ 
không phải là những giáo viên dạy giỏi. Họ được chọn ngẫu nhiên. Cũng vậy, 
những học sinh không phải được chọn vì có năng khiếu đặc biệt. Chúng cũng 
được chọn ngẫu nhiên. Nhưng kỳ vọng quá lớn thì kỳ công cũng lớn, bởi vì 
những đứa trẻ và giáo viên được nhận thức là thông minh và xuất sắc, nên họ 
đạt kết quả xuất sắc. 


Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những nhận thức của bạn về con 
bạn có thể có tác động lớn đến kết quả của cuộc đời nó. Nói cách khác, nếu 
bạn thấy được năng khiếu đặc biệt của con bạn thì bạn sẽ giúp nó trở nên 
thông thái hơn. Nếu bạn thấy con bạn giàu có, bạn sẽ giúp nó trở nên giàu có 
hơn. 


Sự học của con bạn bắt đầu từ đây, đó là lý do tôi nói: “Cho con sức 
mạnh - trước khi cho con tiền.” Giúp chúng phát triển sự tự nhận thức mạnh 
mẽ là bạn đã giúp chúng trở thành những đứa trẻ giàu có và thông minh. Nếu 
chúng không có điều đó, thì tất cả sự giáo dục hay tiền bạc trên thế giới này 
sẽ chẳng giúp được gì cho chúng. Nếu chúng có điều đó, việc trở nên thông 
minh hơn và giàu có hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. 


MÓN QUÀ TỪ CẢ HAI NGƯỜI BỐ CỦA TÔI 


Có lẽ món quà quý nhất là món quà tôi nhận được từ hai người bố trong 
thời kỳ tôi gặp khó khăn nhất. Khi tôi bị đuổi khỏi trường trung học, người bố 
nhà giáo của tôi vẫn luôn nhắc nhở rằng tôi là một đứa thông minh. Khi tôi 
mất sạch cơ nghiệp, người bố giàu vẫn nhắc nhở tôi rằng một người giàu có 
thực sự đã bị mất đến mãy công ty. Người cũng luôn nói rằng chỉ những 
người nghèo mới bị thua lỗ tí tiền mà đã sống trong sự sợ hãi bị thua lỗ. 


Thế nên một người bố khuyến khích tôi nhận lẫy sự thất bại trong học 
tập và biến chúng thành sức mạnh. Còn một người bố khuyên khích tôi nhận 
lấy sự thụa lỗ về tài chính và biến chúng thành những mối lợi. Họ dạy những 
vấn đề khác nhau, nhưng dù theo cách nào, cả hai người bố đều nói như nhau. 
Đó là khi những đứa trẻ thấy sự tệ hại nhất trong bản thân chúng thì bố mẹ chỉ 
thấy điều tốt đẹp nhất. 


Nếu mọi thứ đều tệ hại trong thời thơ ấu của bạn, khi làm bố mẹ, bạn sẽ 
có được cơ hội lớn nhất - cơ hội làm người thầy và người bạn thân nhất của 
con bạn. 


CHƯƠNG 04 


Nếu con muốn giàu thì con phải làm bài tập ở nhà 


Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Mike đều không ngừng nhắc nhở chúng tôi làm 
bài tập ở nhà. Một lần nữa, sự khác biệt ở chỗ họ không đòi hỏi phải làm cùng 
loại bài tập. 


“Con làm bài tập ở nhà chưa?” mẹ tôi hỏi. 
“Con sẽ làm ngay khi chơi xong trò này.” 


“Con chơi đủ rồi đấy! Giờ thì nghỉ đi và cầm đến sách vở xem. Nếu con 
không đạt điểm cao thì con sẽ không vào đại học được, rồi làm sao con kiếm 
được việc làm tốt nổi?” 


“Dạ, dạ. Con sẽ nghỉ chơi, nhưng mà để con mua thêm một khách sạn 


GN 3 


nửa. 


“Nghe lời mẹ và ngưng chơi ngay đi. Bố biết con thích chơi, nhưng mà 
đến lúc phải học rồi.” 


Đó là giọng của bố tôi, nghe có vẻ không vui. Tôi biết mình nên ngưng 
trò chơi ngay thay vì năn nỉ ỉ ôi xin chơi thêm một chút. Điều này khiến tôi 
mất mấy ngôi nhà xanh be bé, những khách sạn đỏ, và những tài sản ngầm tôi 
tích góp được sau mấy tiếng chơi cặm cụi. Tôi sắp sửa thao túng được cả một 
dãy phố. Nhưng tôi biết bố tôi nói đúng. Tôi sẽ có một tiết kiểm tra vào ngày 
mai mà tôi vẫn chưa học hành oi cả. 


Đó là cái thời tôi hoàn toàn bị cờ Tỉ phú mê hoặc. Tôi chơi trò đó từ 
năm tám tuổi cho đến năm mười bốn tuổi, khi tôi bắt đầu chơi bóng trong đội 
bóng đá của trường trung học. Mặc dù tôi không còn thường xuyên chơi cờ Ti 
phú như trước nữa, nhưng tôi không bao giờ bị mất lòng đam mê vào nó, và 
một khi tôi đủ lớn, tôi bắt đầu chơi trò đó ngoài đời thực. 


XÂY NHỮNG TÒA NHÀ TỪ NGƯỜI BỐ GIÀU CỦA TÔI 


Sau khi đã có nhận thức mạnh mẽ và đúng đắn, một trong những tòa 
nhà quan trọng nhất để đi đến sự giàu có là bài tập ở nhà. 


Có nhiều buổi thứ Bảy, thay vì rong chơi với bạn bè hay chơi môn thể 
thao nào đó thì tôi lại ngồi ở văn phòng của người bố giàu, học những ngóc 
ngách của việc điều hành một công việc kinh doanh và những kỹ năng cần 
thiết để trở thành một nhà đầu tư. 


Một hôm, người bố giàu đã hỏi Mike và tôi: “Các con có biết tại sao ta 
sẽ luồn giàu hơn những người làm việc cho ta không?” 


Mike và tôi ngồi phỗng ra một lúc, rà soát trong đầu để tìm câu trả lời 
xác đáng nhất. Cuối cùng, tôi đánh bạo trình bày câu trả lời mà tôi nghĩ là 
hiển nhiên. “Bởi vì bố làm ra nhiều tiền hơn họ,” tôi nói. 


“Ù,” Mike nói, gật đầu tán thành. “Bố làm chủ công ty, và bố- quyết 
định trả lương cho bố bao nhiêu và cho họ bao nhiêu.” 


Người bố giàu lắc lư người trên ghế, mỉm cười. “Được, đúng là ta quyết 
định trả lương cho mỗi người bao nhiêu. Nhưng sự thật là, ta được trả lương 
thấp hơn một số nhân viên làm việc cho ta.” 


Cả Mike và tôi nhìn Người sửng sốt. “Nếu bố làm chủ công việc kinh 
doanh này, thì sao lại có nhân viên nào được trả lương cao hơn bố được?” 
Mike hỏi. 


Người đáp: “Bởi vì khi con mới khởi nghiệp, tiền mặt luôn eo hẹp, và 
người chủ thường là người cuối cùng được lãnh lương.” 


“Ý bố là những nhân viên luôn là người được lãnh lương trước tiên?” 
Mike hỏi. 


Người bố giàu gật. “Đúng như vậy. Và không chỉ họ lãnh trước tiên, họ 
thường lãnh lương cao hơn ta.” 


“Nhưng tại sao lại như vậy?” tôi hỏi. "fat sao lại làm chủ một doanh 
nghiệp nếu bố lãnh lương sau cùng và bết bát nhất?” 


“Bởi vì đó là những øì một chủ doanh nghiệp thường cần phải làm trước 
tiên nếu anh ta muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công.” 


“Điều đó thật vô lý,” tôi đáp. “Bố hãy nói cho con biết tại sao bố làm 
vậy đi?” 


“Bởi vì những nhân viên làm việc vì tiền,và ta làm việc để xây dựng 
một tài sản.” 


“Cho nên khi doanh nghiệp này phát triển hơn, lương của bố sẽ tăng 
lên?” Mike hỏi. 


“Có thể đúng hoặc có thể không. Ta nói điều này bởi vì ta muốn các con 
biết được sự khác biệt giữa tiền và tài sản. Ta có thể hoặc không tự trả lương 
mình cao hơn về sau, và ta không làm lụng cực khổ vì tiền lương. Ta làm việc 
vất vả là để xây dựng một tài sản tăng dần về mặt giá trị. Có lẽ ngày nào đó ta 
bán doanh nghiệp này lấy hàng triệu đô la, hoặc một ngày nào đó ta sẽ thuê 
một chủ tịch để điều hành nó cho ta, và ta sẽ tiếp tục xây dựng một doanh 
nghiệp khác.” 


“Vậy là đối với bố, xây dựng một doanh nghiệp là xây dựng một tài sản. 
Và tài sản đối với bố quan trọng hơn là tiền bạc,” tôi nói, cố hết sức để hiểu 


được sự khác biệt giữa tài sản và tiền bạc. 


“Đúng rồi. Và lý do thứ hai ta lãnh lương ít hơn là vì ta đã có những 
nguồn thu nhập khác.” 


“Ý bố là bố có tiền từ những tài sản khác?” tôi hỏi. 


Một lần nữa người bố giàu lại gật đầu. “Và đó là lý do ta hỏi các con 
câu hỏi đầu tiên, tại sao ta sẽ luôn giàu hơn các nhân viên của ta, bất chấp 
những ai kiếm tiền nhiều nhất từ lương? Ta đang cố hết sức dạy các con một 
bài học rất quan trọng.” 


“Bài học gì ạ?” Mike hỏi. 


“Bài học là, con không làm giàu ở chỗ làm. Con làm giàu ở nhà.” Người 
bố giàu nói sang sảng, để đảm bảo chúng tôi không lắng nghe những lời đó 
qua loa. 


“Con không hiểu,” tôi than. “Ý bố là gì,bố làm giàu ở nhà sao?” 


“U, ở chỗ làm con kiếm tiền. Và ở nhà con quyết định con sẽ làm gì với 
tiền của con. Con làm øì với tiền của con sau khi con kiếm ra nó sẽ làm cho 
con giàu hay nghèo.” 


“Nó giống như bài tập ở nhà,” Mike nói. 


“Ù, đúng như thế! Đó là từ ta muốn gọi. Ta gọi việc làm giàu là bài tập 
ở nhà của ta.” 


“Nhưng bố con đem một đống công việc về nhà,” tôi nói gần như thủ 
thế. “Mà nhà con có giàu đâu?” 


“Ù, bố con đem công việc về nhà, nhưng ông thực sự không làm bài tập 


ở nhà của ông. Cũng giống như mẹ con làm công việc nhà... đó không phải là 
dạng bài tập mà ta muốn nói.” 


“Hay là việc làm vườn,” tôi gật gật. 


“Ù, có sự khác nhau giữa việc làm vườn, những bài tập ở trường mà con 
phải đem về nhà làm, và công việc mà bố con đem về nhà từ cơ quan, với 
dạng bài tập ở nhà mà ta đang nói đến.” Rồi người bố giàu nói cho tôi điều tôi 
không bao giờ quên: “Sự khác nhau cơ bản giữa giàu, nghèo và trung lưu là 
làm gì trong thời gian rảnh.” 


“Thời gian rảnh của họ,” tôi nói với giọng hồ nghi. “Ý bố là gì?” 


Người mỉm cười với Mike và tôi một lúc, rồi hỏi: “Các con nghĩ công 
việc kinh doanh khách sạn này bắt đầu từ đâu? Các con có nghĩ rằng doanh 
nghiệp này từ trên trời rơi xuống không?” 


“Không,” Mike nói. “Bố mẹ bắt đầu doanh nghiệp này từ bàn ăn của 
nhà ta. Đó là nơi tất cả mọi doanh nghiệp của bố đã được bắt đầu.” 


“Đúng rồi, con có nhớ cửa hàng nhỏ bé đầu tiên mà chúng ta bắt đầu 
kinh doanh mấy năm trước không?” 


Mike gật đầu ,nói: “Dạ, con nhớ. Đó là những ngày tháng gian khổ của 
nhà ta. Chúng ta có quá ít tiền.” 


“Và hiện nay chúng ta đã có bao nhiêu cửa hàng rồi?” 
“Chúng ta có năm.” 
“Và bao nhiêu khách sạn?” 


“Bảy al" 


Khi ngồi nghe, tôi bắt đầu hiểu một chút về những sự phân biệt mới mẻ. 
“Cho nên lý do bố- kiếm tiền ít hơn từ khách sạn này là bố có thu nhập từ 
nhiều doanh nghiệp khác?” 


“Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Phần còn lại của câu trả lời nằm 
trong bàn cờ Tỉ phú. Các con hãy hiểu rằng cờ Tỉ phú là dạng tốt nhất của bài 
tập ở nhà mà con có thể làm.” 


“Cờ Tỉ phú v?” tôi cười hỏi. Tôi có thể vẫn nghe thấy giọng mẹ tôi bảo 
tôi dẹp bàn cờ đi để làm bài tập ở nhà. “Y bố là sao, cờ Tỉ phú là một bài tập 
ở nhà à?” 


“Để ta cho con thấy,” người bố giàu vừa nói vừa mở trò chơi được ưa 
thích nhất trên thế giới. “Điều gì xảy ra khi con đi được một vòng?” 


“Con kiếm được hai trăm đôla,” tôi đáp. 


“Nên mỗi khi con đi được một vòng, cũng giống như con tích góp tiền 
lương. Đúng không?” 


“Dạ. Con đoán vậy,” Mike nói. 
“Và để thắng cuộc, các con phải làm gì?” người bố giàu hỏi. 
“Con phải mua bất động sản,” tôi nói. 


“Đúng vậy. Và mua bất động sản là bài tập ở nhà của con. Đó là điều 
khiến con giàu lên chứ không phải tiền lương.” 


Mike và tôi ngồi im một lúc lầu. Cuối cùng tôi đánh bạo hỏi một câu: 
“Có phải bố đang nói là tiền lương cao không làm cho bố giàu?” 


“Đúng rồi. Tiền lương không làm cho con giàu. Chính những việc con 
làm với tiền lương mới làm cho con giàu, nghèo hay trung lưu.” 


“Con không hiểu,” tôi nói. “Bố con luôn nói rằng nếu bố được tăng 
lương cao hơn, thì nhà con sẽ giàu.” 


“Và đó là điều hầu hết mọi người nghĩ. Nhưng thực tế là người ta càng 
kiếm được nhiều tiền, thì họ càng lún sâu vào nợ nần. Cho nên họ phải làm 
việc cật lực hơn.” 


“Tại sao thế ạ?” tôi hỏi. 


“Chính vì những gì con làm ở nhà, làm trong thời gian rảnh. Hầu hết 
mọi người có một kế hoạch nghèo nàn hoặc một công thức nghèo nàn đối với 
tiền bạc của họ sau khi họ kiếm được.” 


“Vậy thì ta phải tìm công thức hay ho để làm giàu ở đâu?” Mike hỏi. 


“Ù, một trong những công thức hay nhất để làm giàu được tìm thấy 
ngay trên bàn cờ Tỉ phú,” người bố giàu nói, chỉ vào bàn cờ. 


“Công thức nào cơ?” tôi hỏi. 
“Được, làm sao con chơi thắng?” 


“Con mua một vài hecta bất động sản, rồi con bắt đầu đặt những ngôi 
nhà lên đó,” Mike trả lời. 


“Bao nhiêu ngôi nhà?” 


“Bốn ạ,” tôi nói. “Bốn ngôi nhà màu xanh.” 


“Tốt! Và sau khi con đã có bốn ngôi nhà xanh, con làm gì nữa?” 


“Con đổi bốn ngôi nhà xanh này lấy một khách sạn màu đỏ,” tôi nói. 


“Và đó là một trong những công thức để giàu to. Ngay tại đây, trên bàn 
cờ Tỉ phú, con có một trong những công thức làm giàu trên thế giới. Đó là 
một công thức mà nhiều người đã làm theo để giàu hơn cả giấc mơ hoang 
đường nhất của họ.” 


“Bố đang đùa với con,” tôi nói với một chút hồ nghi. “Không thể đơn 
giản như thế được.” 


“Đơn giản vậy đó,” người bố giàu xác nhận. “Ta đã kiếm tiền trong 
nhiều năm từ công việc kinh doanh của ta và chỉ mua bất động sản. Rồi việc 
ta làm là sống hăn bằng thu nhập từ bất động sản và tiếp tục xây dựng doanh 
nghiệp. Ta càng kiếm được nhiều tiền từ doanh nghiệp thì ta càng đầu tư vào 
bất động sản. Đó là công thức làm giàu lớn cho nhiều người.” 


“Vậy nếu nó đơn giản như vậy, tại sao người ta không đua nhau bắt 
chước đi?” Mike hỏi. 


“Bởi vì họ không làm bài tập ở nhà của họ,” người bố giàu đáp. 


“Đó là công thức duy nhất để làm giàu sao?” tôi hỏi. 


“Không,” người bố giàu nói. “Nhưng nó là công thức rất hay giúp nhiều 
người làm giàu hàng thế kỷ nay. Nó đúng với vua chúa, và ngày nay nó vẫn 
đúng. Chỉ có điều khác biệt là con không cần là quý tộc mới làm chủ được bất 
động sản.” 


“Cho nên bố đã chơi cờ Tỉ phú ngoài đời thực?” Mike hỏi. 


Người bố giàu gật đầu. “Nhiều năm trước, khi ta còn là một cậu bé chơi 
cờ Tỉ phú, ta đã quyết định rằng kế hoạch làm giàu của ta là xây dựng doanh 


nghiệp và rồi lấy doanh nghiệp mua bất động sản. Và đó là tất cả những øì ta 
đã làm. Thậm chí khi chúng ta có rất ít tiền, ta vẫn về nhà và tìm bất động 
sản.” 


“Có nhất thiết phải là bất động sản không?” tôi hỏi. 


“Không. Nhưng khi con lớn lên và bát đầu hiểu sức mạnh của các tập 
đoàn và luật thuế, con sẽ hiểu tại sao bất động sản là một trong những món 
đầu tư hời nhất.” 


“Bố còn có thể đầu tư vào đâu nữa?” Mike hỏi. 


“Nhiều người thích cổ phiếu và trái phiếu.” 


“Bố có cổ phiếu và trái phiếu không?” tôi hỏi. 


“Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng vẫn có nhiều bất động sản hơn.” 


“Tai sao?” tôi hỏi. 


“Tại vì ngân hàng của ta sẽ cho ta vay tiền để mua bất động sản nhưng 
lại nhăn nhó, khó khăn khi cho ta vay để mua cổ phiếu. Cho nên ta có thể 
nhân tiền của mình lên tốt hơn bằng bất động sản, và luật thuế ưu ái cho bất 
động sản hơn. Nhưng chúng ta đang gút lại điểm mấu chốt.” 


“Điểm mấu chốt là gì a?” tôi hỏi. 


“Điểm mấu chốt là, con làm giàu ở nhà chứ không phải ở chỗ làm. Ta 
thực sự muốn các con hiểu điều đó. Ta không quan tâm các con mua bất động 
sản hay cổ phiếu, trái phiếu hay xây dựng một doanh nghiệp. Ta chỉ quan tâm 
là các con hiểu được hầu hết mọi người không làm giàu ở chỗ làm. Họ làm 
giàu ở nhà bằng cách làm bài tập ở nhà của họ.” 


“Con đã hiểu rồi,” tôi nói. “Vậy khi bố xong việc ở khách sạn tại đây thì 
bố sẽ đi đâu tiếp?” 


“Rất vui vì con đã hỏi,” người bố giàu nói. “Đi thôi. Hãy ra xe và chờ ta 
lấy xe nhé. Ta sẽ cho con thấy nơi ta đến sau khi xong công việc.” 


Mấy phút sau, chúng tôi đến một vùng đất rộng với những ngôi nhà xây 
cạnh nhau. “Đây là hai mươi mẫu Anh (khoảng 8 hecta) bất động sản cơ bản 
của ta.” 


“Bất dộng sản cơ bản?” tôi bộp chộp hỏi. Có lẽ tôi mới hai mươi tuổi, 
nhưng tôi nhìn là biết một khu cho thuê giá thấp. “Chỗ này thật kinh khủng.” 


“Được, để ta giải thích cho con nghe. Hãy nghĩ những ngôi nhà này như 
những ngôi nhà màu xanh trong cờ Tỉ phú. Các con thấy chưa?” 


Mike và tôi châm chậm gật đầu, cố hết sức mường tượng ra. Những 
ngồi nhà không gọn gàng sạch sẽ như những ngôi nhà trong bàn cờ. “Vậy 
những khách sạn màu đỏ đâu?” chúng tôi gần như đồng thanh hỏi. 


“Rôi sẽ có. Nhưng nó không phải là một khách sạn màu đỏ. Mẫy năm 
nữa thị trấn nhỏ bé của chủng ta sẽ phát triển theo hướng này. Thành phố đã 
thông báo kế hoạch xây dựng một sân bay ở đầu kia của mảnh đất này.” 


“Cho nên những ngôi nhà và mảnh đất này sẽ nằm giữa thị trấn và sân 
bay?” tôi hỏi. 


“Con hiểu ra rồi đó. Rồi khi thời điểm đến, ta sẽ phá tất cả những ngôi 
nhà cho thuê này ra và chuyển mảnh đất này thành một khu công nghiệp nhẹ. 
Và rồi ta sẽ kiểm soát một trong những mảnh đất giá trị nhất của thị trấn này.” 


“Rồi bố sẽ làm gì?” Mike hỏi. 


“Ta sẽ theo công thức giống như vậy. Ta sẽ mua thêm những ngôi nhà 


màu xanh và khi thời điểm đến chuyển chúng thành những khách sạn màu đỏ, 
hoặc một khu công nghiệp nhẹ, hoặc một khu dân cư hoặc bất cứ thứ gì mà 
thành phố cần vào lúc đó. Ta không phải là người thông thái lắm, nhưng ta 
biết cách theo đuổi một kế hoạch thành công. Ta làm việc vất vả, và làm bài 
tập ở nhà của mình.” 


Khi Mike và tôi mười hai tuổi, người bố giàu đã bắt đầu trở thành một 
trong những người giàu nhất Hawaii. Không chỉ tậu được mảnh đất công 
nghiệp đó, Người còn tậu được cả một mảnh đất ở bãi biển, bằng cách áp 
dụng công thức giông như vậy. Ở tuổi ba mươi bốn, Người đã chuyển từ một 
doanh nhân không tiếng tăm thành một doanh nhân giàu có, đầy quyền lực. 
Người đã làm bài tập ở nhà của mình. 


Trong quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1, bài học số một của người bố 
giàu là người giàu không làm việc vì tiền. Thay vì vậy, người giàu chú trọng 
vào việc khiến đồng tiền làm việc cho mình. Tôi cũng đã viết về Ray Kroc, 
người sáng lập tập đoàn thức ăn nhanh McDonald's, người đã phát biểu: “Tôi 
không ở trong ngành kinh doanh hamburger. Công việc kinh doanh của tôi là 
bất động sản.” Như một thằng nhóc nhỏ tuổi, tôi sẽ luôn nhớ tác động của 
việc so sánh bài học về bàn cờ Tỉ phú với bài học trong cuộc đời thực đến 
người bố giàu và nhiều người giàu khác. Sự giàu có của họ thực sự đạt được 
từ những øì mà người bố giàu gọi là “làm bài tập ở nhà của họ”. Đối với tôi, ý 
tưởng rằng giàu có đạt được ở nhà chứ không phải ở chỗ làm là một bài học 
lớn từ người bố giàu. Bố ruột tôi đã đem về nhà hàng đống công việc của cơ 
quan, nhưng Người đã làm rất ít bài tập ở nhà. 


Khi tôi trở về từ Việt Nam năm 1973, tôi lập tức đăng ký một khóa học 
đầu tư bất động sản mà tôi thấy quảng cáo trên tivi. Học phí là 385 đôla. Khóa 
học đó đã làm cho vợ chồng tôi thành tỉ phú, và thu nhập từ bất động sản mà 
chúng tôi đã mua bằng cách sử dụng công thức mà khóa học đó dạy đã dem 
lại cho chúng tôi sự tự do. 


Vợ chồng tôi không cần phải làm việc nữa vì có thu nhập cố định từ 
việc đầu tư vào bất động sản. Cho nên khóa học 385 đôla đó đã trả lại cho tôi 
những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Thông tin thu được từ khóa học đó đã 
đem lại cho vợ chồng tôi những thứ còn quan trọng hơn một công việc an 
phận thủ thường. Nó đã đem lại cho chúng tôi sự đảm bảo và tự do về tài 


chính. Chúng tôi đã làm việc vất vả tại chỗ làm, và chúng tôi cũng làm bài tập 
ở nhà của mình. 


Như người bố giàu đã nói khi chơi cờ Tỉ phú với Mike và tôi: “Các con 
không giàu lên ở chỗ làm, các con giàu lên ở nhà.” 


TRÒ CHƠI ĐÒI HỎI NHIÊU HƠN MỘT NĂNG KHIẾU 


Bố ruột tôi cũng hiểu là tôi cần một sự khích lệ, một phần thưởng, khi 
học xong. Người thông thái để biết rằng bảo tôi “Hãy đến trường, lấy điểm 
cao để có thể có được một việc làm tử tế ngồi trong văn phòng” không phải là 
động lực thúc đẩy tôi yêu thích trường học. Người biết là tôi cần học những gì 
tôi muốn học, học theo cách tốt nhất đối với mình, và tôi cần có một phần 
thưởng khuyến khích cho việc học của mình. Người giúp tôi hiểu điều này về 
bản thân mình. Mặc dù Người không thích tôi chơi cờ Tỉ phú hàng tiếng đồng 
hồ với người bố giàu, nhưng Người vẫn thông thái đủ để biết rằng tôi đang 
chơi vì những lợi ích tôi có thể đạt được từ trò chơi đó. Người biết tôi có thể 
nhìn thấy tương lai mình. Đó là lý do Người nói: “Hãy đến trường và nhìn thế 
giới. Con có thể chơi cờ Tỉ phú trên khắp thế giới. Bố không thể trả nổi tiền 
cho con đi vòng quanh thế giới, nhưng nếu con đầu vào một trường dạy cho 
con về cả thế giới, con sẽ thích việc học hành của mình.” 


Bố tôi không nhận ra rằng ý tưởng này sẽ bám chặt vào đầu tôi. Đối với 
Người, du hành vòng quanh thế giới để chơi cờ Tỉ phú không có ý nghĩa gì 
cả. Nhưng đến khi Người thấy tôi thắp sáng ý tưởng du hành vòng quanh thế 
giới để học, Người bát đầu khuyên khích tôi. Người tìm ra điều gì đó thu hút 
tôi. Người bắt đầu đem về nhà nhiều sách hơn về đi biển và du hành vòng 
quanh thế giới... và Người sử dụng những oi tôi có thể thấy hoặc đang bắt 
dầu thấy qua cờ Tỉ phú như một sự khích lệ tôi học tiếp và học chăm chỉ hơn. 
Ngày nay tôi du hành vòng quanh thế giới và chơi cờ Tỉ phú bằng tiền thật. 
Mặc dù kỹ năng đọc viết của tôi không tốt lắm, nhưng tôi đã đọc và viết khá 
hơn vì người bố thầy giáo của tôi đủ thông thái để tìm ra những môn học tôi 
thích thay vì buộc tôi học những môn tôi không ưa. 


PHƯƠNG PHÁP ĐỀ THÀNH CÔNG 


Một trong những điều quan trọng nhất tôi đã học được từ cờ Tỉ phú là 
phương pháp để thành công. Tôi biết mình phải mua bốn căn nhà màu xanh 
rồi chuyển nó thành một khách sạn màu đỏ, nhưng tôi đã không biết phải làm 
như thế nào. Nói cách khác, ở độ tuổi chín và mười lăm tuổi, tôi đã học được 
rằng mình không có năng khiếu học tập như Andy Kiến bạn tôi. Khi tôi tìm ra 
công thức trên bàn cờ, rồi tiến lên và thực sự nhìn thấy, chạm vào và cảm 
nhận được những ngôi nhà màu xanh của người bố giàu, tôi phát hiện ra 
phương pháp để thành công cho mình. Tôi đã biết rằng phương pháp để thành 
công của người bố nghèo - học hành chăm chỉ, làm việc cần mẫn để có công 
việc ổn định và ngồi ì cả ngày trong văn phòng - không phải là một phương 
pháp dành cho tôi. Vậy cũng may. Nhưng như tôi đã nói, mỗi đồng xu đều có 
hai mặt. Mặt rủi ở chỗ năm 15 tuổi, những lời dọa dẫm như “Nếu con không 
học hành chăm chỉ, đạt điểm cao và có một việc làm tử tế thì con sẽ không 
thành công được,” đã có ảnh hưởng một chút và thúc đấy tôi học những môn 
mà tôi không muốn học. 


Khi tôi nhìn vào điểm kiểm tra rất thấp của bọn trẻ ngày nay, tôi tin rằng 
vì không ai cho học sinh những lý do hào hứng để học hành chăm chỉ mà chỉ 
dừng ở việc ép buộc chúng học. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm hơn đến 
việc học nếu cho họ được chơi cờ Tỉ phú ngay từ năm lớp một. Nếu một đứa 
trẻ muốn trở thành tỉ phú, bạn vẫn có thể cung cấp cho chúng cùng một 
chương trình học như khi tôi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ có lẽ thực sự sẵn 
lòng học hỏi điều đó, bởi vì phần thưởng cuối cùng là sự hào hứng và bð công 
học hỏi. 


Bằng cách chơi cờ Tỉ phứ, tôi tìm ra phương pháp để thành công của 
mình. Tôi có thể thấy tương lai của tôi vào cuối cuộc chơi. Một khi tôi biết 
mình có thể làm được, tôi rất muốn thành một tỉ phú. Đối với tôi điều đó thật 
hào hứng và tôi sẵn sàng học để đạt được điều đó. Tôi không có tư tưởng cần 
một công việc đảm bảo hay một công ty hoặc chính phủ lo cho đời tôi. Vào 
tuổi năm mươi, tôi biết mình chắc chắn sẽ giàu. Tôi không đủ nghĩ vậy, tôi 
biết là vậy. Khi tôi biết điều dó, tư tưởng tôi được nâng cao. 


Người bố nhà giáo của tôi có thể thấy rằng tôi đã học tốt nhất bằng cách 
làm thay vì nghe và đọc. Người khuyên khích ước mơ du hành vòng quanh 
thế giới của tôi và kết hợp những ước mơ đó với cờ Tỉ phú. Người tìm ra cách 
khuyên khích tôi học tiếp và giúp tôi tìm thấy một trường học thích hợp nhất 
với cách học của tôi. Người không quan tâm đến điểm số hoặc tôi có vào 


được một ngôi trường thanh thế hay không. Người chỉ quan tâm đến việc tôi ở 
lại trường, lấy bằng đại học và, quan trọng nhất là tiếp tục học. Nói cách khác, 
bố ruột tôi đã làm bài tập ở nhà của Người. 


Người bố giàu đã dạy tôi những điều khác từ cờ Tỉ phú. Người đã dạy 
tôi một trong những phương pháp để làm giàu. Người thay đối tư tưởng của 
tôi bằng cách dạy tôi rằng tôi có thể thắng trong ván cờ cuộc đời ngay cả khi 
tôi không học giỏi ở trường hoặc có được một công việc lương cao. Người 
cho tôi thấy phương pháp để thành công của Người, một phương pháp mà tôi 
đã áp dụng vào đời tôi. Nói cách khác, người bố giàu cũng đã làm bài tập ở 
nhà của Người. Như Người thường nói: “Con không làm giàu ở chỗ làm. Con 
giàu lên bằng cách làm bài tập ở nhà của con.” 


DẠY DO NHỮNG ĐỨA TRÉ GIÀU CÓ VÀ THÔNG MINH 


Vào đầu năm 2000, một trong những công ty hàng đầu về mạng lưới 
marketing đã mời tôi đến nói chuyện với những người mà họ gọi là “thế hệ 
nối tiếp” về đầu tư. Tôi không biết họ là những người thế nào và chỉ được biết 
rằng họ là những người trẻ có bố mẹ thành công trong tiếp thị kinh doanh. 
Khi tôi hỏi tại sao họ cần phải học về đầu tư, câu trả lời là: “Bởi vì hầu hết 
các bạn trẻ sẽ được thừa kế công việc kinh doanh hàng triệu đôla, và đôi khi 
là hàng tỉ đôla. Chúng tôi đã và đang dạy họ những kỹ năng kinh, doanh, và 
hiện nay chúng tôi cần ông dạy họ những kỹ năng đầu tư.” Với câu trả lời đó, 
tôi biết tại sao tôi được mời nói chuyện với họ. 


Tôi có hai ngày ở một khu nghỉ mát để nói chuyện với 75 bạn trẻ, tuổi 
từ 15 đến 35, về tâm quan trọng của đầu tư. Thật dễ chịu vì không có những 
câu hỏi đại loại như: “Tôi đào đâu ra tiền để đầu tư?” Người bố giàu của tôi 
từng nói: “Chỉ có hai dạng vấn đề về tiền bạc. Một là không đủ tiền, và hai là 
quá dư tiền.” Và những bạn trẻ này gặp phải vấn đề thứ hai. 


Vào ngày thứ hai, tôi đã đề ý thấy những bạn trẻ này quả là khác biệt. 
Họ không giông như nhiều bạn trẻ tôi từng gặp trước đây. Những bạn trẻ tuổi 
đôi mươi này cũng có thể tổ chức những buổi nói chuyện về tiền bạc, kinh 
doanh, và đầu tư như những người trưởng thành nói chuyện với nhau chứ 
không phải như những bạn trẻ nói chuyện với người lớn. Tôi đủ già để có thể 
sinh ra họ, và tôi thường cảm thấy như thể là mình đang nói chuyện với 


những người ngang hàng qua một bàn họp lớn. Rồi tôi nhận thấy những bạn 
trẻ này đã lớn lên trong môi trường kinh doanh, nhiều người trong đó đang 
quản lý lưu lượng tiền mặt khá lớn và những danh mục đầu tư còn lớn hơn cả 
của tôi. Tôi cảm thấy mình đúng là nhỏ bé, vì sự giàu có mà họ đang sở hữu 
chứ không phải vì sự kiêu căng bom hĩnh, tự phụ hay cách biệt mà tôi thỉnh 
thoảng thấy ở một số người trẻ tuổi. Tôi nhận ra rằng nhiều bạn trẻ ở đây lớn 
lên ở nhà với bố mẹ họ và công việc kinh doanh của bố mẹ họ. Họ không chỉ 
thoải mái với người lớn mà họ còn thoải mái nói chuyện với người lớn về tiền 
bạc và kinh doanh. Tôi đã từng gặp một số bạn trẻ này trước đây, một số chỉ 
mới 14 tuổi, đứng trước 40.000 người và đọc diễn văn rúng động khắp cả 
phòng. Mãi đến năm 37 tuổi tôi mới đứng trước đám đông dọc diễn văn, và 
đó đúng là một bài diễn văn nhạt nhẽo. 


Khi tôi trở về lại sân bay, tôi nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi, 
Mike, cũng đã được truyền đạt nhiều kinh nghiệm giống vậy. Tôi cũng nhận 
ra rằng anh đã học chăm chỉ hơn ở trường đại học vì phần thưởng cuối khóa 
học ở trường kinh doanh là một công việc kinh doanh hơn hàng triệu dôla. 
Tôi nhận ra rằng tôi cũng có may mắn có được một người bố, đã làm việc ở 
nhà và có thời giờ dạy dỗ con trai của Người và tôi những kỹ năng sống có 
thể áp dụng trong thực tế cuộc sống. 


Khi tôi bảo người ta cân nhắc đến việc kinh doanh tại nhà - bất kỳ việc 
øì, từ một mạng lưới tiếp thị cho đến một chuỗi cửa hàng đến việc øì ta có thể 
tự khởi nghiệp được - tôi có ý nói đến những bạn trẻ tôi gặp trên ngọn núi đó. 
Một công việc kinh doanh tại nhà có thể cho ta lợi ích còn hơn cả nguồn thu 
nhập thêm và miễn thuế, và một số lợi ích đó thật là vô giá và vô hạn. Đối với 
một số người có con, một công việc kinh doanh tại nhà là cách làm bài tập và 
dạy con làm điều đó. Như người bố giàu của tôi từng nói: “Ta không làm giàu 
ở chỗ làm. Ta làm giàu tại nhà.” Và điều đó có lẽ bao hàm sự giàu có không 
chỉ về tiền bạc. 


Trong lịch sử, một số người giàu nhất trên thế giới giàu lên bằng cách 
khởi đầu tại nhà. Henry Ford bắt đầu trong garage nhà ông. Hewlett-Packard 
được sáng lập trong một garage. Michael Dell khởi nghiệp trong một căn 
phòng u ám. Colonel Sanders đã không giàu cho đến sau khi một xa lộ đã 
được xây ngang qua nhà hàng của ông. Cho nên lời khuyên của người bố giàu 
rằng bạn không giàu lên ở chỗ làm đã đúng với rất nhiều người giàu. 


CHƯƠNG 05 


Con hạn sẽ cần bao nhiêu phươmg pháp để thành công? 


Nhìn lại cuộc đời của người bố giàu và người bố nghèo, tôi đã nhận ra 
ai thành công hơn ai đơn giản vì người đó có nhiều phương pháp để thành 
công hơn. 


Bạn của tôi - Adrian - đã làm việc nhiều năm cho một tập đoàn lớn và 
vào đầu năm 1990 cô đã nghỉ việc. Với sự cầu tiến và luôn muốn tự mình, 
kinh doanh, Adrian đã mua lại quyền kinh doanh một đại lý du lịch bằng tiền 
để dành, và tiền nghỉ việc từ công ty cũ. Khi cô điều hành đại lý của mình, 
các công ty hàng không bắt đầu cắt giảm tiền hoa hồng trên mỗi vé mà đại lý 
bán được. Tiền hoa hồng trước kia là 800 đôla, nay chỉ còn dưới 100 đôla, 
thậm chí có lúc chỉ còn 50 đôla. Cô đang phải đối mặt với việc đóng cửa đại 
lý, và lần này cô sạch nhãn tiền tiết kiệm và sẽ không nhận được xu nào tiền 
nghỉ việc từ đại lý của mình. Cô đang rao bán đại lý du lịch của mình, nhưng 
giá của nó đã sụt thê thảm vì hoa hồng của các hãng hàng không ngày càng 
giảm. 


Tôi tin rằng một trong những lý do khiến Adrian túng thiếu lúc về già là 
cô không có đủ phương pháp để thành công chuẩn bị sẵn cho suốt cuộc đời. 
Adrian không phải là người duy nhất tôi biết đang phải sống chật vật bởi vì cô 
thiếu phương pháp để thành công. Có nhiều người học giỏi nhưng ra trường 
vẫn không có đủ phương pháp để thành công trong cuộc đời. Chương này sẽ 
giúp các bậc bố mẹ chuẩn bị đầy đủ phương pháp để giúp con mình thành 


công trong cuộc dời. 
CON BẠN CẦN TỐI THIẾU BA PHƯƠNG PHÁP ĐỀ THÀNH CÔNG 


Có ba phương pháp cơ bản mà một đứa trẻ cần phải học để thành công 
trong công việc và tài chính trên đường đời: 


Một phương pháp trong học tập 
Một phương pháp trong công việc 
Một phương pháp trong tài chính 


PHÁT HUY MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỀ THÀNH CÔNG TRONG HỌC 
TẬP 


Giai đoạn từ lúc mới sinh ra cho đến năm 15 tuổi rất quan trọng; đó là 
thời gian trẻ con tìm kiếm và phát huy một phương pháp để thành công trong 
học tập của mình. Nếu một đứa trẻ thích thú trường học, học hành tốt và luôn 
đạt điểm cao, thì đứa trẻ đó sẽ phát huy được một phương pháp để học giỏi. 
Nếu trẻ chật vật trong việc học hành ở những năm đầu đời, hoặc có cảm giác 
không được thông minh như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, thì chúng có 
thể sẽ tự ti mặc cảm, có thái độ không ưa trường học, và những năm cắp sách 
đến trường đối với chúng sẽ là cực hình. Đứa trẻ có thể cảm thấy mình “ngu 
xuẩn” và thấy không thể sống nối trong hệ thống giáo dục. Chúng bắt đầu bị 
gán những biệt danh tệ hại như “chậm phát triển” thay vì được gọi bằng 
những từ mỹ miều như “tài năng”, “sáng láng” hay “có năng khiếu”. Là một 
người lớn tôi ghét bị gán cho những biệt danh xấu như “ngu đần”. Bạn có 
nghĩ những đứa trẻ 11,12 tuổi thích những biệt danh như vậy không? 


Hệ thống đánh giá kết quả học tập là một lý do nữa để trẻ em thấy ít an 
toàn về mặt giáo dục. Trên đồ thị của hệ thống, nếu có 10 đứa trẻ thì sẽ có 2 
đứa trên đỉnh đường cong, 2 đứa ở đáy đường cong và 6 đứa ở giữa. Thông 
thường,trong các cuộc kiểm tra năng lực học tập, tôi thường được đánh giá là 
thuộc 2% ở trên về tiềm năng nhưng lại thuộc 2% ở dưới về điểm số. Người 


bố nhà giáo của tôi thường nói về phương pháp đồ thị để đánh giá học sinh: 
“Học đường đúng là một hệ thống loại trừ hơn là một hệ thống giáo dục.” 
Với tư cách là một người bố, ông có trách nhiệm giữ cho tôi được an toàn về 
tỉnh thần và cảm xúc, và giúp tôi tránh khỏi bị hê thống loại trừ. 


SỰ THAY ĐỔI NĂM CHÍN TUỔI 


Triết lý giáo dục của một nhà giáo dục hàng đầu - Rudolf Sterner - đã 
được kết hợp chặt chẽ trong các trường học Waldorf, được đánh giá là một 
trong những hệ thống trường học phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. 
Steiner thường nói và viết về “sự thay đổi năm 9 tuổi.” Sự khám phá của ông 
là khoảng độ 9 tuổi, trẻ em bắt đầu tách khỏi tính cách của bố mẹ và tự hình 
thành tính cách của mình. Steiner đã khám phá ra rằng đây thường là một giai 
đoạn trẻ con cảm thấy cô độc. Đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm “cái tôi” của nó trong 
cái “chúng tôi, chúng ta” của gia đình. Trong giai đoạn này, đứa trẻ cần học 
những kỹ năng sống thực tế. Vì lý do này, những đứa trẻ học tập ở hệ thống 
Waldorf vào độ tuổi này sẽ được dạy trồng vườn, xây nhà chòi, nướng bánh 
mì, và những thứ giống vậy. Không phải là chúng học nghề cho tương lai mà 
là chúng đang học các kỹ năng này như một sự đảm bảo cá nhân rằng chúng 
có thể tự tồn tại được. Đứa trẻ cần biết rằng chúng có thể tồn tại trong giai 
đoạn này để tìm kiếm đặc điểm riêng của mình. Nếu chúng không phát triển 
được một cảm giác an toàn nào trong giai đoạn này thì hậu quả có thể ảnh 
hưởng mạnh mẽ lên các đường hướng và lựa chọn trong tương lai của chúng. 
Hiến nhiên, mỗi đứa trẻ phản ứng lại sự khủng hoảng tính cách này khác 
nhau, và đó là lý do tại sao những quan sát và cảm nhận cẩn thận của các bậc 
phụ huynh lại cần đến vậy. Một thầy giáo với 30 học sinh không thể nhận ra 
được từng sự lựa chọn và nhu cầu khác nhau của các học sinh mình ở độ tuổi 
này. 


Người bố học thức của tôi không tán thành công trình của Rudolf 
Steiner, nhưng ông công nhận giai đoạn phát triển này trong cuộc đời đứa trẻ. 
Khi Người để ý thấy rằng tôi không học giỏi ở trường, và tôi bị Andy Kiến 
ảnh hưởng thế nào khi tôi thông báo rằng Andy là thiên tài còn tôi thì không, 
Người bắt đầu quan sát và hướng dẫn tôi một cách tường tận hơn. Đó là lý do 
Người khuyến khích tôi chơi thể thao nhiều hơn. 


Người biết rằng Andy học bằng cách đọc và tôi học bằng cách làm. 


Người muốn tôi biết rằng tôi cũng có thể thành công trong học tập theo cách 
riêng của tôi. Người muốn tôi tìm ra cách để giữ được sự tự tin trong trường 
học, ngay cả khi qua thể thao hơn là qua các môn học lý thuyết. 


Gia đình tôi cũng gặp vấn đề về tiền bạc vào thời điểm tôi 9-10 tuổi. Tôi 
đoán là người bố học thức đã nhận ra rằng sự thiếu khả năng kiếm tiền của 
Người đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Người biết rằng tôi thường thấy mẹ 
ngôi khóc trước những hóa đơn cần trả. Tôi nghĩ Người biết rằng tôi có lẽ sẽ 
tìm kiếm một phong cách khác hăn Người, và tôi đã làm vậy. Tôi bắt đầu học 
với người bố giàu năm 9 tuổi. Nhìn lại, tôi đã tự tìm ra được câu trả lời về 
cách tôi có thể giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính này. Rõ 
ràng là tôi đang tìm kiếm một tính cách không giống bố mẹ tôi. 


PHƯƠNG PHÁP CỦA ADRIAN NGƯỢC VỚI PHƯƠNG PHÁP CỦA 
TÔI 


Bởi vì trước đây Adrian học tập tốt ở trường nên tôi khuyên cô trở về 
trường để học một lĩnh vực mới. Phương pháp học tập của tôi khác với của 
Adrian. Đó là phương pháp tôi đã học năm 9 tuổi - tìm một chuyên gia giỏi và 
học bằng cách làm. Ngày nay tôi vẫn tìm những chuyên gia giỏi để học hỏi. 
Tôi tìm những chuyên gia giỏi đã làm những việc tôi muốn làm, hoặc tôi nghe 
họ nói về những gì họ đã làm. Tôi cũng đọc, nhưng đó là cách sau cùng. Thay 
vì trở về trường để học kinh doanh, tôi tự xây dựng công ty cho mình, bởi vì 
tôi học bằng cách làm hơn là học bằng cách ngôi trong lớp. Tôi tìm kiếm một 
chuyên gia giỏi, hành động, phạm sai lầm, và tìm sách hoặc băng nói về 
những sai lầm tôi mắc phải để học hỏi từ những sai lầm. Ví dụ, khi chiến dịch 
tiếp thị - một trong những công việc của tôi - bị thất bại, tôi vào một phòng 
học lớn và tìm cách để có câu trả lời mới mẻ. Ngày nay, là một nhà tiếp thị 
khá giỏi... nhưng tôi sẽ không được như vậy nếu tôi chỉ ngồi trong lớp, đọc 
sách và nghe giảng từ những người thầy có lẽ không có công ty riêng nào để 
làm chủ cả. 


Mỗi đứa trẻ sẽ có một phương pháp độc đáo riêng để thành công trong 
học tập. Việc của bố mẹ là quan sát và hỗ trợ để chúng chọn được phương 
pháp học tập tốt nhất. Nếu đứa trẻ học không giỏi ở trường, hãy gần gũi với 
trẻ hơn để hỗ trợ nó tìm cách tốt nhất để học giỏi. 


Nếu con bạn học giỏi và thích đi học, thì bạn thật hạnh phúc. Hãy để 
chúng vượt trội hơn và tận hưởng điều đó. Nếu chúng không thích trường 
học, hãy làm cho chúng biết rằng chúng vẫn có tài năng, và khuyến khích 
chúng tìm ra cách học trong một hệ thông chỉ cần có một tài năng. Nếu chúng 
có thể làm được, chúng sẽ đạt được những kỹ năng để có thể tồn tại trong thế 
giới thực, một thế giới đòi hỏi nhiều tài năng khác nhau để tồn tại. Đó là 
những oi bố tôi đã khuyến khích tôi làm. Người khuyến khích tôi tìm ra 
phương cách học tập cho mình, mặc dù thực tế là tôi ghét những oi tôi học. 
Đó là một sự rèn luyện chuẩn bị cho cuộc sống thực tế sau này. 


SỰ TỰ NHẬN THỨC BỊ ĂN MÒN 


Tôi đã nói rằng nợ nần và mất cảm giác an toàn về tài chính có thể làm 
ăn mòn sự tự nhận thức về tài chính của một người. Nói cách khác, nếu bạn 
có quá nhiều thất bại về tài chính hoặc cảm thấy sa lầy trong việc cần sự an 
toàn trong công việc và trang trải mọi thứ, thì sự tự nhận thức về tài chính của 
bạn có thể bị đông đặc. Đối với chuyện học hành cũng vậy, nếu chúng ta nói 
rằng đứa trẻ không thông minh như những đứa trẻ khác thì chúng cũng có 
cảm giác ghét chuyện học. Nếu không có sự ủng hộ của bố tôi, tôi có thể đã 
nghỉ học từ lâu chỉ vì không ai muốn cảm thấy mình ngu đần. Tôi biết mình 
không dốt. Tôi biết mình chỉ chán ngán những môn đang phải học ở trường 
thôi. Tuy nhiên, những điểm số tồi tệ ở trường của tôi vẫn bắt đầu ăn mòn sự 
tự nhận thức về học hành của tôi. Chính người bố thông thái của tôi đã giúp 
tôi qua khỏi giai đoạn khó khăn đó trong đời. 


Dù cho con bạn có học giỏi hay không, hãy quan sát và khuyến khích 
chúng tìm ra phương pháp học tập, bởi vì một khi chúng ra trường và bước 
vào đời, sự giáo dục của chúng mới thực sự bắt đầu. 


NHỮNG MỐI QUAN TÂM CỦA NGƯỜI BỐ THÔNG THÁI CỦA TÔI 


Một vài năm trước, người bố nhà giáo của tôi đã cố thử thay đổi hệ 
thống. Người biết rằng những đứa trẻ khác nhau thì sẽ có những năng khiếu 
khác nhau. Người cũng nhận ra rằng hệ thống là một dạng “một cỡ cho tất cả 
mọi người”, hệ thông này chỉ thích hợp với khoảng 30% trẻ và đúng là đáng 
sợ đối với những đứa trẻ còn lại. Người thường nói: “Lý do hệ thống giáo dục 
không thay đối là vì nó không được thiết kế để thay đổi. Nó là một hệ thống 


được thiết kế để tồn tại vĩnh cửu.” 


Hầu như ai cũng biết các thầy cô đang cố hết sức để dạy bọn trẻ. Vấn đề 
ở chỗ, một hệ thông như đề cập ở trên chỉ sẽ làm chậm chúng lại thay vì thay 
đổi để thúc đẩy chúng. Đối với tôi, đó là một hệ thông cứng nhắc. Đó là công 
ty duy nhất mà tôi biết không cung cấp nổi cho khách hàng những oi họ cần 
mà còn đổ lỗi cho khách hàng. Thay vì nói chúng ta có một hệ thống đáng 
chán thì họ nói: “Con cái bạn chậm quá!” hoặc “Các giáo viên có sự yếu kém 
trong việc giảng dạy.” Như tôi đã nói, đó là đơn vị duy nhất đổ lỗi cho khách 
hàng những sai lầm của mình. 


Trước đây người bố ruột tôi đã nhận ra rằng đó là một hệ thống có 
những chỗ rạn nứt kinh khủng bên trong. Người rất bực khi phát hiện ra rằng 
hệ thống giáo dục được hầu hết các nước nói tiếng Anh áp dụng là một hệ 
thống giáo dục có nguồn gốc hàng trăm năm trước ở nước Phổ. Người còn 
bực mình hơn khi nhận thấy mình cũng là một phần của hệ thống được thiết 
kế không phải để giáo dục trẻ em mà để tạo nên những người lính và người 
làm thuê tốt. Một hôm Người nói với tôi: “Lý do chúng ta có từ “nhà trẻ” 
trong hệ thống giáo dục là vì hệ thống của chúng ta có nguồn gốc hàng trăm 
năm trước từ nước Phổ, từ “nhà trẻ? là theo tiếng Phổ. Nói cách khác, một nhà 
trẻ để chính quyền giáo dục, hoặc “truyền bá’. Đó là một hệ thống dược thiết 
kế để lấy đi trách nhiệm giáo dục khỏi bố mẹ và dạy cho trẻ em cách phục vụ 
tốt nhất cho nhu cầu và mong muốn của chính quyền.” 


TỪ SAMURAI ĐẾN BÁC SỸ ĐẾN THẦY GIÁO 


Bên nội tôi có truyền thống chiến đấu, nhiều người thuộc samurai trong 
thời đại phong kiến ở Nhật. Nhưng sau khi giao thương với phương Tây được 
Commodore Perry mở ra, hệ thông của chế độ phong kiến bắt đầu tàn lụn. Gia 
đình bên nội tôi bắt đầu từ bỏ con đường samurai và trở thành những bác sĩ y 
khoa. Ông nội tôi được định sẵn để trở thành một thầy thuốc, nhưng ông đã 
bỏ đến Hawaii, ông đã phá vỡ dây chuyền. Mặc dù ông nội tôi không phải là 
một bác sĩ, nhưng bố tôi vẫn mong được vào trường y, nhưng ông cũng lại 
phá vỡ dây chuyền đó. 


Khi tôi hỏi bố tôi tại sao Người không làm bác sĩ thì Người trả lời: “Lúc 
bố còn học trung học, bố bát đầu tự hỏi tại sao nhiều bạn học đột nhiên nghỉ 


học giữa chừng. Hôm trước bạn bố còn đó, hôm sau đã không thấy trong lớp 
nữa. Bố bắt đầu tò mò và bát đầu tìm hiểu về ban giám hiệu. Bố sớm phát 
hiện ra rằng đồn điền mía đường và trồng thơm (dứa) yêu cầu các trường học 
đánh rớt ít nhất là 20% trẻ di cư từ châu Á. Đó là cách đồn điền đảm bảo là họ 
có một đội ngũ nhân công thủ công thất học ổn định. Máu bố sôi lên khi nhận 
ra điều đó, và bố đã quyết định bước vào lĩnh vực giáo dục thay vì vào y tế. 
Bố muốn đảm bảo rằng tất cả mọi đứa trẻ đều có cơ hội được giáo dục tốt như 
nhau. Và bố sẵn sàng đấu tranh vì điều đó.” 


Bố tôi đã đấu tranh cả đời để thay đối hệ thống và cuối cùng nỗ lực của 
ông bị đánh bại. Gần cuối đời, ông được công nhận là một trong hai nhà sư 
phạm hàng đầu trong lịch sử 150 năm của nền giáo dục công ở Hawaii. Mặc 
dù Người được những người trong hệ thống công nhận vì lòng can đảm, 
nhưng hệ thống nhìn chung vẫn còn như cũ. Như tôi đã nói, đó là hệ thống 
được thiết kế cho sự tôn tại hơn là cho sự thay đối. Điều đó không có nghĩa là 
hệ thống đã không làm việc tốt cho nhiều người. Nó đã làm một công việc 
xuất sắc cho khoảng 30% số người làm việc tốt trong hệ thống. Vấn đề ở chỗ, 
hệ thống hiện nay đã được tạo ra từ hàng trăm năm trong thời đại nông 
nghiệp,thời đại trước cả xe hơi, máy bay, radio, tivi, máy tính và Internet. Đó 
là hệ thông đã không đứng vững nổi trước những thay đổi về kỹ thuật cũng 
như về xã hội. Đó là một hệ thống mạnh, hơn cả khủng long và dai như cá 
sấu. Đó là lý do bố tôi chịu khó hướng dẫn cách học ở nhà, Người thường nói 
với các con: “Điểm cao không quan trọng bằng việc phát hiện ra năng khiếu 
của các con.” Nói cách khác, mọi đứa trẻ đều học khác nhau. Tùy bố mẹ có 
chịu khó quan sát những cách giúp con họ học tốt hay không - và hỗ trợ con 
trong việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của chúng. 


Bất cứ khi nào tôi thấy những đứa trẻ là tôi thấy ngay những thiên tài 
nhỏ tuổi hào hứng học hỏi. Mấy năm sau, có khi tôi lại thấy những đứa trẻ 
thần đồng đó đang chán học, và tự hỏi tại sao chúng bị ép buộc học những 
điều mà chúng cảm thấy là không thích hợp. Nhiều học sinh cảm thấy bị sỉ 
nhục vì chúng bị xếp loại dựa trên cùng những môn mà chúng không hề ưa 
thích và rồi bị gán cho là thông minh hay không thông minh. Một anh bạn trẻ 
đã nói với tôi: “Chăng phải là cháu không thông minh. Chỉ vì cháu không 
quan tâm thôi. Trước hết hãy nói cho cháu biết tại sao cháu nên quan tâm đến 
những môn học đó và cháu có thể sử dụng kiến thức đó như thế nào, rồi cháu 
sẽ học tốt môn học đó.” 


Vấn đề này quan trọng hơn cả chuyện điểm cao điểm thấp. Người bố 
thông thái của tôi dĩ nhiên đã nhận ra là điểm số có thể ảnh hưởng đến tương 
lai của một học sinh một cách tích cực hay tiêu cực, nhưng Người cũng quan 
tâm đến sự ảnh hưởng của điểm kém có thể có trên sự tự nhận thức và tự tin 
của một học sinh. Người thường nói: “Nhiều đứa trẻ bước vào trường với sự 
hào hứng học hỏi nhưng chẳng bao lâu khi ra trường chỉ học được việc chán 
ghét học hành.” Lời khuyên của Người là: “Nếu một vị bố mẹ có con ghét 
phải đi học, việc quan trọng nhất của vị đó là ở giai đoạn này trong cuộc đời 
của trẻ, đừng ép trẻ phải đạt điểm cao: việc quan trọng nhất là đảm bảo cho 
con mình duy trì được sự yêu thích học hỏi bẩm sinh. Hãy phát hiện ra năng 
khiếu bên trong con bạn, hãy phát hiện ra những gì mà con quan tâm muốn 
học, và giữ cho chúng luôn hào hứng trong chuyện học, ngay cả không phải 
trong trường học.” 


Thực tế là ngày nay trẻ con học nhiều hơn chúng ta trước kia. Nếu 
không vậy, chúng sẽ bị rớt lại trong 2 phương pháp để thành công kế tiếp, sẽ 
được đề cập trong chương tiếp theo. Đó là lý do mà theo tôi, việc phát triển 
phương pháp để thành công trong học tập của con bạn ở nhà quan trọng hơn 
nhiều so với điểm số chúng nhận được ở trường. Như cả hai người bố tôi đã 
nói: “Việc giáo dục thực sự của bạn bắt đầu khi bạn ra trường và bước vào 
đời.” 


CHƯƠNG 06 


Con bạn có trở nên vô dụng khi tới tuổi 30? 


Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa ra hướng d tương lai của tôi là đi 
học, tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm và trở thành một người làm thuê 
trung thành, cố hết sức để thăng tiến dần trong công ty và làm ở đó cho tới khi 
nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu tôi sẽ nhận được chiếc đồng hồ vàng và chơi golf 
trong một hội những người nghỉ hưu nào đấy, và thường lái xe ra về trong ánh 
hoàng hôn. 


“GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG ÍT CAY!” 


Ý tưởng có một công ăn việc làm trọn đời là ý tưởng của thời đại Công 
nghiệp. Từ năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và World Wide Web xuất 
hiện và phát triển ở khắp mọi nơi, thì cả thế giới cùng những luật lệ thuê 
mướn đã thay đối. Theo đó, luật “øừng càng già càng cay” (đối với việc kinh 
doanh) - đúng với thời đại Công nghiệp; nay, trong thời đại Công nghệ Thông 
tin, điều đó đã bị đảo lộn thành “gừng càng già càng ít cay”. 


Chính vì vậy mà nhu cầu về phương pháp để thành công trong học tập 
của đứa trẻ ra đời, nhằm giúp nó theo kịp những thay đổi đang diễn ra. 
Phương pháp để thành công trong học tập phải được thực hiện tốt và phát 
triển cùng nhịp với những thay đổi của phương pháp để thành công trong 
nghề nghiệp của đứa trẻ. Nói cách khác, rất nhiều khả năng con cái bạn sẽ bị 
lạc hậu khi bước vào tuổi 30; và chúng cần phải học một phương pháp mới để 
thành công trong công việc, hầu đáp ứng những thay đổi của thị trường lao 
động. Hay, nếu con bạn có ý nghĩ về một nghề nghiệp suốt đời, không chịu 
học hỏi và chuẩn bị tốt cho những thay đối nhanh chóng thì cứ mỗi năm trôi 
qua con bạn sẽ càng có nguy cơ bị rớt lại đằng sau. 


ĐIỂM SỐ CAO KHÔNG CÓ NHIỀU Ý NGHĨA LAM 


Tương lai không thuộc về đứa trẻ ra trường với điểm số cao, mà rơi vào 
tay đứa trẻ có phương pháp học tập tốt nhất và những ý tưởng thiên về khoa 
học kỹ thuật mới nhất. Quan trọng hơn việc học như thế nào để có điểm kiểm 
tra cao, đứa trẻ cần học cách học; học cách thay đối; và học cách thích nghi 
nhanh hơn. Tại sao vậy? Đó là vì rất nhiều trong số những kỹ năng các ông 
chủ và các doanh nghiệp cần nhân viên có để trả lương cao cho họ trong 


tương lai lại thường không được dạy ở các trường ngày nay. Hãy cứ nhìn vào 
bầu không khí kinh doanh ngày nay, người được đòi hỏi nhiều nhất là người 
am hiểu về mạng (Web) - một lĩnh vực không được dạy ở trường cách đây vài 
năm. Người ít được đòi hỏi hơn là những người thuộc thế hệ của tôi, người 
muốn có lương cao nhưng lại nằm ngoài rìa thời đại Công nghệ Thông tin. 


SỰ KHAN HIẾM NHÂN CÔNG 


Nói về những người trở nên thừa thãi trong tình hình khan hiếm nhân 
công thì quả là lạ. Những người bạn vô tư của tôi nói rằng: “Òm, ngộ nhỡ tôi 
già đi và có hạn chế về kỹ năng vi tính thì sao? Có rất nhiều công việc mà, và 
tôi có thể ra giá bất cứ ở đầu tôi muốn làm.” 


Sở dĩ có sự khan hiếm nhân công đơn giản là vì nền kinh tế chúng ta 
đang bùng nổ. Hàng tỉ đôla đổ vào những công ty có nguy cơ sẽ không còn 
hoạt động kinh doanh trong vòng vài năm nữa. Khi nhiều công ty èo uột về kỹ 
thuật bắt đầu ngưng hoạt động vì hết tiền, thì thị trường sẽ một lần nữa lại bị 
ngập lụt bởi vô số nhân công. Và khi những công ty đóng cửa thì sẽ kéo 
những ngành kinh doanh khác đóng cửa theo. 


BAO NHIÊU TUỔI LÀ QUÁ GIÀ? 


Trong chuyến đi Australia gần đây, bạn tôi, Kelly Richie trao cho tôi 
một bản photo tờ West Australian, một tờ báo địa phương. “Anh đọc đi,” 
Kelly bảo, “Bài báo này tóm tắt điều mà bao năm rồi anh cố nói với mọi 
người để biết xem “bao nhiêu tuổi là quá già’. Nó xác định tuổi hiện tại của 
mỗi người gắn với nghề nghiệp của họ.” Trang báo số ngày 08-4- 2000 chạy 
tít lớn BẠN ĐANG VƯỢT QUA NÓ? Bài báo còn kèm theo những tấm hình 
chụp một người thiết kế đồ họa trẻ, một vận động viên thể dục dụng cụ, một 
luật sư và một người mẫu thời trang. Dưới hình của từng người đều có câu 
chú thích bằng chữ in hoa, đậm như sau: 


1. NHÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 30 NĂM 


2. VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ DỤC DỤNG CỤ: SỬ DỤNG TRONG 
VÒNG 14 NĂM 


3. LUẬT SƯ: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 35 NĂM 
4. NGƯỜI MẪU: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 25 NĂM 


Nói rõ hơn, trong những ngành nghề kể trên khi bạn ngấp nghé tới 
những tuổi đó tức là bạn đã quá già. Bài báo mở đầu bằng câu chuyện về một 
người mẫu không còn là siêu mẫu làm ra 2000 đôla một tuần nữa. Ở tuổi 28 
cô thất nghiệp. Bài báo giải thích kỹ hơn: 


Nhiều nghề có gắn những sợi dây báo động nghề nghiệp căng sát mặt 
đất - ở những cột mốc 20, 25, 30 hay 40. Cho dù những sợi dây này được 
căng ở đâu thì cũng phải cách tuổi nghỉ hưu rất xa. Điều đó có thề là do cơ 
thế: nhan sắc của người mẫu tàn tạ, những vòng do không còn chính xác như 
trước nữa. Có thể là do trí não: nhà toán học ngày càng hay tính toán sai; 
những nhà quảng cáo đại tài không còn những ý tưởng đáng đồng tiền bát 
gạo nữa. Có thể liên quan đến sức chịu đựng: những chủ ngân hàng và những 
luật sư kiệt quê, ly dị, kiệt sức (hay cả ba) vào lúc 40 tuổi. Điều đó không có 
nghĩa là bạn sẽ không bao giờ làm việc nữa, nhưng cơ hội để tiến tới đỉnh cao 
đã trôi qua. Bạn sẽ là một kẻ về đích sau. 


Bài báo tiếp: 


Cái thời mà bạn khởi đầu sự nghiệp lúc 20 tuổi, làm việc cần mẫn trong 
nhiều năm và từ từ nhích lên địa vị cao hơn cho đến khi đáp xuống đâu đó 
gần đỉnh ở tuổi 55 hay 60 đã qua lâu rồi. Sự thật ngày nay là nếu bạn không 
làm được điều đó trước 40 tuổi thì bạn sẽ không bao giờ làm được nữa. Và 
trong một số ngành nghề, bạn sẽ biết được lúc 20 hay 25 tuổi mình có cần bắt 
đầu nghĩ đến khởi nghiệp trong bụi rậm bằng ngành kinh doanh máy xén cỏ 
hay không. Các thành phố lớn đầy những nhà thiết kế già đang vẽ vời vớ vän, 
đang nhào nặn vài cái bình gốm, hay thậm chí đang điều hành một tiệm bánh 
ở địa phương. 


Bà Di Rachinger - Giám đốc -phụ trách việc làm của Đại học 


Melbourne - nói rằng khuynh hướng của sự nghiệp ngày nay - lên đến đỉnh 
điểm ở tuổi 40 và bắt đầu tuột dốc từ đó, có nghĩa là người ta cần làm việc 
với tâm trì hướng tới một công việc khác và dành thời gian để đào tạo lại 
hoặc để tiếp thu những cái mới phục vụ cho công việc mới. Bà nói một số 
ngành nghề, kể cả nghề thiết kế đồ họa được coi là trẻ và hàng đầu, cần phải 
loại trừ những người trên 40. 


Thế điều gì xảy ra cho những người lao động già ấy? Bài báo viết: 


Trong những ngành nghề bấp bênh, và có nhịp thay đổi nhanh như thế, 
mỗi người lính thường có khuynh hướng là một Melissa - trẻ, đầy tham vọng, 
và sẵn sàng làm 12 giờ một ngày. 


Những người ưu tú nhất trong số những lao động lớn tuổi thường luân 
chuyển bên trong bộ máy quản lý. Nhưng những người còn lại cầm chắc sẽ bị 
đầy ra ngoài. Tháng 9 vừa qua, một công ty máy tính rao tuyển một người 
chuyên xử lý sự cố chương trình. Đương nhiên, mọi bộ hồ sơ vào vòng phỏng 
vấn đều được tô vẽ một cách đẹp dë bằng tất cả những tiêu chuẩn cần phải có 
cho từng chỉ tiết một của những kỹ năng máy tính. 


Và dĩ nhiên, tất cả các ứng viên đều có khả năng làm công việc đó, nếu 
được cho cơ hội. Vậy thì, những người phỏng vấn làm như thế nào để “phân 
biệt vàng thau”? 


Rất đơn giản. “Chúng tôi chỉ việc nhìn vào ngày tháng năm sinh của 
ứng viên và chia họ ra thành trên 35 và dưới 35,” những người trong cuộc 
tiết lộ. “Và chúng tôi vứt những người trên 35°’ vào chồng hồ sơ bị loại. ” 
Cách làm đó rõ ràng là không thuyết phục lắm, nhưng về mặt nào đó nó đã 
dựa theo thuyết đơn giản của Darwin. ” 


Những người thích hợp nhất thì tồn tại, và thất bại cho những người 


già. 


LÀM VIỆC CÂT LỰC VỚI CÔNG VIỆC KHÔNG LÔI THOÁT 
(KHÔNG HƯỚNG TIẾN THÂN) 


Kelly Richie đưa tôi bài báo BẠN ĐANG VƯỢT QUA NÓ? bởi vì 
nhiều năm liền tôi thường nói với những học trò của mình: “Hầu hết mọi 
người làm theo lời khuyên của bố mẹ họ - “đi học, đạt điểm cao và tìm việc”. 
Đó là một ý nghĩ lạc hậu, một ý nghĩ của thời đại Công nghiệp, vấn đề là 
những người làm theo lời khuyên đó rốt cuộc bị kẹt trong một công việc 
không lối thoát. Có thể họ được điểm cao, có công ăn việc làm ổn định, kiếm 
được rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là, công việc đó không đi cùng với một cái 
thang.” 


Có những người vẫn đang làm việc, có thu nhập khá, nhưng trí óc và thể 
xác họ đã mệt mỏi rã rời, không ít người đã kiệt quệ... và không hề có thang 
để trèo ra hay leo lên đỉnh. Ó đâu đó trên đường đi, họ đụng vào sợi dây báo 
động nghề nghiệp hồi nào không hay. Trong khi họ vẫn có công ăn việc làm 
hoặc vẫn còn có doanh nghiệp thì đột nhiên cái thang lên đỉnh bỗng biến mất. 
Tôi có nhiều bạn bè học giỏi trong trường, sau khi ra trường có việc làm và 
đạt tới một mức độ thành công nào đó ở tuổi 40, nhưng rồi sự nhiệm màu 
trong công việc chựng lại và phía đồi bên kia đã hiện ra. Trong những trường 
hợp này, tôi tin là phương pháp để thành công trong nghề nghiệp đã không 
còn tác dụng, bởi vì phương pháp để thành công trong học tập cũng đã ngừng 
rồi. Nói cách khác, bạn bè tôi vẫn còn đang sử dụng cùng một phương pháp 
để học tập thành công, và phương pháp đó đang ngừng tỏa phép màu trong 
công việc. 


GIÀU CÓ Ở TUỔI 40 VÀ KHÁNH KIỆT Ở TUỔI 47 


Tôi có người bạn cùng lớp học rất giỏi thời học trung học. Sau đó anh 
vào học ở một trường đại học danh giá. Anh gia nhập câu lạc bộ golf của cha 
mình, cưới một cô vợ - cha cô cũng sinh hoạt ở cùng câu lạc bộ - có con, và 
giờ con cái anh học ở ngồi trường tư ngày xưa anh học. 


Sau vài năm làm việc, tích lũy chút ít kinh nghiệm và chơi golf với 
những người thành đạt, anh có tên trong những giao dịch nhà đất rất lớn. 
Gương mặt tươi cười của anh đã xuất hiện trên trang bìa những tạp chí kinh 
doanh địa phương và anh được ca tụng là một trong những nhà kinh doanh 
hàng đầu của thế hệ anh. Khi đến tuổi 40, anh đã an vị cuộc đời. Vào cuối 
thập niên 1980, thị trường nhà đất ở Hawaii bỗng xấu đi khi Nhật rút tiền đầu 


tư của họ ra khỏi bang này, và anh mất gần hết gia tài của mình. Anh và vợ 
chia tay vì anh ngoại tình, và bây giờ anh phải cưu mang hai gia đình. Anh 
tán gia bại sản ở tuổi 47 với những hóa đơn khổng lồ cần phải trả. 


Tôi gặp anh cách đây vài tháng. Anh đã bước qua tuổi 50, đã hồi phục 
phần lớn những mất mát và thậm chí còn có một người bạn đời mới. Nhưng 
dẫu anh khăng định rằng mọi sự vẫn ôn và anh đang làm tốt, tôi vẫn thấy lửa 
đã tắt. Có cái gì đó đã thay đối bên trong, aah thậm chí còn làm việc quyết liệt 
hơn để duy trì hình ảnh những năm quá khứ của mình. Hình như anh có vẻ 
bồn chồn và yếm thế hơn. 


Một lần trong bữa ăn tối, người bạn đời của anh nói với chúng tôi về 
việc kinh doanh Internet mới mà cô vừa khởi sự. Cô rất hào hứng, doanh 
nghiệp của cô đang phát đạt và nhận được hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới. 
Đột nhiên anh bạn tôi sửng cô lên, hình như anh đã uống quá nhiều và áp lực 
bên trong đang làm rạn nứt cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng của anh. Rõ ràng, 
bực bội với sự thành công mới mẻ của cô, hay với sự kém thành đạt của mình, 
anh cao giọng: “Cô làm sao mà làm tốt được? Cô đã không học đại học. Và, 
cô không quen biết những người danh tiếng như tôi.” 


Khi Kim và tôi về nhà khuya hôm đó, cô nói về sự mất bình tữnh đột 
ngột của anh: “Xem ra anh ấy đang cố làm cho phương pháp để thành công 
xưa cũ của mình hoạt động, và hình như nó chăng hiệu nghiệm gì.” 


A EE 


Tôi gật đầu và nghiệm tới điều mà tờ báo West Australian gọi là “chạm 
tới sợi dây báo động nghề nghiệp”. Tôi nghĩ đến người thanh niên phòng 
nhân sự chia đống lý lịch ra làm những ứng viên trên 35 và những người dưới 
35. Tôi nghĩ về Adrian, người bạn bị giảm biên chế đã mua một đại lý du lịch 
và giờ đang học trường luật, chờ ra trường ở tuổi 57. Tôi nghĩ đến Người bố 
thông thái, người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của nền tảng giáo dục tốt, 
dù sự giáo dục tốt rốt cuộc cũng không cứu được Người. Cuối cùng, thoát 
khỏi những ý nghĩ riêng tư, tôi nói với Kim: “Có vẻ như những ý tưởng kinh 
doanh cũ đối nghịch với những ý tưởng mới.” 


“Anh đoan chắc là những ý tưởng kinh doanh của cô ấy mới hơn của 
anh ấy?” Kim hỏi. 


Tôi gật đầu. “Chúng ta hãy bỏ đi từ kinh doanh. Như vậy là cô ấy có 
những ý tưởng mới còn anh ấy vẫn vận hành trên những ý tưởng mà anh đã 
trau dồi ở trường phổ thông. Họ chỉ hơn nhau vài tuổi nhưng những ý tưởng 
của cô ấy mới... tuy không đọc đáo nhưng với cô chúng mới, tươi tắn và phấn 
khích, vì vậy cô cũng có vẻ mới và tươi. Những ý tưởng của anh ấy không 
mới, cũng không độc đáo và anh đã giữ chúng suốt 40 năm qua!” 


“Vậy không phải là người ta trở nên thừa thãi, mà là những ý tưởng của 
họ đã trở nên vô dụng.” 


“Đúng vậy. Những ý tưởng, đặc biệt là phương pháp để thành công của 
họ đã trở nên lạc hậu,” tôi đáp. “Anh ấy thức dậy và đi làm, nhưng thay vì là 
một người tiến bộ và sáng tạo với những ý tưởng mới, thì anh bây giờ với 
những ý tưởng cũ trong khi chỉ mới 50 tuổi, vấn đề là anh ấy đã già và đã lạc 
hậu từ cách đây mười năm mà không hề hay biết. Anh vẫn tiếp tục với những 
phương pháp cũ và không sẵn sàng thay dổi phương pháp của mình. Ngày 
nay anh tất bật ngược xuôi khắp thành phố với bản lý lịch trong tay và đua 
tranh công ăn việc làm với những người còn rất trẻ.” 


“Vậy, lời khuyên “hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc” là lời khuyên tốt 
khi anh còn nhỏ,” Kim nói, “nhưng lại là lời khuyên xấu khi anh trưởng 
thành.” 


“Vấn đề là anh ấy bị mắc bẫy ở trong ngay chính phương pháp để thành 
công của mình, mà không hề hay biết,” tôi nói nhỏ nhẹ. “Anh ấy không nhận 
ra rằng lời khuyên tốt trong quá khứ là lời khuyên xấu ở hiện tại, và vì vậy 
tương lai của anh thật u ám.” 


“Anh ấy vẫn giữ phương pháp cũ,” Kim lặp lại. 


“Và còn tiếp tục dùng nó nữa... Nó càng ít hiệu quả thì anh ấy càng bất 
an, và anh lại càng khuyến khích những người khác hãy làm theo lời khuyên 
của anh - theo phương pháp của anh - mặc dù, đối với anh, nó chăng có tác 
dụng øì cả.” 


“Tôi nghĩ anh ấy đã bị kẹt ở hai nơi. Thứ nhất, anh ấy bị kẹt ở chỗ 


phương pháp để thành công của mình không có tác dụng nên chán nản và mệt 
mỏi... nhưng anh vẫn tiếp tục. Thứ hai, anh ấy bị kẹt trong quá khứ, lúc anh 
ấy thành công nhất. Và vì phương pháp của mình có hiệu quả cao, nên anh ấy 
muốn tái khăng định với chính mình rằng ngày nay anh đang làm điều đúng 
đán.” 


“Vì vậy anh nói cho tất cả mọi người làm điều anh đã làm. Thậm chí nó 
đã hết hiệu nghiệm.” 


“Anh ấy chưa nhận ra là nó đã hết tác dụng. Khi bạn ra trường, không ai 
trao cho bạn tấm bản đồ chỉ đường tới thành công. Một khi dấu vết đã biến 
mất, đa số chúng ta lại cố công lần mò tìm đường qua khu rừng rậm, hy vọng 
sẽ tìm lại được dấu vết. Có người tìm lại được, có người không. Khi không 
tìm được dấu vết mới bạn thường ngồi nghĩ về lối cũ. Đó là cuộc sống thực.” 


NHỮNG Ý TƯỞNG DÀNH CHO CÁC BẬC BŐ MẸ. 


Cách đây một vài năm, tôi xem một chương trình truyền hình, trong đó 
những bà mẹ mang con gái tới sở làm để khoe chúng những gì họ làm được. 
Người dẫn chương trình xoáy vào tình tiết đó và nói: “Đây là một ý tưởng 
hoàn toàn mới - mẹ dạy con gái hãy là những người làm thuê tốt trong tương 
lai.” 


Tôi thốt lên: “Ôi! Một ý tưởng cũ mèm!” 


Khi nói chuyện với những thanh niên ngày nay, tôi thường hỏi xem họ 
đang theo phương pháp để thành công của ai - của họ hay của bố mẹ? 


Vào thời của tôi, ở thập niên 1960, các ông bố bà mẹ dạy con rằng: 
“Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm ổn định.” Tôi rất sợ điều này. Sở dĩ 
họ dạy con mình như thế vì nhiều người trong số họ lớn lên trong thời kỳ Đại 
khủng hoảng, một thời kỳ công ăn việc làm rất hiếm hoi. Do vậy, nỗi sợ thất 
nghiệp, sợ không có đủ tiền luôn ám ảnh họ một cách sâu sắc. 


Ngày nay bạn nhìn quanh sẽ thấy khắp nơi đều có bảng “Thông báo 


tuyển dụng”. Những ông chủ ráo riết tìm bất cứ ai biết đọc biết viết, vui vẻ, 
biết mỉm cười và có thể huấn luyện được. Mặc dù những kỹ năng kỹ thuật 
khá quan trọng, nhưng nhiều đóng góp khác còn có ý nghĩa đối với các ông 
chủ hơn. Mặc dù có hằng hà sa số công ăn việc làm, nhưng tôi vẫn nghe 
những người trẻ tuổi lặp đi lặp lại với con họ, cũng với vẻ hãi hùng, những lời 
bố mẹ họ đã nói với họ: “Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm.” 


Khi tôi nghe ai đó nói: “Nhưng chúng ta cần phải có công ăn việc làm 
ôn định”, tôi nói: “Hãy từ từ nào, bình tĩnh lại. Hít thở và nhìn quanh. Có rất 
nhiều công việc đang chờ bạn. Thời kỳ khủng hoảng đã qua, Internet ngày 
càng phát triển mạnh. Hãy thôi trút xuống những lời khuyên cũ kỹ lạc hậu. 
Ngày nay, nếu bạn muốn có việc làm an toàn, ổn định bạn có thể tìm được. 
Vậy, hãy ngừng một chút và suy nghĩ.” 


Có người bình tĩnh, có người không. Ða số những người tôi gặp đều sợ 
không có việc làm, không có tiền đóng tiền nhà, một số người không thể nghĩ 
sáng suốt được vì những nỗi sợ do bố mẹ truyền lại. 


Một trong những điều quan trọng nhất bố mẹ có thể làm là ngừng lại, 
suy nghĩ đến tương lai, hơn là đưa ra những lời khuyên dựa vào kinh nghiệm 
cũ. 


TÔI CẦN PHẢI NGỪNG LÀM ĐIỀU TÔI GIỎI 


Khi tôi nghỉ hưu vào năm 1994 lúc 47 tuổi, câu hỏi “Mình sẽ làm gì 
trong quãng đời còn lại?” đẻ nặng tâm trí tôi. Thay vì nghỉ ngơi một năm, tôi 
quyết định làm điều được gọi là “đầu tư lại” bản thân. Tức là tôi cần thay đổi 
phương pháp để thành công trong học tập và trong công việc của mình. Nếu 
tôi không làm, tôi sẽ giống một võ sĩ già trở lại đấu trường sau một năm vắng 
bóng. Bằng cách đầu tư lại bản thân, tôi không còn làm những điều mình giỏi 
và thích làm. Điều đó có nghĩa là tôi phải ngừng dạy kinh doanh và đầu tư. 
Để đầu tư lại mình, tôi cần phải học những điều mới, cần thiết cho bản thân 
để thay đổi cách làm cũ của mình. Để làm được điều đó, tôi tạo ra một trò 
chơi để dạy những gì tôi đã từng dạy - và tôi cần học cách viết, một môn tôi 
từng rớt hai lần ở trường phổ thông. Ngày nay tôi được biết đến như một nhà 
văn hơn bất cứ ngành nghề nào khác tôi từng làm. Nếu không có phương 
pháp để thành công trong học tập, công việc và trong tài chính, tôi đã không 


dám mạo hiểm chuyển đổi cuộc đời mình. Mà nếu tôi không chuyển hướng 
tôi sẽ thành vô dụng ở tuổi 47, sẽ găm nhấm quãng đời còn lại bằng ký ức về 
những ngày huy hoàng đã xa. 


CÔNG ĂN VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH GÓP PHẦN NHƯ THỂ NÀO CHO 
CUỘC SONG GIA ĐÌNH? 


Bố mẹ ngày nay cần nhìn xa trông rộng hơn trong việc học và tìm công 
ăn việc làm của con cái, vì chúng thông minh hơn. Chúng đã thấy được ảnh 
hưởng của công ăn việc làm ổn định đối với cuộc sống gia đình, và chung 
thấy bố mẹ chúng có một việc làm nhưng không có cuộc sống. Đó không phải 
là tương lai mà con cái muốn. Để trở thành bố mẹ thành công với mối quan hệ 
tốt đẹp với con cái mình, các bậc bố mẹ phải nhìn vào quả cầu pha lê, nhưng 
không phải của họ mà là của con cái. Phải chia sẻ tâm nhìn xa vào tương lai, 
hơn là bắt ép con cái theo quan điểm về tương lai của mình. 


Tôi đã thấy nhiều tranh luận giữa bố mẹ và con cái về phương pháp để 
thành công. Ví dụ, bố mẹ nói: “Con phải đi học”, con cái lại bảo: “Con muốn 
ra khỏi trường”. Để có mối quan hệ thành công, bố mẹ phải thấy và hiểu được 
tầm nhìn của con cải, bởi vì rõ ràng nền giáo dục tốt không phải là một phần 
của tầm nhìn đó. Ở điểm này, tôi không khuyên bố mẹ cứ để mặc kệ con cái 
muốn làm gì thì làm. Điều tôi muốn nhãn mạnh là: bố mẹ cần nhìn xa hơn là 
cấy ghép phương pháp để thành công đã có tác dụng mỹ mãn với mình vào 
đầu con cái. Tôi biết không dễ, nhưng tôi nghĩ như thế vẫn tốt hơn là xung 
đột. 


Khi bố mẹ thấy điều con cái nghĩ, và hướng đi của chúng, thì việc thông 
tin giữa bố mẹ và con cái sẽ tốt hơn và bố mẹ sẽ chỉ dẫn được cho chúng. 
Thật vô ích khi bố mẹ nghiêm khắc bảo “Bố mẹ không muốn con làm thế”, 
nhưng bọn trẻ cứ sẽ làm hoặc đã làm như thế rồi. Chia sẻ quan điểm và làm 
giảm thiểu sự va chạm trong phương pháp để thạnh công giữa bố- mẹ và con 
cái đóng vai trò quan trọng trong sự hướng dẫn dài hạn. 


Một khi đã có sự thông tin liên lạc, tôi nghĩ bố mẹ nên chia sẻ với con 
cái ở điểm chúng thích làm nhiều nghề trong cuộc sống hơn là làm một nghề 
suốt đời. Một khi nắm bắt được ý tưởng ấy, con cái sẽ đề cao việc học suốt 
đời hơn. Khi đó, nó sẽ hiểu được tại sao cần phải phát triển phương pháp để 


thành công trong học tập, và tại sao tới trường học là quan trọng. Tôi nghĩ 
điều này quan trọng vì tôi không nghĩ bất cứ bố mẹ nào lại muốn con mình bị 
kẹt trong một công việc không không lối thoát, và “gừng càng già càng ít 


3 


Cay. 


BẢNG SO SÁNH NHỮNG Ý TƯỞNG 


THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG 


THOI ĐẠI CONG NGHIẸP TIN 


Việc làm ổn đỉnh, theo bằng cấp 
Công việc tự do, công ty ảo 


Trả lương theo thâm niên 

Trả lương theó kết quả làm việc 
Một công việc 

Có nhiều nghề 
Làm việc cho tới tuổi nghỉ hưu 

Nghi hưu sớm 
Chạy theo chiếc kim đồng hồ 

Làm việc khi có cảm hứng 
Trường học 

Những cuộc hội thảo 


Bằng cấp 

Tài năng, nội lực thực sự 
Kiến thức cũ 

Những ý tưởng mới 
Kế hoạch nghỉ hưu của công ty 

Bản lý lịch hồ sơ tự quản lý 


Kế hoạch nghỉ hưu của Nhà 
nước Không cần điều này 


Kế hoạch chăm sóc sức khỏe Không cần điều này 
của 


Chính phủ 
Làm việc ở nhà 


Làm việc ở công ty 


Tóm lại, bạn và con cái bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bố mẹ bạn. 
Những chọn lựa của thời đại Công nghiệp kể trên không tốt hơn hay xấu hơn 
những ý tưởng của thời đại Công nghệ Thông tin. Điều mấu chốt là, ngày nay 
có nhiều sự lựa chọn hơn, và con cái bạn biết điều đó. Thách thức ở đây là 
phải ủng hộ trường học; và bố mẹ chuẩn bị cho con cái có những kỹ năng học 
tập để chúng có càng nhiều lựa chọn càng tốt. Tôi nghĩ, chăng có bố mẹ nào 
lại muốn con mình đứng chôn chân ở hiệu bán giày vì nó đã làm theo lời 
khuyên “Đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định”. Ngày nay con cái 
cần được giáo dục tốt hơn thế. 


MỘT LỜI NHẮN NHỦ CUỐI CÙNG 


Trong một lớp học dành cho người lớn, khi tôi nói với họ rằng chính lời 
khuyên “đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định” đã làm họ sập bẫy, thì 
nhiều cánh tay giơ lên và yêu cầu giải thích rõ hơn. Nhiều người đã hiểu đó là 
lời khuyên tốt cho đứa trẻ, nhưng là xấu với người lớn... nhưng họ vẫn muốn 
biết nhiều hơn. Một học viên hỏi: “Bằng cách nào mà có công ăn việc làm lại 
khiến ta sập bẫy?” 


“Một câu hỏi hay,” tôi nói. “Không phải công ăn việc làm khiến ta sập 
bẫy, mà chính lời nhấn mạnh đi kèm với lời tuyên bố “đi học để có công ăn 
việc làm” đã bẫy bạn.” 


“Lời nhân mạnh đi kèm?” một học viên hỏi. “Lời nhấn mạnh đi kèm đó 
là gì?” 


“Lời nhãn mạnh đi kèm đó là: “Hãy làm thật cẩn thận và đừng có phạm 
lỗi đấy.”” 


CHƯƠNG 07 


Liệu con bạn có thể nghỉ hưu trước tuổi 30? 


Một ngày nọ tôi hỏi người bố giàu tại sao Người lại giàu có đến thế. 
Người đáp: “Bởi vì ta nghỉ hưu sớm. Nếu con không phải đi làm, thì con sẽ có 
rất nhiều thời gian để làm giàu.” 


ĐI QUA TẤM GƯƠNG SOI 


Trong những chương trước về bài tập ở nhà, người bố giàu của tôi nói: 
“Con không làm giàu ở sở làm, mà con làm giàu ở nhà. Chính vì thế mà con 
phải làm bài tập ở nhà.” Người bố giàu đã làm bài tập ở nhà của mình bằng 
cách dạy tôi công thức làm giàu qua việc chơi cờ Tỉ phú. Dành thời gian để 
chơi với Mike và tôi, Người đã cố gắng hết sức để hướng tâm trí chúng tôi 
vào thế giới mà rất ít người thấy được. Ở đâu đó của quãng từ 9 tới 15 tuổi, 
tâm trí tôi đã di chuyển từ thế giới của người bố nghèo vào thế giới của người 
bố giàu. Đó cũng là thế giới mà tất cả mọi người đều có thể thấy; chỉ có điều 
là sự nhận thức khác nhau mà thôi. Tôi có thể thấy những thứ mà trước đây 


tôi chưa bao giờ từng thấy. 


Trong chuyện Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên của Lewis Carroll, cô bé 
Alice đi qua tấm gương soi và vào một thế giới hoàn toàn khác. Người bố 
giàu đã dẫn tôi đi qua tấm gương soi của mình bằng cờ Tỉ phú, và để tôi nhìn 
thế giới bằng đôi mắt của Người, theo quan điểm của Người. Thay vì bảo tôi 
“Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm một công việc ổn định”, Người luôn khuyến 
khích tôi thay đổi đầu óc và suy nghĩ cách khác đi. Người luôn giảng giải: 
“Hãy mua bốn căn nhà màu xanh lá cây rồi bán chúng đi, và mua lại một 
khách sạn màu đỏ. Đó là cách giúp con trở nên giàu có khi con trưởng thành.” 
Tôi không biết Người muốn tôi thấy cái gì, nhưng tôi biết Người muốn tôi 
biết điều gì đó — điều mà Người chắc chắn rằng vào lúc đó tôi không thấy 
được. 


Vì còn nhỏ, tôi không hiểu được chủ ý của Người. Tôi chỉ biết Người 
nghĩ việc mua bốn căn nhà màu xanh lá cây, bán đi rồi mua một khách sạn 
màu đỏ là một ý tưởng rất quan trọng. Cứ liên tục chơi cờ Tỉ phú với người 
bố giàu, xem nó là một công việc quan trọng hơn là một trò chơi vớ vån của 
con nít, tôi bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu thấy mọi 
việc khác đi. Rồi một ngày kia, trong khi chúng tôi cùng đi tới ngân hàng với 
Người, tâm trí tôi bỗng chuyển biến. Trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy rõ 
tâm trí của người bố giàu và thấy thế giới mà Người trông thấy. Tôi đang đi 
qua tấm gương soi. 


THAY ĐỔI TRONG SỰ TỰ NHẬN THỨC 


Khi tôi nhìn thấy người bố giàu viết ngân phiếu, ký giấy tờ trao cho chủ 
ngân hàng và cầm chìa khóa ngôi nhà mới, tôi thấy được mối liên hệ giữa 
cuộc đời thực và những gì tôi chơi trên bàn cờ Tỉ phú. Khi đó tâm trí và thế 
giới của tôi thay đối do sự nhận thức về bản thân đang thay đổi. Tôi tự nhủ 
mình có thể làm được điều này. Nó không khó khăn gì. Mình không cần phải 
thông minh ghê gớm mới trở nên giàu có. Thậm chí mình cũng không cần 
phải đạt điểm cao ở trường nữa kìa. Có vẻ như tôi đang đi qua tấm gương soi 
và đi vào một thế giới khác. Nhưng đi vào thế giới này cũng gây ra vài vấn đề 
rắc rối với thế giới tôi đã bỏ lại đằng sau. Tôi đã tìm ra được phương pháp để 
thành công của mình. Phương pháp này đòi hỏi phải có cách thức để thành 
công trong công việc, học tập, và tài chính. Nó là phương pháp mà tôi sẽ phải 


theo suốt cuộc đời mình. Và vào lúc đó tôi biết mình sẽ trở nên giàu có. 
Không nghi ngờ gì, tôi đã hiểu được cờ Tỉ phú. Và tôi thích trò đó. Tôi thấy 
ngưởi bố giàu chơi nó bằng tiền thật, và nếu Người làm được thì tôi biết mình 
cũng có thể làm được. 


TRƯỜNG HỌC RẤT QUAN TRỌNG 


Tôi không có ý đề nghị bạn hãy đem con về nhà, cho nó nghỉ học và 
mua cho nó cờ Tỉ phú để chơi. Một nền tảng giáo dục tốt là rất quan trọng. 
Trường học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ bản, và những kỹ năng 
học thuật, rồi sau đó dạy những kỹ năng nghề nghiệp. Mặc dù tôi không hoàn 
toàn đồng ý với phương pháp và nội dung chương trình của hệ thống giáo 
dục, thì việc học phổ thông, lên đại học hay vào những trường dạy nghề vẫn 
là nền tảng cho hầu hết những thành công trong cuộc sống ngày nay. 


Vấn đề là, trường học không dạy những kỹ năng tài chính cơ bản. Và vì 
nó không dạy những kỹ năng ấy, nên nhiều người ra trường mà không có 
được phương pháp để thành công về tài chính. Thực tế, nhiều người còn ra 
trường với một phương pháp không thành công về tài chính. Nhiều thanh niên 
ngày nay ra trường với những khoản nợ học phí. Nhiều người không bao giờ 
thoát khỏi nợ nần. Một số người ra trường, và bắt đầu mua xe hơi, mua nhà, 
thuyền,... Nhiều người đến khi chết đi và truyền khoản nợ đó cho con cái. 
Nói tóm lại, nhiều người ra trường với tấm bằng đỏ, nhưng vẫn không có 
được phương pháp để thành công trong tài chính cho cuộc đời mình. 


CẢ HAI NGƯỜI BỐ ĐỀU QUAN TÂM 


Người bố thông thái của tôi nhận ra rằng nền giáo dục phổ thông thiếu 
thiếu một cái gì đó, nhưng Người không bao giờ xác định được. 


Nhưng người bố giàu thì biết! Người biết rằng trường học không dạy 
nhiều, nếu không nói là không dạy gì cả về tiền bạc. Người biết rằng thiếu 
phương pháp để thành công trong tài chính khiến cho nhiều người phải hùng 
hục làm việc, đeo bám vào sự an toàn và ôn định của công việc, và không bao 
giờ tiên liệu được về tài chính. Khi tôi kể cho Người nghe chuyện những đồn 
điền của bố ruột tôi sử dụng trường học để bảo đảm cho sự ổn định nguồn 


nhân công, thì giọng chùng xuống, Người nói: “Không có nhiều thay dối.” 
Người biết rằng người ta bám lẫy việc làm và cặm cụi làm việc đơn giản chỉ 
vì họ cần phải làm thế. Người biết mình luôn có một nguồn nhân công ổn 
định. 


Người rất quan tâm đến việc trợ cấp tài chính cho những người làm việc 
cho mình. Người ái ngại khi thấy công nhân của mình làm việc vất vả, chỉ để 
về nhà và lún sâu hơn vào nợ nần. Khi nói “Con không làm giàu ở sở làm, mà 
con làm giàu ở nhà. Chính vì thế mà con phải làm bài tập ở nhà”, Người cũng 
biết rằng, hầu hết công nhân của mình đều không được giáo dục cơ bản về tài 
chính để làm những bài tập về tài chính của họ. Và điều đó khiến Người quan 
tâm và buồn rầu. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU 


Tôi học được rất nhiều từ người bố giàu bởi vì Người có cách dạy dỗ 
độc đáo, một cách dạy có tác dụng nhất đối với tôi. 


Còn nhớ, lúc chín tuổi, khi tôi làm việc cho Người và kiếm 30 xu mỗi 
ngày nhưng vẫn chẳng học được gì cả. Run rẩy và khóc, tôi bước tới đứng 
trước bàn làm việc của Người và đòi hỏi để học được điều gì đó (quyển Dạy 
Con Làm Giàu tập 1). Trầm ngâm một lúc, mỉm cười, Người nói: “Ta đang 
dạy cho con bài học quan trọng nhất nếu con muốn làm giàu. Nhiều người 
làm việc suốt cả đời và không bao giờ học được bài học như con, nếu con 
muốn học.” Kéo tay áo chùi mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói: “Ý bố nói gì, 
“nếu con muốn học” cái gì? Con đang học cái gì mà nhiều người khác không 
bao giờ học được?”. Tôi đã không gặp Người từ lúc tôi đồng ý làm việc cho 
Người, và bây giờ Người lại nói là đã dạy tôi bài học quan trọng nhất. 


Nhiều năm đã trôi qua và tôi nhận ra bài học đó quan trọng như thế nào 
- rằng hầu hết mọi người không thể giàu lên bằng cách làm việc cật lực để có 
tiền và có sự ổn định trong công việc. Một khi tôi hiểu được sự khác nhau 
giữa làm việc để kiếm tiền và bắt tiền làm việc cho mình, tôi dần thông minh 
hơn. Tôi nhận ra rằng trường học dạy ta làm việc để kiếm tiền, và nếu ta 
muốn làm giàu ta cần phải học cách bắt tiền làm việc cho mình. Một sự khác 
biệt nhỏ, nhưng đã thay đổi sự lựa chọn của tôi trong học tập và cách chọn 
môn học của tôi. Như tôi đã nói ở những chương trước, thông minh là có khả 


năng phân biệt giỏi hơn. Và sự khác biệt mà tôi cần học là làm cách nào để 
tiền làm việc cho tôi nếu tôi muốn làm giàu. Trong khi đám bạn cùng lớp cố 
công học để có được việc làm thì tôi đang học chăm chỉ để không cần một 
công việc! 


Tôi nhận ra chủ ý của người bố giàu khi Người nói: “Nhiều người 
không bao giờ học được bài học đó.” Người bố giàu sau đó giải thích cho tôi 
rằng, đa số người ta đi làm để lĩnh lương, đi làm, lĩnh lương... cứ thế... mãi 
mãi... và không bao giờ học được bài học Người đã dạy tôi. Người nói: “Khi 
con yêu cầu ta dạy con cách làm giàu, ta nghĩ cách tốt nhất để dạy con bài học 
đầu tiên là tìm hiểu xem mình mất bao lầu mới biết được rằng, làm việc để 
kiếm tiền sẽ không khiến ta trở nên giàu có. Con chỉ mất có ba tuần trong khi 
nhiều người mất cả đời. Rất nhiều người trở lại để đòi hỏi tăng lương, và khi 
họ có thể nhận thêm tiền thì lại nhận được rất ít bài học.” Đó chính là cách 
người bố giàu dạy tôi những bài học. Cách dạy của Người là trước nhất hãy 
hành dộng, nhận ra sai sót, và rút ra bài học. Với người đã đọc quyển sách 
đầu tiên, người bố giàu đã mất 10 xu và một giờ, còn tôi phải làm việc công 
không. 


PHÍA BÊN KIA CHIẾC BÀN 


Một bài học khác ảnh hưởng sâu sắc đến tôi là bài học tôi thường gọi là 
“Phía bên kia chiếc bàn”. Sau bài học đầu tiên lúc 9 tuổi, người bố giàu nhận 
ra tôi nghiêm túc muốn làm giàu, nên Người cho tôi xem nhiều công việc 
khác nhau Người đã làm, như việc đưa tôi đi xem Người mua một ngôi nhà. 
Khoảng 10 tuổi, Người bảo tôi ngồi cùng với Người khi Người phỏng vấn 
tuyển nhân viên. Tôi ngồi kế bên Người, phía bên này chiếc bàn, khi Người 
hỏi các ứng viên xin việc về lý lịch, hay thái độ của họ khi làm việc cho 
những công ty của Người. Đó là một quy trình thú vị. Tôi thấy nhiều người 
không có bằng phổ thông trung học sẵn sàng làm việc dưới 1 đôla một giờ. 
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi biết thật khó mà chăm lo nổi một gia 
đình chỉ với dưới 8 đôla một ngày, chưa kể thuế. Khi nhìn vào bản lý lịch 
hoặc đơn xin việc của họ, và số con cái mà họ phải chăm lo, thì trái tim tôi 
dần nặng lên. Tôi nhận ra gia đình mình không phải là gia đình duy nhất gặp 
khó khăn về tài chính. Tôi muốn giúp họ y như tôi muốn giúp gia đình mình 
vậy, nhưng tôi vẫn không biết mình phải làm như thế nào. 


GIÁ TRỊ CỦA SỰ GIÁO DỤC TỐT 


Nhìn thấy sự khác nhau trong bảng lương là một bài học quan trọng tôi 
nhận được Idhi ngồi bên bàn phỏng vấn với người bố giàu. Sự phân bổ lương 
khác nhau giữa một công nhân không có bằng phổ thông và người có bằng đại 
học đủ trở thành động lực thúc đấy tôi ngồi lại ở trường. Sau đó, bất cứ khi 
nào nghĩ đến chuyên bỏ học, thì những điều đó lại trở về nhắc nhở tôi tại sao 
một nền tảng giáo dục tốt lại quan trọng. 


Mặc dù vậy, điều khiến tôi sửng sốt nhất là thỉnh thoảng cũng có người 
có bằng cử nhân hoặc bác sĩ vẫn tới xin làm công việc được trả lương ít ỏi 
như vậy. Tuy không biết đích xác, nhưng tôi biết hàng tháng thu nhập của 
người bố giàu còn nhiều hơn số tiền những người có bằng cấp ấy làm ra. Tôi 
cũng biết rằng người bố giàu chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong khi 
có sự khác nhau trong lương bổng như thế, tôi nhận ra rằng người bố giàu biết 
một điều gì đó mà những người tốt nghiệp đại học không biết. 


Sau khi ngồi với người bố giàu được năm lần, tôi hỏi Người tại sao lại 
cho tôi ngồi cùng như vậy. Người đáp: “Ta tưởng con không bao giờ hỏi câu 
ấy chứ. Thế con nghĩ tại sao ta lại yêu cầu con chỉ ngồi và nhìn ta phỏng vấn 
mọi người nào?” 


“Con không biết,” tôi đáp. “Con nghĩ bố chỉ muốn cho con ngồi cùng 
thế thôi.” 


Cười lớn, Người bố giàu nói: “Ta không bao giờ phung phí thời gian 
của con như thế đâu. Ta hứa ta sẽ dạy con làm giàu mà, và ta đang chỉ cho 
con điều con yêu cầu. Vậy, rốt cuộc là con học được cái øì?” 


Ngồi bên bàn, cùng phía với người bố giàu trong căn phòng bây giờ đã 
trống rỗng, không còn người xin việc nữa, tôi suy nghĩ câu hỏi của Người. 
“Con không biết,” tôi đáp. “Con không bao giờ nghĩ đây là một bài học.” 


Người bố giàu lại cười lớn và nói: “Con đang học một bài học rất quan 
trọng... nếu con muốn làm giàu. Một lần nữa, rất nhiều người không bao giờ 
có cơ hội học được bài học mà ta muốn con học, bởi vì đa số họ đều chỉ thấy 


thế giới từ phía bên kia bàn.” Người bố giàu chỉ chỗ ngồi trống không ở trước 
mặt chúng tôi. “Rất ít người thấy được thế giới từ phía bên này. Con đang 
nhìn thấy thế giới thật - thế giới mà người ta thấy khi họ ra trường. Nhưng 
con có cơ hội thấy nó từ phía bàn bên này, trước khi con ra trường.” 


“Vậy, nếu con muốn làm giàu, con cần phải ngồi ở bên này chiếc bàn 
phải không ạ?” tôi hỏi. 


Người bố giàu lắc đầu. Chầm chậm và cân nhắc, Người nói: “Hơn cả 
việc ngồi bên này bàn, con cần phải học và nghiên cứu xem cái gì khiến cho 
con được ngôi bên này bàn... Và hầu hết những điều đó không được dạy ở 
trường. Trường học dạy con để con ngồi phía bàn bên kia.” 


“Vậy hả bố?” tôi đáp, hơi hoang mang. “Irường học đã làm điều đó như 
thế nào?” 


«Ô, vậy chứ vì lý do gì mà bố con bảo con cần phải đi học?” người bố 
giàu hỏi. 


“Để con có thể tìm được một việc làm,” tôi đáp. “Và đó là điều những 
người hồi nãy đang tìm kiếm, phải không ạ?” 


Người bố giàu gật đầu và nói: “Và đó chính là lý do tại sao họ ngồi phía 
bàn bên kia. Ta không kết luận phía bàn bên nào tốt hơn bên nào. Điều ta 
muốn con thấy là sự khác biệt. Nhiều người không thấy được sự khác biệt ấy. 
Đó là bài học ta dành cho con. Tất cả những gì ta muốn là để cho con một sự 
lựa chọn - xem con muốn ngồi phía bên nào của chiếc bàn. Nếu con muốn 
giàu có khi còn trẻ, thì phía bàn bên này cho con cơ hội tốt hơn để đạt được 
mục tiêu. Nếu con thực sự mong muốn làm giàu và không cần làm việc vất vả 
suốt cuộc đời, ta sẽ dạy con cách làm như thế nào. Nếu con muốn ngôi phía 
bên kia chiếc bàn, thì hãy làm theo lời khuyên của bố ruột con.” 


NHỮNG BÀI HỌC ĐÃ ĐƯỢC LĨNH HỘI 


Đó là một bài học trực tiếp từ cuộc sống rất quan trọng. Người bố giàu 


không bảo tôi phải ngồi bên nào. Người đưa cho tôi một sự lựa chọn và tôi đã 
có quyết định của mình. Tôi chọn những gì tôi muốn học hơn là ngang nganh 
cố chống lại điều mình đang bị bắt học. Và đó là cách người bố giàu dạy tôi 
trong những năm gần gũi Người. Đó là trước tiên hãy hành động, phát hiện 
sai sót và rút ra những bài học. Sau bài học, Người để cho tôi tự lựa chọn cách 
làm đối với bài học đã học. 


TA THƯỜNG KHÔNG THỂ THAY ĐỔI DIEU ĐÚNG DAN NGAY 
TRƯỚC MẶT MÌNH 


Bài học “phía bên kia chiếc bàn” bao gồm cả những bài học làm đổi đời 
khác. Thông minh là khả năng phân biệt giỏi hơn, hoặc khả năng nhân bằng 
cách chia. Bằng việc ngồi phía bên này chiếc bàn, tôi đã biết phần biệt tỉnh tế 
hơn và học được nhiều bài học mới. Tôi đã ngồi đó hàng giờ liền, cùng nhìn 
nhưng không học được gì cả. Nhưng khi người bố giàu chỉ ra cho tôi rằng 
chiếc bàn có hai phía, tôi mới thấy được thế giới xuất phát từ mỗi phía là khác 
nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự khác nhau về sự tự nhận thức mà mỗi phía 
đòi hỏi. Nhiều năm trôi qua, tôi còn nhận thức thêm rằng những người ngồi 
phía đối diện với tôi chỉ đang làm những điều mà họ được bảo làm, tức là đi 
kiếm một công ăn việc làm. Họ được dạy ở trường là “hãy trau dồi những kỹ 
năng mà người thuê mướn đang tìm kiếm.” 


Họ không được dạy để có được những kỹ năng giúp họ có thể ngồi ở 
phía bên này chiếc bàn. Do sự định hướng ngay từ ban đầu này mà hầu hết 
mọi người đã phải trọn đời ngồi ở phía bên kia chiếc bàn. Cuộc đời của họ có 
thể khác đi như thế nào, nếu như họ được bảo “hãy học những kỹ năng tài 
chính để có thể làm chủ một cái bàn”? 


NGƯỜI TA TÌM ĐƯỢC DIEU MÀ HỌ ĐƯỢC LẬP TRÌNH ĐỀ TÌM 
KIẾM 


Tôi cũng học được rằng mọi người tìm kiếm những điều rất khác nhau. 
Người bố giàu nói với tôi: “Hầu hết mọi người ra trường đều để đi kiếm việc 
làm, nên họ tìm được việc.” Người giải thích với tôi rằng điều mà trí óc một 
người tìm kiếm chính là điều mà người đó tìm trong thế giới thực. Người nói 
thêm: “Người tìm việc sẽ thấy việc. Ta không đi tìm một công ăn việc làm. Ta 
không ởi tìm việc. Ta huấn luyện trí óc mình tìm kiếm những cơ hội kinh 


doanh và đầu tư. Từ cách đây rất lâu ta đã học được rằng người ta sẽ tìm điều 
mà cái đầu họ được huấn luyện để tìm. Nếu con muốn làm giàu, thì con cần 
rèn luyện cái đầu biết đi tìm những điều khiến con trở nên giàu có... Mà một 
công ăn việc làm sẽ không làm cho con giàu, vì vậy con đừng có đi tìm nó 
làm gì.” 


Bây giờ chúng ta đang ở vào thời đại Công nghệ Thông tin. Và đã đến 
lúc phải dạy cho mọi người cách rèn luyện cái đầu hơn là cách tìm một việc 
làm ổn định. Trong thời đại này, chúng ta cần được giáo dục vượt ra cách nghĩ 
“có những kỹ năng chủ thuê mướn đang tìm kiếm“. Cũng trong thời đại này, 
con cái chúng ta rất có thể trở thành đồ thừa về mặt kỹ thuật ở tuổi 30. Nếu 
điều đó xảy ra thì tại sao chúng ta lại không trang bị cho chúng những kỹ 
năng về tài chính, để chúng có thể nghỉ hưu trước khi chúng tới tuổi 30? 


TA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐIỀU TA KHÔNG THẤY 


Tôi không khăng định trở thành người làm thuê hay người lính là tốt 
hay xấu, là đúng hay sai. Tôi chỉ khẳng định rằng khi người bố thông thái của 
tôi nhận ra có cái gì đó sai sót trong hệ thống giáo dục, Người bắt đầu dự định 
thay đổi nó. Người muốn tìm ra những phương pháp hầu giúp sinh viên chuẩn 
bị tốt hơn để bước vào thế giới thực. Vấn dề là, Người từng được giáo dục bởi 
chính cái hệ thống mà Người muốn thay đổi, cho nên Người không thể thấy 
được điều mà người bố giàu có thể thấy được bằng cách nhìn khác. Người bố 
giàu đã nghỉ học để quán xuyến công việc kinh doanh của gia đình lúc 13 tuổi 
vì cha mất. Ở tuổi 13, Người học những kỹ năng thiết yếu để có thể ngồi ở 
phía bên này chiếc bàn. 


TÔI CAN PHẢI HỌC NHIỀU HON NỮA ĐỂ NGỒI Ở PHÍA BÊN NÀY 
CỦA CHIẾC BÀN 


Khi đã biết được có hai phía của chiếc bàn, tôi càng ham thích việc tự 
rèn luyện những kỹ năng giúp tôi có thể ngồi ở cùng bên bàn với người bố 
giàu. Tôi nhận ra mình không chỉ cần học những môn học ở trường, mà còn 
phải học những đề tài mà trường học không dạy. Tôi trở nên chú tâm vào việc 
học hành của mình hơn. Tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt ra xa những 
kiến thức ở trường nếu tôi muốn có cái quyền được ngồi phía bên này chiếc 
bàn, đối diện với những người chỉ đi học mà thôi. Tôi biết tôi cần phải giỏi 


hơn những đứa trẻ giỏi giang ở trường học nếu tôi muốn ngồi ở phía khác của 
chiếc bàn. Tôi cần học nhiều hơn những kỹ năng mà các ông chủ tìm kiếm. 


Cuối cùng tôi đã nhận ra điều thách thức mình, cho mình lý do để học, 
khiến mình chú tâm và hăng hái học hơn. Từ lúc 9 tuổi đến năm 15 tuổi, tôi 
bắt đầu học thật sự. Tôi trở thành một người học suốt đời, biết rằng việc học 
hành của mình vẫn còn tiếp tục sau khi ra trường. Tôi cũng nhận ra điều 
người bố thông thái đang tìm kiếm, điều mà hệ thống giáo dục không có - một 
hệ thống được thiết kế để duy trì một nguồn nhân công ổn định, những người 
chuyên đi tìm công ăn việc làm an toàn, ổn định nhưng không được dạy cách 
làm giàu, và những oi người ngồi ở phía bên kia chiếc bàn thật sự biết. 


KIM TỰ THÁP HỌC TẬP 


Trí tuê 


Tỉnh thần Cảm xúc 


Thể chất 


Khi nói về giáo dục và học tập, tôi thường dùng biểu đồ mà tôi gọi là 
“Kim tự tháp học tập”. Nó là sự tổng hợp của bảy tư chất khác nhau của 
Gardner với những kinh nghiệm cá nhần khi tôi là một giáo viên dạy kinh 
doanh và đầu tư. Mặc dù Kim tự tháp này không dựa vào một ngành khoa học 
chính thống, nhưng nó cũng cung cấp cho bạn nhiều điều hữu ích. 


Cá nhân tôi, tôi học được rất nhiều điều qua cờ Tỉ phú, bởi vì nó buộc 
tôi phải vận dụng cả trí tuệ, cảm xúc và thể chất của mình. Chơi cờ Tỉ phú 
khiến tôi phải động não suy nghĩ, tâm trạng cảm xúc của tôi phấn khích và tôi 
cũng cần phải động tay động chân. Trò chơi thu hút tôi vì nó gắn với nhiều 
thứ trong tôi, nhất là tôi lại thuộc típ người ưa cạnh tranh. 


Khi tôi ngôi trong lớp học, bị buộc phải ngồi im và lắng nghe giáo viên 
nói về một đề tài mình không thích, hay thấy không có liên quan, thì cảm xúc 
của tôi sẽ chuyển từ giận dữ sang chán nản. Tôi cựa quậy luôn hoặc cố ngủ để 
khỏi bị tra tấn đầu óc và cảm xúc. Tôi vốn không giỏi ngồi im, cố bắt bộ não 
tiếp nhận thông tin, nhất là khi tôi không thích hay khi người nói thật chán 
ngắt. Liệu đây có phải là lý do mà những bậc bố mẹ và trường học ngày càng 
sử dụng nhiều thứ thuốc để bắt những đứa trẻ quá hiếu động phải ngồi im 
lặng tại chỗ ngồi của mình? Trẻ em chắc chắn không thích như thế, và thường 
không thích điều chúng được yêu cầu phải học. Bởi vậy khi chúng nổi loạn 
thì hệ thống có cho chúng uống thuốc không? 


Chúng ta thấy những đứa trẻ bị tật chạy hay đẩy xe lăn bằng tất cả thể 
chất, trí tuệ và tỉnh thần của chúng. Cách đây một năm, tôi cũng tham dự một 
chương trình đặc biệt và cảm nhận rằng tinh thần của những đứa trẻ này làm 
rung động toàn thể khán giả. Tôi cũng nhảy cẵng lên và reo hò khi nhìn bọn 
trẻ đẩy cơ thể tàn tật của chúng còn hăng hái, quyết tâm hơn tôi đẩy cơ thể 
lành lặn của mình. Tỉnh thần của chúng đã tỏa ra và chạm thấu đến tinh thần 
của tất cả chúng ta. Những tinh thần trẻ trung ấy nhắc nhở tất cả chúng ta rằng 
chúng ta thật sự là ai và chúng ta thật sự được tạo ra từ cái gì. Đó chính là tỉnh 
thần học tập mà tôi đề cập tới. 


SỰ THAY ĐỔI NHẬN THỨC 


Giai đoạn từ 9 đến 12 tuổi, tôi nhớ mình có thay đổi cơ bản nhờ vào 
Kim tự tháp học tập, thay đổi về trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần. Khi 
trông thấy người bố giàu ký giấy tờ, trao đổi ngân phiếu, nhận chìa khóa sở 
hữu tài sản, thì có gì đó bên trong tôi đã thay đối. Khi điều đó diễn ra, thì mối 
quan hệ giữa cờ Tỉ phú và cuộc sống thực đã trở nên rất thật. Sau nhiều năm 
râu rĩ vì thấy mình không thông minh - ít nhất là không thông minh như người 
bố thông thái và Andy Kiến - tôi đã thay đối. Giờ đây tôi cảm thấy tốt hơn. 


Tôi biết mình sẽ tồn tại và có thể thành công trong cuộc sống, thành công theo 
cách của riêng mình. Tôi biết mình không cần phải có một công việc được trả 
lương cao hay thậm chí nhiều tiền để giàu có. Tôi biết mình phải giỏi ở cái gì, 
và tôi tin mình sẽ làm được. Tôi đã tìm ra điều mình muốn học. Như tôi đã 
nói, có sự thay đối gì đó trong tinh thần khiến tôi cảm thấy tự tin, phấn chấn 
và tự hào về mình. Một cảm giác ấm áp đong đầy trái tim tôi và lan tỏa ra 
khắp người tôi. Tôi biết chắc chắn minh là ai và mình sẽ trở thành người như 
thế nào. Tôi biết mình sẽ trở thành một người giàu có. Tôi biết mình sẽ tìm ra 
con đường để giúp đỡ bố mẹ mình. Tôi không biết mình sẽ làm điều đó như 
thế nào, nhưng tôi biết mình sẽ làm được. Tôi biết mình sẽ thành công ở lĩnh 
vực mà mình thật sự muốn thành công, hơn là cố thành công ở điều ai đó bảo 
mình cần phải thành công. Tôi đã thấy được chân giá trị mới của mình. 


SỰ THAY ĐỔI Ở TUỔI LÊN 9 


Ngày nay, tôi biết nhiều nhà giáo dục học không tán thành tác phẩm “Sự 
thay đổi ở tuổi lên 9” của Steiner. Và tôi không có ý thuyết phục dể họ thay 
đổi. Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn. Tôi nhớ lúc 9 tuổi 
tôi bát đầu tìm kiếm một cái gì đó khác đi. Tôi biết những gì bố mẹ mình 
đang làm là không có tác dụng, và tôi không muốn tuân theo sự chỉ dẫn của 
họ. Tôi vẫn nhớ rõ những ký ức sợ hãi trong ngôi nhà của chúng tôi mỗi khi 
thảo luận về tiền bạc. Tôi vẫn nhớ bố mẹ tôi hay cãi nhau vì tiền bạc - đó là 
những khi bố tôi kêu ca: “Tôi không quan tâm tới tiền. Tôi đang cật lực làm 
việc hết sức mình. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa.” 


Bằng cách rút ra những bài học từ người bố giàu và bằng cách chơi đi 
chơi lại cờ Tỉ phú - chơi đến năm mươi lần một năm - tôi đã dần thay đổi cách 
suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy mình đang đi qua tấm gương soi và bắt đầu 
thấy thế giới mà bố mẹ ruột tôi không thấy, mặc dù nó ở ngay trước mắt họ. 
Hồi tưởng lại ngày đó, tôi tin bố mẹ tôi không thể thấy được thế giới mà 
người bố giàu của tôi thấy, bởi vì về mặt trí tuệ, họ được dạy là phải tìm kiếm 
một công ăn việc làm; về mặt cảm xúc, họ được dạy phải đi tìm sự an toàn, õn 
định; và về mặt thể chất, họ được dạy phải làm lụng chăm chỉ. Tôi tin rằng 
bởi vì họ không có phương pháp để thành công về tài chính, cho nên về mặt 
tinh thần sự tự nhận thức về tài chính của họ yếu đi, thay vì phải mạnh lên, và 
những hóa đơn cứ chồng chất mãi. Bố tôi càng ngày càng phải làm việc cật 
lực hơn, cố phấn đấu để được tăng lương nhưng vẫn không bao giờ bứt lên 
trước được về mặt tài chính. Khi sự nghiệp của Người xuống dốc ở tuổi 50, 


Người không đủ sức hồi phục nổi sự tụt hậu về chuyên môn nghiệp vụ, và tôi 
tin là tinh thần của Người rồi cũng sụp đổ luôn. 


SINH VIÊN RA TRƯỜNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ 


Trường học không dạy những kỹ năng sống cần thiết trong môi trường 
cạnh tranh ngày nay. Hầu hết sinh viên ra trưởng đều thiếu thốn tài chính và 
ráo riết tìm kiếm sự an toàn... Sự an toàn không thể tìm thấy ở bên ngoài; nó 
chỉ được thấy ở bên trong. Sinh viên ra trường mà không được chuẩn bị cả về 
trí tuệ, cảm xúc, thế chất lẫn tinh thần. Trường học đã thực hiện bốn phận của 
nó là cung cấp một dòng chảy đều đặn những người làm thuê và những người 
lính. Cả hai người bố của tôi đều nhận ra điều này, nhưng mỗi người lại nhìn 
từ những góc độ khác nhau. Một người từ phía bên này chiếc bàn; và một 
người nhìn từ phía bên kia chiếc bàn. 


Khi tôi nói: “Đừng lệ thuộc vào sự an toàn của công ăn việc làm. Đừng 
phụ thuộc vào công ty, trông cậy vào sự chăm chút về tài chính của nó cho 
bạn. Đừng trông chờ chính phủ chăm lo những nhu cầu của bạn khi bạn về 
hưu” thì mọi người thường e dè hoặc tỏ ra né tránh. Thay vì chỉ trích và kích 
động, tôi thấy họ sợ hãi hơn. Mọi người thường bám chặt lẫy sự an toàn của 
công ăn việc làm hơn là tin cậy vào những khả năng của mình. Họ đi theo con 
đường của bố mẹ, làm những điều bố mẹ họ làm, và tuân theo lời khuyên 
“hãy đi học để học những kỹ năng mà chủ thuê mướn đang tìm” của bố mẹ 
họ. Đa số sẽ kiếm được một việc làm, nhưng chỉ một số ít tìm được sự an toàn 
thật sự. Thật khó mà tìm được sự an toàn đúng nghĩa khi bạn phụ thuộc vào ai 
đó, một ai đó tình cờ ngồi ở phía bên kia chiếc bàn. 


Vào tháng 7-2000, Alan Greenspan, Giám dốc Cục Dự trữ Liên bang, 
nói về sự lạm phát. Theo ông, lý do lạm phát không cao là vì mọi người muốn 
một việc làm ổn định hơn là đòi tăng lương. Ông tiếp tục giải thích rằng hầu 
hết mọi người sợ bước tiến của khoa học kỹ thuật và những khả năng của máy 
tính sẽ chiếm mất công ăn việc làm của họ, như đã xảy ra ở nhiều ngành công 
nghiệp, hơn là thư thả và làm việc ít đi. Ông nói chính vì vậy mà người giàu 
đang ngày càng giàu hơn, nhưng đa số mọi người lại không được chia phần 
trong sự giàu có mới này. Cũng theo ông, điều đó là vì nhiều người sợ mất 
việc. Nhưng tôi nghĩ điều đó là do nhiều người không nhận ra được khả năng 
về tài chính của mình... và thế là họ làm theo lời khuyên và dẫm lên những 


bước chân của bố mẹ họ. 


Một nhà báo đã nổi cơn lôi đình với ý kiến của tôi về giáo dục trong 
một cuộc phỏng vấn gần dây. Anh học rất giỏi ở trường và có một công ăn 
việc làm ôn định. Anh giận dữ nói với tôi: “Ông nói rằng mọi người không 
nên là kẻ làm thuê? Điều gì sẽ xảy ra nếu như không có công nhân? Thế giới 
sẽ đi đến chỗ diệt vong!” 


Tôi đồng ý với anh. Hít một hơi dài, tôi đáp lại: “Tôi đồng ý rằng thế 
giới cần công nhân. Và tôi tin rằng mỗi công nhân đều làm một nhiệm vụ cao 
quý. Giám đốc công ty không thể làm được việc của ông hay bà ta nếu như 
người gác cổng không làm tròn bổn phận của anh ta. Vì vậy tôi không có ác 
cảm øì với công nhân. Tôi cũng là một công nhân mà.” 


“Thế thì có gì không ổn với hệ thống giáo dục chỉ lo đào tạo người ta 
trở thành người làm thuê và người lính?” nhà báo hỏi. “Thế giới cần công 
nhân.” 


Một lần nữa tôi đồng ý và nói: “Đúng vậy, thế giới cần những công 
nhân có kiến lực. Thế giới không cần những kẻ nô lệ có kiến thức. Tôi nghĩ 
đã đến lúc tất cả những sinh viên, không chỉ những sinh viên ưu tú được đào 
tạo để có suy nghĩ độc lập.” 


ĐỪNG ĐÒI TĂNG LƯƠNG 


Nếu tôi nghĩ việc đòi tăng lương sẽ giải quyết được vấn đề, thì tôi sẽ 
bảo tất cả những người làm công cho tôi đòi tăng lương. Nhưng điều 
Greenspan nói là sự thật. Nếu người làm công đòi hỏi quá nhiều tiền, vịn vào 
sự phục vụ mà anh hay chị ấy cung cấp cho công ty, thì người ngồi ở bên kia 
chiếc bàn sẽ phải tìm một người làm công mới. Nếu chi phí quá cao thì tương 
lai của công ty sẽ bị đe dọa. Nhiều công ty biến mất vì không thể trả nổi chi 
phí nhân công. Nhiều doanh nghiệp tiến triển nhờ săn lùng nhân công giá 
thấp. Và khoa học kỹ thuật đang thay thế rất nhiều công việc. Vì vậy Alan 
Greenspan đúng khi nói người ta sợ mất việc nếu đòi hỏi tiền công quá cao. 


Nhưng với tôi, lý do chính để “đừng đòi hỏi lương cao” là trong hầu hết 


các trường hợp, nhận thêm nhiều tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Khi 
mọi người được tăng lương thì các chi phí sinh hoạt cũng tăng theo, và rồi 
người ta lại mắc vào các khoản nợ nần. Những quyển sách và những trò chơi 
giáo dục của tôi được viết và được tạo ra là nhằm thay đổi sự nhận thức của 
một người. Nếu người nào thật sự muốn tìm ra sự an toàn tài chính, thì anh ta 
cần phải thay đổi về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất và cả tinh thần. Một khi sự 
nhận thức được cải thiện, họ thấy rằng mình ít cần công ăn việc làm của minh 
hơn, và bắt đầu làm bài tập ở nhà nhiều hơn... như người bố giàu nói: “Con 
không làm giàu ở sở làm, mà con làm giàu ở nhà”. Tôi cũng thấy rằng khi nào 
nhận thức của bạn thay đối và sự tự tin của bạn lên cao, thì ông chủ sẽ sẵn 
sàng tăng lương cho bạn. Chính vì thế mà làm bài tập ở nhà rất quan trọng. 


BÀI TẬP Ở NHÀ CỦA BẠN 


Tôi nói với các bậc bố mẹ rằng điều họ dạy con ở nhà cũng quan trọng 
không kém những gì trường học dạy chúng. Một điều tôi đề xuất với các bố 
mẹ là hãy bát đầu cổ vũ cho con cái tìm cách để nghỉ hưu ở tuổi 30. Điều này 
ít nhất cũng khiến cho chúng nghĩ khác đi. Nếu chúng nhận ra chúng chỉ có 
một vài năm để làm việc và nghỉ hưu, thì chúng sẽ hỏi những câu đại loại 
như: “Làm thế nào con có thể nghỉ hưu ở tuổi 30?” Ngay lúc chúng hỏi câu 
đó, chúng đã bắt đầu đi qua tấm gương soi rồi. Thay vì ra trường tìm một 
công ăn việc làm ôn định, chúng sẽ đi tìm một thế giới của sự tự do về tài 
chính. Ai mà biết được? Có thể chúng sẽ tìm ra nếu chúng làm tốt bài tập ở 
nhà của chúng. 


NHỮNG KẾT QUÁ SAU CÙNG 


Kết quả học tập thật sự của một người không tìm thấy được trong học 
bạ. Hầu hết chúng ta đều biết rằng có nhiều người là sinh viên giỏi ở trường, 
nhưng không thành công lúc cuối đời. 


Có nhiều cách để xác định kết quả học tập. Và một trong những thước 
đo tốt nhất là xem họ xoay sở như thế nào về mặt tài chính sau khi ra trường. 
Kết quả nghiên cứu gần đây trên 100 người cho thấy ở tuổi 65 có một người 
giàu có, bốn người sống thoải mái, năm người vẫn còn phải làm việc và 56 
người sống nhờ trợ cấp xã hội hay gia đình, và số còn lại đã chất. 


Theo ý kiến của tôi,đây không phải là một kết quả tốt đẹp, xét theo hàng 
ti đôla và hàng giờ công chúng ta đã tiêu tôn vào việc giáo dục con người. 
Điều đó có nghĩa là, trong 700 sinh viên ra trường, 7 người sẽ giàu có, 392 
người sẽ cần sự hỗ trộ của xã hội hoặc của gia đình. Không tốt chút nào. 


Và có một sư khác biệt hơn nữa từ những con số này: trong số 7 
người giàu có, gần 2 người sẽ ở vị trí tuyệt đỉnh nhờ dược thừa khế tài sản 
hơn là sự nỗ lực của chính họ. 


__ Ngày 16-8-2000, tờ US Today chạy một tít lớn KIEM TIỀN KHÔNG 
DË NHƯ THỂ. Trong đó nhà phân tích Danny Sheridan tính được có bảy con 
đường có tiền khác nhau. Đó là: 


Làm chủ một doanh nghiệp nhỏ 1 trong 1000 
người 


Làm việc cho một công ty máy tính nổi danh 1 trong 10.000 người 


Tiết kiêm $800 một tháng trong vòng 30 năm 1 trong 1.500.000 người 


Giật giải một chương trình trò chơi 1 trong 4.000.000 người 
Chơi với máy đánh bạc 1 trong 6.000.000 người 
Trứng số 1 trong 12.000.000 người 

Thừa kế 1 triệu đôla 1 trong 12.000.000 người 


Bảng thống kê này chỉ ra rằng có rất ít người trở thành triệu phú qua sự 
thừa kế. Như vậy, cơ hội tốt nhất cho con cái bạn trở thành một triệu phú là 
qua việc làm chủ doanh nghiệp riêng của mình và xây dựng nó đi tới thành 
công. 


Nếu bạn dạy con bạn rằng chúng có thể sống và tự túc được về tài chính 
- biết cách quản lý tài chính, không bị sa lầy vào nợ nần do tiêu xài, và không 
bao giờ cần một công việc - bạn sẽ chuẩn bị tốt cho chúng đón nhận thế giới 
đang tới. 


Một hệ thống giáo dục mà khiến cho người ta phải sống phụ thuộc vào 
lúc cuối đời thì không thể chuẩn bị cho họ thích nghi với thế giới ngày nay. 
Suy nghĩ cho rằng một công ty hay chính phủ sẽ chăm sóc bạn lúc về hưu là 
một ý nghĩ lạc hậu. Con bạn cần sự giúp đỡ của bạn để phát triển những kỹ 
năng tài chính cần cho tương lai chúng. 


KẾT LUẬN CHO PHẦN MỘT 


Phần I của quyển sách này là “tiền bạc là ý tứởng”. Điều tương tự cũng 
có thể nói về giáo dục. Sự nhận thức của trẻ em, hoặc ý tưởng của chúng 
trong học tập và tài chính, sẽ báo trước chúng sẽ như thế nào trong suốt quãng 
đời còn lại của chúng. Chính vì thế mà công việc quan trọng của bố mẹ là 
hướng dẫn, chỉ bảo và bảo vệ sự nhận thức của con mình. 


PHÂN II: TIỀN BAC KHÔNG LẦM 
CHO BẠN GIÀU 


Người bố giàu của tôi đã nói: “Tiền bạc không làm cho con giàu.” 
Người nói tiếp rằng tiền bạc vừa có sức mạnh làm cho bạn giàu hoặc vừa có 
thể làm cho bạn nghèo... và đối với nhiều người, càng kiếm được nhiều tiền 
thì họ càng nghèo đi. Sau này, khi Người thấy vé số phổ biến, Người nói: 
“Nếu tiền bạc làm cho con giàu thì tại sao nhiều người trúng độc đắc lại bị 
phá sản?” 


Người bố thông thái cũng nói những điều tương tự về điểm số. 


Nếu một đứa trẻ ra trường với điểm cao, thì có phải là nó sẽ thành công 
trong cuộc sống? Có phải thành công trong việc học hành sẽ đảm bảo cho sự 
thành công của con bạn trong cuộc đời? Phần I của sách này viết về sự chuẩn 
bị cơ bản về tỉnh thần cho con bạn trong việc học và cho những cơ hội nảy 
sinh vào lúc đầu đời. Phần II được viết nhằm chuẩn bị cho con bạn thành 
công trong cuộc sống. 


CHƯƠNG 08 


Ngân hàng không bao giờ hỏi đến học bạ của tôi 


Năm 15 tuổi, tôi thi rớt môn Anh văn. Điều đó có nghĩa là tôi phải học 
lại năm thứ hai trong trường. Đây là quy đỉnh của hệ thống giáo dục. Thật xấu 
hô! Bố tôi là một lãnh đạo ngành giáo dục do dó sẽ có nhiều tiếng cười chê 
trong ngành khi biết con trai ông thi trượt. Tiếp theo, thi trượt có nghĩa là tôi 
bị rớt xuống học chung lớp với đứa em gái. Và thi trượt có nghĩa là tôi sẽ 
không được nhận thư mời chơi cho đội bóng đá của trường, môn thể thao yêu 
thích của tôi. Hôm nhận được học bạ với điểm F môn Anh văn, tôi lẻn ra phía 
sau tòa nhà thí nghiêm hóa học. Tôi ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường, và bắt 
đầu lặng lẽ khóc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng thấy nó trên giấy thế 
này làm tôi không thể chịu đựng được. Tôi ngồi đó có đến hơn cả tiếng đồng 
hồ. 


Bạn thân nhất của tôi, Mike, con của người bố giàu, cũng nhận một 
diêm F. Cùng thi trượt chẳng hay ho gì, nhưng ít ra có bạn đồng hành trong 
cơn bĩ cực cũng đỡ. Tôi vẫy nó khi nó đi ra cổng để đón xe về nhà, nhưng nó 
chỉ lắc đầu và cứ đi tiếp về phía chiếc xe đang đợi. 


Khi những đứa em tôi đã đi ngủ, tôi báo với bố mẹ tin tôi thi trượt môn 
Anh văn cũng như học lại năm thứ hai trung học. Trong khi bố mẹ kỳ vọng 
vào tôi, tin này là một thực tế phũ phàng. Bố tôi ngồi lặng người trên ghế, mặt 
không biểu lộ gì. Trái lại, mẹ tôi lại tiếp nhận tin này khó hơn. Tôi có thể thấy 
cảm xúc dâng trên khuôn mặt mẹ, chuyển từ buồn bã sang giận dữ. Quay sang 
bố, mẹ hỏi: “Chuyện gì vậy? Nó phải lưu ban một năm sao?”. Bố chỉ nói: “Đó 
là quy định. Nhưng trước khi anh đưa ra quyết định, anh sẽ xem xét cẩn 
thận.” 


Mấy ngày sau, bố tôi, người tôi thường gọi là người bố nghèo, đã xem 
xét vấn đề. Người phát hiện ra trong lớp tôi có 32 học sinh, thầy giáo đã đánh 
rớt 15 học sinh. Thấy tỉ lệ thi trượt cao như vậy, bố tôi với tư cách là thanh tra 
giáo dục đã yêu cầu thầy hiệu trưởng mở một cuộc điều tra chính thức! Cuộc 
điều tra bắt đầu bằng cách phỏng vấn nhiều học sinh trong lớp. Cuộc điều tra 
kết thúc với việc thầy tôi bị chuyển sang trường khác và một lớp học hè đặc 
biệt sẽ được mở dành cho những học sinh muốn có cơ hội cải thiện điểm. Tôi 
đã phải bỏ 3 tuần học lớp đó và đạt điểm D, và có thể lên lớp 11 cùng các bạn 
khác. 


Cuối cùng, bố tôi quyết định rằng ai cũng có cái đúng và cái sai, cả học 
sinh cũng như giáo viên. Điều làm bố bực mình là hầu hết học sinh bị trượt là 
học sinh năm hai đứng đầu của lớp và trường. Nên thay vì nhìn phiến diện, 
Người về nhà nói với tôi: “Hãy xem thất bại trong học hành là bài học lớn 
trong đời con. Con có thế học được vài điều từ chuyện này. Con có thể tức 
giận, đổ lỗi cho thầy cô, hoặc căm thù. Hoặc con có thể xem lại hành vi của 
mình, và lớn lên từ những bài học kinh nghiệm. Ta không nghĩ thầy giáo nên 
cho nhiều điểm trượt. Nhưng ta nghĩ con và bạn con cần phải trở thành những 
học sinh tốt hơn. Ta hy vọng cả học sinh và thầy cô đều rút kinh nghiệm.” 


Tôi nên thừa nhận là mình vẫn còn ác cảm. Tôi vẫn không ưa thầy cô 
giáo, và ghét đến trường. Tôi không bao giờ thích học những môn tôi không 
hứng thú hoặc những môn tôi biết là mình không bao giờ dùng đến khi ra 
trường. Mặc dù vết thương lòng sâu nặng, tôi đã phấn khởi hơn một chút và 
thay đổi thái độ, thói quen học tập được cải thiện, và tôi đã tốt nghiệp trung 
học theo đúng như dự kiến. 


Điều quan trọng nhất là tôi đã đón nhận lời khuyên của bố và gắng hết 
sức thoát khỏi tình trạng tồi tệ đó. Vậy mà trong cái rủi có cái may. Sự việc đó 
đã khiến tôi thay đổi thái độ và nề nếp học tập của mình. Tôi nhận ra nếu tôi 
không sửa sai năm lớp mười, chắc hän tôi đã bị đuổi khỏi trường. 


NHỮNG NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU 


Điểm F môn Anh văn của con trai làm người bố giàu buồn lòng. Tuy 
nhiên, Người rất vui khi biết bố ruột tôi mở chương trình phụ đạo hè để chúng 
tôi có cơ hội cải thiện điểm. Cả hai người bố đều nhìn vào mặt lạc quan của 


vấn đề, cả hai đều cho chúng tôi thấy những bài học từ kinh nghiệm này, mặc 
dù những bài học của họ rất khác biệt. Người bố giàu không nhiều lời. Người 
chỉ quan sát hai đứa tôi để xem chúng tôi phản ứng lại hoàn cảnh thế nào. 
Người đọc được những suy nghĩ và cảm giác của chúng tôi về sự trì trệ của 
nền giáo dục, và cũng đến lúc Người phải lên tiếng. Ngồi xuống ghế, Người 
nói: “Điểm số cao rất quan trọng. Chuyện các con học hành như thế nào ở 
trường rất quan trọng. Các con học được bao nhiêu và thông minh đến đâu 
cũng rất quan trọng. Nhưng khi các con ra trường, điểm số cao không còn 
quan trọng nữa.” 


Khi nghe Người nói đến đó, tôi ngả người trên ghế. Trong gia đình tôi, 
một gia đình mà hầu hết các thành viên đều làm việc trong ngành giáo dục, từ 
bố cho đến các anh chị, thì nói điểm số không quan trọng gần như một việc 
xúc phạm. “Nhưng điểm số của chúng con thì sao? Những điểm số này sẽ đi 
theo chúng con trong suốt cuộc đời,” tôi đệm thêm bằng một cái gật đầu và 
giọng than van. 


Người bố giàu gật đầu rồi chồm người tới, và nói một cách nghiêm túc: 
“Nghe đây, Mike và Robert. Ta sẽ nói cho các con một bí mật quan trọng.” 
Người bố giàu ngưng một chút để chắc chắn chúng tôi thật chú ý. Rồi Người 
nói tiếp: “Ngân hàng của ta không bao giờ yêu cầu ta trình học bạ ra.” 


Câu nói đó làm tôi giật mình. Mấy tháng nay tôi và Mike lo âu về điểm 
số của mình. Trong trường học điểm số là tất cả. Bố mẹ tôi, họ hàng và bạn bè 
đều nghĩ điểm số là tất cả. Bây giờ những lời của người bố giàu lôi tôi ra khỏi 
vòng xoáy của suy nghĩ đó... suy nghĩ cho rằng tôi sẽ tàn đời vì bị điểm kém. 
“Bố nói gì ạ?” tôi hỏi lại vì chưa hiểu hết ý của Người. 


Người bố giàu giải thích: “Ngân hàng luôn hỏi bản báo cáo tài chính. 
Ngân hàng yêu cầu xem bản báo cáo tài chính của mọi người. Họ không quan 
tâm anh giàu hay anh nghèo, có học hay thất học. Bất kể anh là ai, họ cũng 
muốn xem bản báo cáo tài chính của anh. Con nghĩ xem tại sao họ làm vậy?” 


Mike và tôi khẽ gật đầu và cố tìm câu trả lời. Bỗng Mike lên tiếng: 
“Con chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Bố nói cho chúng con biết chứ?” 


“Bởi vì bản báo cáo tài chính là học bạ của người ta khi họ ra trường,” 
người bố giàu nói bằng giọng trầm mạnh mẽ. “Vấn đề ở chỗ, hầu như ai cũng 
ra trường mà chăng có ý niệm gì về bản báo cáo tài chính.” 


“Bản báo cáo tài chính của con là học bạ của con khi con ra trường u?” 
tôi nghi ngại hỏi lại. “Y bố nói nó là học bạ của người lớn?” 


Người bố giàu gật đầu. “Nó là học bạ của người lớn. Xin nhắc lại, vấn 
đề ở chỗ hầu hết người lớn lại không biết thực sự một bản báo cáo tài chính là 


>1 


gi. 


Tôi hỏi: “Có phải nó là học bạ duy nhất người lớn có không? Còn có 
loại học bạ nào nữa không ạ?” 


“Ù, cũng có những loại học bạ khác nữa. Bản báo cáo tài chính của con 
là học bạ quan trọng nhất, nhưng không phải là loại học bạ duy nhất. Trên đời 
có nhiều loại học bạ, và bản báo cáo tài chính cá nhân của một người là học 
bạ quan trọng nhất.” 


“Cho nên mới có người có toàn điểm A trong học bạ ở trường và có 
toàn điểm F trong bản báo cáo tài chính ở trường đời phải không ạ?” tôi hỏi. 
“Có phải bố nói thế không ạ?” 


Người bố giàu gật đầu: “Lúc nào cũng đúng.” 


TRƯỜNG HỌC TRỌNG ĐIỂM SỐ, TRƯỜNG ĐỜI TRỌNG BẢN BÁO 
CÁO TÀI CHÍNH 


Điểm trượt môn Anh văn năm 15 tuổi đã đem lại cho tôi một kinh 
nghiệm để đời, bởi vì tôi bắt đầu nhận thấy tôi ngày càng có thái độ tệ hại đối 
với trường học và chuyện học hành của mình. Điểm trượt đó đã thức tỉnh tôi, 
khiến tôi chỉnh đốn lại thái độ và nề nếp học tập của mình. Tôi cũng sớm 
nhận ra rằng trong khi điểm số quan trọng đối với trường học thì bản báo cáo 
tài chính sẽ là học bạ của tôi ở trường đời. 


Người bố giàu đã nói với tôi: “Trong trường học, các học sinh được cấp 
học bạ mỗi học kỳ. Nếu một đứa trẻ yếu môn nào đó thì ít ra nó cũng có thời 
gian để khắc phục. Trong cuộc đời, hầu hết mọi người không bao giờ nhận 
được học bạ, và đó là lý do tại sao nhiều người sa lầy về tài chính. Nhiều 
người đã không thực sự quan tâm đến hiện trạng tài chính của mình cho đến 
khi họ bị thất nghiệp, gặp tai nạn, nghĩ đến việc nghỉ hưu, hoặc cho đến khi 
đã quá muộn màng. Bởi vì hầu như không ai có học bạ định kỳ để biết mà 
điều chỉnh về mặt tài chính nhằm hướng đến một sự an toàn hơn. Họ có thể có 
một việc làm lương cao, một ngôi nhà lớn, một xe hơi đời mới, và đang xuôi 
chèo mát mái trong công việc, chưa hề có những điểm trượt về tài chính. 
Nhiều học sinh thông minh có điểm số cao ở trường học có thể sẽ có những 
điểm trượt tệ hại về tài chính trong cuộc đời. Đó là cái giá phải trả của việc 
không có một học bạ đinh kỳ. Bố muốn xem những bản báo cáo tài chính của 
mình để biết bố đang làm tôt ở chỗ nào, chỗ nào làm không tốt, và điều gì cần 
cải thiện.” 


HỌC BA CHO BIẾT CHỖ CAN PHẢI CẢI THIỆN 


Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không nhận điểm trượt năm 15 tuổi và không 
nhận được sự ủng hộ của gia đình trong những giai đoạn khó khăn đó thì tôi 
sẽ chăng thể nào có được sự thay đổi trong đời và trở thành tác giả ăn khách 
được. Đó là lý do tại sao học bạ quan trọng đến vậy, đặc biệt nếu đó là học bạ 
ghi điểm số tệ hại. 


Cuối cùng tôi nhận ra học bạ không chỉ đo lường những gì chúng ta biết 
mà còn những gì chúng ta cần cải thiện trong cuộc sống. Bản báo cáo tài 
chính cũng giống y như vậy. Đó là học bạ của bạn về những điều bạn làm tốt 
về tài chính. Đó là học bạ trường đời của bạn. 


CON BẠN CAN BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGAY TỪ BÂY GIỜ 


Tôi nhận được sự khởi đầu về tài chính năm lên 9. Đó là những năm 
tháng người bố giàu giới thiệu cho tôi về bản báo cáo tài chính. 


Nhưng điều lớn hơn cả sự tự tin mà tôi có được khi hiểu bản báo cáo tài 
chính là “ba chữ T”, như người bố giàu của tôi thường gọi, là Tự tin, Tự chủ 


và Tự sửa sai. 


Người thường nói với Mike và tôi: “Nếu con hiểu được cách bản báo 
cáo tài chính vận hành thì con sẽ tự tin hơn về khả năng tài chính của mình, 
con sẽ tẹ chủ hơn về tiền bạc và quan trọng nhất là con sẽ có thể tự sửa sai 
khi mọi thứ đi chệch ra khỏi quỹ đạo tài chính của con. Người ta thiếu sự hiểu 
biết về tài chính chỉ bởi vì thiếu tự tin về tài chính, nên họ mất tự chủ và hiếm 
khi tự sửa sai trước khi quá muộn.” 


Lúc còn nhỏ, tôi đã bắt đầu học bằng tỉnh thần, bằng cảm xúc, bằng thể 
chất và bằng trí tuệ những đường ngang ngõ tắt của ba chữ T. Lúc đó, tôi 
không hiểu hết điều đó, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được. Tuy 
nhiên, sự giáo dục cơ bản về tài chính đó là nền tảng cho kiến thức tài chính 
lâu dài, bất biến, nó giúp tôi có một sự khởi đầu tốt đẹp về tài chính trong 
cuộc đời... và tất cả đều bắt đầu với sự hiểu biết về bản báo cáo tài chính. 


PHÁC HỌA ĐẦU TIÊN CỦA TÔI 
Người bố giàu bắt đầu bằng những phác họa đơn giản. 


Khi chúng tôi vẽ được những phác họa sơ bộ, Người muốn chúng tôi 
nắm vững các từ ngữ, các định nghĩa và các mối quan hệ. Tôi biết được cách 
các từ ngữ và các giản đồ quan hệ với nhau. Khi tôi nói với những người 
được tập huấn về tài chính, họ bảo rằng mặc dầu họ có một tài khoản lúc còn 
đi học, nhưng họ chăng thể nào hiểu được mối quan hệ giữa các từ ngữ - và 
như người bố giàu đã nói: “Chính mối quan hệ mới là quan trọng.” 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản Tiêu sản 


NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU 


Người bố nghèo thường nói: “Ngôi nhà của chúng ta là một tài sản.” Và 
đó cũng là xuất phát điểm của hầu hết những vấn đề về tài chính của Người. 
Chính sự hiểu lầm này, hoặc sự tách bạch không mấy rõ ràng trong định 
nghĩa, đã gây nên những rắc rối về tài chính cho bố tôi và nhiều người khác 
trong cuộc sống. Khi bạn ném một hòn sỏi xuống hồ, bạn sẽ thấy những gợn 
sóng lan ra từ điểm đầu tiên hòn sỏi chạm mặt nước. Khi một người bước vào 
đời mà không hiểu nổi sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản thì những làn sóng 
lan ra từ việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của người đó. Và đó 
là lý do người bố giàu nói: “Chính mối quan hệ mới là quan trọng.” 


Mặc dù tôi đã lặp lại vấn đề này trong một quyển sách khác, nhưng nhắc 
lại một lần nữa ở đây cũng không thừa. Đó là bước đầu tiên quan trọng đem 
lại cho con bạn sự khởi đầu tốt đẹp về tài chính, trong cuộc đời. 


DIEU GÌ XÁC ĐỊNH MỘT TÀI SÁN HAY MỘT TIÊU SÅN? 


Điều gì xác định một tài sản và điều gì xác định một tiêu sản? Khi tôi 
tra từ điển, tôi càng thấy rối thêm. Đó là nhược điểm của cách học lý thuyết, 
không có gì cụ thể trong các định nghĩa. Giản đồ đơn giản của một bản báo 
cáo tài chính cho ta cách học cụ thể về các định nghĩa, dù cho nó chỉ là một 
vài dòng trên một mẩu giấy. 


Để minh họa quan điểm của tôi, xin đưa ra một định nghĩa của từ tài sản 
trong một quyển từ điển: 


Tài sản a: của cải của người đã chết, b: toàn bộ của cải của một cá 
nhân, công ty, đoàn thể. c: những mục trong bảng cân đối cho biết giá trị ghi 
số của của cải. 


Đối với nhiều người có tài năng học tập và IQ cao, một định nghĩa như 
vậy có thể là thỏa đáng. Có lẽ họ có thể đọc những từ ngữ và liên tưởng đến 
một tài sản thực sự để hình dung. Nhưng đối với một đứa bé mới chín tuổi 
như tôi lúc bấy giờ, những từ ngữ đó thôi chăng làm tôi hiểu. Đối với một 
thằng nhóc 9 tuổi ham làm giàu, định nghĩa trong từ điển thật rối rắm và vô 
lý. Nếu sự thông minh là để phân biệt giỏi dở tốt hơn, thì để làm giàu tôi cần 
phải biết định nghĩa rõ ràng hơn những oi viết trong từ điển, và tôi cần biết 
chúng thật hơn là chỉ qua từ ngữ. 


Để tôi dễ hiểu hơn Người dùng một mẩu giấy và cho tôi thấy mối quan 
hệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối. Người nói: “Cái xác định một thứ 
có phải là tài sản hay không mà con liệt kê trong bảng cân đối, chính là sự lưu 
thông tiền tệ. Lưu thông tiền tệ có thể là từ quan trọng nhất trong thế giới tài 
chính, nhưng nó lại là từ được hiểu ít nhất. Con có thể thấy tiền, nhưng nhiều 
người không thể thấy được sự lưu thông. Do vậy, sự lưu thông tiền tệ mới xác 
định được một thứ có thực sự là tài sản hay không, hay là một tiêu sản, hay là 
một thứ bỏ di.” 


MỐI QUAN HỆ 


“Chính sự lưu thông tiền tệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối sẽ 
thực sự xác định cái gì là tài sản hay cái gì là tiêu sản,” người bố giàu lặp đi 
lặp lại. 


Nếu bạn muốn cho con mình một sự khởi đầu tài chính trong đời, hãy 
ghi nhớ những dòng này và lặp đi lặp lại với con bạn. Con bạn cần phải thông 
suốt câu này. Nếu con bạn không hiểu, rất có thể nó sẽ ra ngoài, mua mấy cây 
gậy chơi golf, nhét chúng vào gara và đưa vào danh mục tài sản khi chúng kê 
khai báo cáo tài chính cho ngân hàng để vay tiền. Trong thế giới của bố tôi, 
những cây gậy chơi golf nằm trong gara không phải là tài sản. Nhưng trong 
rất nhiều hồ sơ vay ngân hàng, bạn có thể những cây gậy này - những món ve 
chai - là tài sản. Chúng được đưa vào danh sách trong cột tài sản ở mục gọi là 
“Vật Dụng Riêng.” Đó là nơi bạn có thể liệt kê ra giày dép, bàn ghế, quần ảo, 


chén bát, thậm chí cả những cái vợt tennis cũ như những tài sản trong cột tài 
sản - và đó là lý do nhiều người không ngóc đầu giàu lên nổi. Họ không biết 
mối liên hệ giữa bảng kê thu nhập và bảng cân đối. 


Và đây là một mẫu lưu thông tiền tệ của một tài sản. 


Tài sẵn Tiêu sản 


Nói cách khác, tài sản là tiền chảy vào cột thu nhập. 


Còn đây là mẫu lưu thông tiền tệ của một tiêu sản. 


Thu nhập 


Chị phí 


Nói cách khác, tiêu sản là tiền chảy ra khỏi cột chi phí. 


Bạn không cần phải là một chuyên gia mới biết được sự khác nhau giữa 
tiền vào và tiền ra. Để tôi và Mike hiểu rõ hơn ý tưởng này, người bố giàu 
thường hay nói: “Tài sản là thứ đưa tiền vào túi con, còn tiêu sản là thứ lấy 
tiền ra khỏi túi con.” Là một đứa trẻ 9 tuổi tôi đã hiểu được điều dó. Nhiều 
người lớn lại không hiểu nổi! 


Khi tôi lớn lên và hiểu rằng nhiều người cứ phải bám vào những công 
việc ổn định, người bố giàu còn triển khai thêm định nghĩa của Người. Người 
nói: “Nếu con mất việc, tài sản sẽ nuôi sống con, còn tiêu sản sẽ nuốt chửng 
con. Hầu hết nhân viên của bố không thể ngưng làm việc vì họ đã mua nhiều 
tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản, và họ đang bị gặm nhâm hàng tháng bằng 
những hóa đơn phải trả để nuôi những tiêu sản này, những thứ mà họ nghĩ là 
tài sản.” Một lần nữa, lại là một định nghĩa khá phức tạp, nhưng có ở địa vị 
của họ, ngồi ở đầu bàn của người xin việc, khóc khi bị sa thải, tôi mới hiểu 
được tại sao việc biết rõ sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản lại quan trọng 
đến vậy. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc biết rõ các định nghĩa từ lúc chưa 
đến 15 tuổi. Đó là một sự khởi đầu tài chính to tác trong đời đối với tôi. 


NHỮNG BƯỚC KẾ TIẾP 


Cho nên bước đầu tiên bát đầu bằng những phác họa đơn giản và sự 
củng cố thường xuyên qua nhiều năm. Ngày nay, người ta vẫn tranh cãi rằng 
ngôi nhà là một tài sản. Một lần nữa, ở mức độ đầu tiên của sự ngụy biện về 
tài chính, điều đó có thể đúng. Tôi nghĩ một trong những lý do chỉ một trong 
số hàng trăm người giàu ở tuổi 65 là hầu hết người ta không biết sự khác biệt 
giữa tài sản và tiêu sản. Người ta làm việc cât lực vì sự õn định của công việc 
và tích cóp tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản. 


Nếu con bạn mua một tiêu sản và nghĩ đó là tài sản thì con bạn chăng 
thể nào nghỉ hưu trước tuổi 30. Nếu chúng cứ khăng khăng mua tiêu sản mà 
chúng nghĩ là tài sản, thì chúng chắc chắn sẽ phải làm việc cật lực suốt đời, 
không thể khá lên dù cho chúng tốt nghiệp từ trường nào, điểm cao thấp ra 
sao, hay chúng có siêng năng làm lụng đến đâu hoặc chúng kiếm được bao 
nhiêu tiền. Đó là lý do tại sao kiến thức căn bản về tài chính lại quan trọng 


đến thế. Chỉ cần biết đơn giản rằng sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản cũng 
giống như một hòn sỏi chạm vào mặt nước hồ. Những làn sóng lan ra sẽ tiếp 
tục lan truyền cho đến hết cuộc đời sau này của con bạn. 


Tôi không nói là đừng mua nhà, và tôi cũng không nói hãy trả hết nợ 
của bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng để giàu lên, người ta cần thông thạo hơn về 
kiến thức tài chính, đó là khả năng đưa ra những phân biệt giỏi hơn những 
người bình thường. Nếu bạn muốn tự phân biệt tốt hơn, hãy đọc qua những 
quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1,2,3. 


Mỗi quyển sách bàn về một lĩnh vực khác nhau hoặc đưa ra những phân 
biệt về những vấn đề cơ bản của tài chính, giúp bạn tăng kiến thức về tài 
chính của mình hơn nữa. Nếu bạn có được thông tin tốt hơn, bạn có cơ hội tốt 
hơn để ảnh hưởng đến tương lai tài chính của con bạn. Xét cho cùng, một 
trong những lý do người giàu càng giàu hơn; người nghèo càng nghèo di; 
người bình bình thì sa lầy vào nợ nần và phải trả nhiều thuế hơn dự kiến vì 
tiền là một đề tài được dạy tại nhà, chứ không phải ở trường học. Giáo dục tài 
chính được truyền đạt từ bố mẹ qua con cái. 


NGÂN HÀNG MUỐN BIẾT TÔI THÔNG MINH ĐẾN Cỡ NÀO 


Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị bước vào cuộc sống thực tế là tự 
mình làm quen với học bạ của cuộc sống thực tế, đó là bản báo cáo tài chính, 
øồm có bảng kê thu nhập và bảng cân đối tài chính. Như người bố giàu của 
tôi đã nói: “Ngân hàng không bao giờ đòi học bạ của bố. Ngân hàng chỉ muốn 
xem bản báo cáo tài chính của bố thôi. Ngân hàng không cần quan tâm bố học 
tập xuất sắc cỡ nào. Họ chỉ muốn biết bố thông minh đến đâu trong lĩnh vực 
tài chính thôi.” 


Những chương tiếp theo viết về những cách cụ thể để làm tăng cơ hội 
trở nên thông minh hơn về tài chính của con bạn trước khi nó bước vào đời. 


CHƯƠNG 09 


Trẻ con học bằng cách chơi 


Một buổi nọ tôi và bố ngồi xem hai chú mèo con chơi với nhau. Chúng 
đang cắn cổ, cắn tai nhau, vật nhau, vờn nhau và thỉnh thoảng đá nhau. Nếu 
không biết là chúng đang giỡn với nhau thì hăn là người ta sẽ tưởng chúng 
đang cắn nhau. 


Người bố thông thái của tôi nói: “Những con mèo đang dạy cho nhau 
những kỹ năng sống đã được ngấm sẵn trong máu chúng. Nếu chúng ta trả 
những con mẻo này về với thiên nhiên, không nuôi chúng nữa thì những kỹ 
năng sống mà chúng học được từ bây giờ sẽ giúp chúng sống được trong tự 
nhiên. Chúng đã học và giữ lại những kỹ năng này bằng cách chơi đùa. Con 
người cũng học theo cách giống như vậy.” 


CÁC KỸ NĂNG SỐNG VỀ TÀI CHÍNH TRONG THỂ GIỚI THẬT 


Một trong những điều khó khăn nhất tôi từng gặp là đóng cửa nhà máy 
của mình và cho nghỉ việc 35 nhân viên trung thành. Tôi có viết về thử thách 
trong những năm 1970 này trong một quyển sách khác. Tôi đã phải đóng cửa 
nhà máy bởi vì tôi không thể cạnh tranh nổi với châu Á và Mêhicô. 


Nhân công và thuế má quá đắt đỏ. Thay vì chống lại những việc này, tôi 
quyết định gia nhập cùng đối thủ, buộc tôi phải chuyển công ty ra nước ngoài. 
Tôi thắng, nhưng những nhân viên của tôi thua. Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi 
viết về tiền khi không cần đến nó, tôi thường nghĩ đến việc phải nói lời chia 
tay với những nhân viên vào ngày hôm đó... và đó là tất cả lý do tôi cần. 


Khi đóng cửa nhà máy, tôi vẫn trả cho công nhân dưới 3,5 đôla một giờ. 
Ngày nay, sau gần hai mươi năm, những công nhân đó cũng chỉ kiếm được 
nhỉnh hơn 5 đôla một giờ một chút, hoặc lương chỉ ở mức tối thiểu. Họ có thể 
đã được tăng lương, nhưng tôi không nghĩ tăng lương sẽ tốt hơn. Họ chỉ biết 
chuyển từ công việc này sang công việc khác, làm việc chăm chỉ và cố gắng 
kiếm nhiều tiền hơn. Như người bố giàu đã dạy tôi: “Chỉ tiền thôi không làm 
cho con giàu, cũng như một công việc an toàn, đảm bảo không hăn sẽ khiến 
con cảm thấy an toàn và đảm bảo.” 


Để tồn tại và cảm thấy đảm bảo về tài chính, người ta cần nắm bắt các 
kỹ năng sống về tài chính trước khi bước vào cuộc sống thực tế. Nếu họ 
không có những kỹ năng này, thế giới thực tế sẽ dạy họ những bài học khác 
về tài chính. Và ngày nay, điều đó bao gồm cả hệ thống giáo dục. Rất nhiều 
thanh niên ra trường với khoản nợ vay vốn học tập của nhà trường. Do vậy, 
sớm dạy con cách quản lý tiền bạc rất quan trọng. Cách tốt nhất để dạy những 
kỹ năng đó là chơi với trẻ; chơi đùa là cách tự nhiên hướng tất cả trẻ em vào 
việc học... 


DẠY CON BẠN LÀM GIÀU - VỪA HỌC VUA CHƠI 


Tôi học được rất nhiều về tiền bạc từ người bố giàu bởi vì Người làm 
cho việc học vui nhộn. Người luôn bày các trò chơi và không cố nhồi nhét 
thông tin vào đầu tôi. Nếu tôi không muốn học điều gì đó, Người để tôi chọn 
những thứ tôi thích học... hoặc Người làm cho những điều Người muốn dạy 
tôi trở nên sinh động hơn. Người luôn đưa ra ví dụ thực tế, cụ thể để tôi nhìn 
thấy được, chạm vào được và cảm thấy từng phần của bài học. Và quan trọng 
nhất là Người không làm mất tỉnh thần của tôi. Thay vào đó, Người khuyến 
khích để ý chí của tôi mạnh mẽ hơn. Khi tôi phạm sai lầm, Người khuyến 
khích tôi rút kinh nghiệm từ sai lầm đó hơn là cho tôi câu trả lời đúng. Người 
đã kiên nhẫn dạy tôi với tình yêu thương. Người làm hết sức để phát huy sự 
thông minh của tôi thay vì cho rằng tôi là một đứa trẻ kém cỏi, chậm chạp, 
hoặc gán cho tôi là không có khả năng học hỏi bởi vì tôi phải mất một lúc lâu 
mới hiểu được vấn đề. Người đã dạy tôi theo lịch học và ước muốn của tôi, 
mà không cần tôi phải vượt qua kỳ kiểm tra nào. Người không quan tâm đến 
sự cạnh tranh của tôi với những đứa trẻ khác về điểm số, như những bậc cha 
mẹ khác thường làm. Người bố thông thái của tôi cũng dạy tôi theo kiểu 
giống vậy. 


NGƯỜI THẦY CAN CÓ QUYỀN HÀNH HON 


Hệ thống giáo dục hiện nay không cho phép người thầy dạy theo cách 
này hoặc cho người thầy thời gian để quan tâm đến từng học trò của mình. Hệ 
thống muốn người thầy xoay những đứa trẻ theo thời khóa biểu như dạng sản 
xuất hàng loạt, chứ không phải theo thời khóa biểu học của chúng. Nhiều thầy 
cô đã cố thay đối hệ thống, nhưng như tôi đã nói, hệ thống giáo dục giống 
như một con cá sấu, một sinh vật được sinh ra để tồn tại chứ không thay đổi. 
Đó là lý do bài tập ở nhà quan trọng đến vậy, quan trọng hơn cả bài tập ở 
trường mà con bạn mang về nhà. 


Tôi có nghe một chuyên gia ở một trường đại học lớn nó: “Lúc đứa trẻ 
chín tuổi, chúng ta sẽ biết ngay nó giỏi hay dở trong hệ thống của chúng ta. 
Chúng ta sẽ biết nó có phẩm chất mà chúng ta muốn hay không và có đủ 
thông minh để xử lý những khó khăn của hệ thống hay không. Không may, 
chúng ta không có hệ thống nào thay thế để những đứa trẻ không bị cuốn vào 
hệ thống của chúng ta.” 


Khi còn nhỏ, nhà tôi đầy những người làm trong môi trường giáo dục. 
Những người này rất tốt. Khi tôi đến nhà người bố giàu, nhà của Người đầy 
những người trong thế giới kinh doanh. Họ cũng là những người rất tốt. 
Nhưng tôi có thể nói họ hoàn toàn không giống nhau. 


CŨNG TỰ CHO MÌNH MỘT SỰ KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI 


Khi lớn lên, nhiều người hỏi tôi có muốn nối nghiệp dạy học của bố 
không. Là một đứa trẻ, tôi nhớ mình đã nói: “Không đời nào. Con sẽ theo 
nghiệp kinh doanh.” Mấy năm sau, tôi phát hiện mình thực sự yêu thích nghề 
dạy học. Năm 1985, tôi bắt đầu dạy kinh doanh và đầu tư cho những chủ 
doanh nghiệp và yêu thích công việc này. Tôi thích dạy học bởi vì tôi dạy 
theo phương pháp mà tôi học tốt nhất. Đó là qua các trò chơi, thi đua hợp tác, 
thảo luận nhóm, và các bài học rút ra được. Thay vì trừng phạt sai lầm,tôi 
khuyến khích phạm sai lầm. Thay vì yêu cầu học trò tự làm bài kiểm tra, thì 
tôi yêu cầu chúng làm theo nhóm. Thay vì im lặng, phòng học luôn xì xào 
thảo luận và nhạc rock-n-roll làm nền. Nói cách khác, hãy hành động, phạm 
sai lầm, rút ra bài học, và cười đùa. 


Tôi dùng phương pháp trái ngược với phương pháp ở trường học. Tôi 
dạy theo cách của hai người bố đã dạy tôi ở nhà. Tôi thấy nhiều người thích 
học theo cách này hơn, và tôi kiếm được rất nhiều, tiền trong việc đi dạy, 
thường là hàng ngàn đôla từ mỗi học viên tham dự. Tôi áp dụng cách dạy của 
hai người bố với những bài học về tiền bạc và đầu tư của người bố giàu. Tôi 
tìm thấy mình trong nghề mà tôi đã thề không bao giờ bước chân vào. Có lẽ 
tôi đã ở trong ngành giáo dục, nhưng tôi chỉ dạy cho những người chịu học 
theo cách của tôi, như trong kinh doanh có câu “Có cầu là có cung.” Tôi đã 
tìm thấy một nhu cầu lớn, nhu cầu muốn học được nhiều kiến thức nhưng vui 
vẻ và hào hứng. 


Lúc xây dựng công ty giáo dục này vào giữa những năm 80, vợ tôi, Kim 
và tôi tìm kiếm những giáo viên khác có cách dạy giống như vậy. Yêu cầu 
đầu tiên của chúng tôi là những giáo viên thành công thật sự trong cuộc sống 
và yêu thích nghề giáo. Những người như vậy thường khó tìm. Thực tế có 
nhiều người thích đi dạy, nhưng lại không thành công trong kinh doanh, tiền 
bạc, và đầu tư. Cũng có những người rất giỏi về tiền bạc, kinh doanh nhưng 
lại không phải là một thầy giáo giỏi. Cái chính là cố tìm được người đáp ứng 
được cả hai điều kiện đó. 


NHỮNG THIÊN TÀI SINH VIÊN 


Tôi có hân hạnh được học với TS R. Buckminster Fuller. Ông thường 
được nhắc đến như là một người Mỹ thành đạt nhất trong lịch sử Mỹ, vì 
không ai có sáng chế nhiều hơn ông. Ông còn được gọi là “thiên tài thân thiện 
của hành tinh.” Ông được Viện Kiến Trúc Mỹ công nhận là kiến trúc sư vĩ 
đại, mặc dù ông không phải là một kiến trúc sư. Đại học Harvard thường nhắc 
đến ông như một trong những cử nhân nổi tiếng của trường mặc dù ông chưa 
bao giờ tốt nghiệp trường Harvard. Ông bị đuổi khỏi trường hai lần và chưa 
hoàn tất được việc học. Lúc tôi học với ông, TS Fuller nói: “Sinh viên sẽ là 
những thiên tài nếu thầy giáo biết hết những gì anh ta đang nói đến.” Công 
việc của chúng ta không phải là tìm cho ra một thầy giáo mà là tìm người biết 
những gì họ đang nói và khuyên khích họ đi dạy. 


CÀNG DẠY CÀNG THÔNG MINH 


Ngoài chuyên thích đi dạy và kiếm được nhiều tiền từ việc đi dạy, tôi 
thấy có điều gì đó hơn cả niềm vui và tiền bạc. Tôi phát hiện ra rằng tôi học 
được nhiều hơn từ việc đi dạy. Khi tôi dạy học, tôi phải đào sâu vấn đề để tìm 
ra bài học mà cả lớp cần phải học. Tôi học được nhiều thứ từ việc tiếp xúc với 
các học viên, từ việc chia sẻ các quan điểm và khám phá. Do vậy, tôi khuyên 
các bậc bố mẹ dành thời giờ để dạy con, bởi vì bố mẹ qua đó sẽ học được 
nhiều hơn. Và nếu một vị bố mẹ nào muốn cải thiện tình hình tài chính cá 
nhân của mình thì hãy tìm các ý tưởng tài chính mới và truyền đạt nó cho con 
cái. Hãy xem các ý tưởng tài chính mới trước khi dạy cho con các ý tưởng cũ 
về tiền bạc. Nhiều người gặp rắc rối về tài chính bởi vì họ đang dùng các ý 
tưởng tài chính cũ, thường được truyền lại từ đời bố mẹ họ. Rồi họ lại dạy 
cùng ý tưởng đó cho con họ. Điều đó có thể giải thích tại sao người nghèo cứ 
nghèo hoài, còn người trung bình cứ phải làm việc cât lực và lún sâu vào nợ 
nần sau khi tốt nghiệp. Họ đang làm những gì họ học được từ bố mẹ họ. 


Do đó, một trong những cách tốt nhất để học một điều gì đó là truyền lại 
những oi bạn muốn học cho người khác, như lời dạy: “Cho đi và con sẽ được 
nhận lại”. Bạn càng dành thời gian đầu tư vào việc dạy cho con về tiền bạc thì 
bạn càng thông minh hơn. 


BA BƯỚC ĐỀ HỌC VỀ TIỀN BẠC 
Người bố giàu đã dạy tôi ba bước để học về tiền bạc: 


Bước 1: Phác họa đơn giản. Việc học của tôi bắt đầu với những dòng 
phác thảo đơn giản, chú trọng đến việc hiểu các định nghĩa. 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản Tiêu sản 


Bước 2: Chơi. Như tôi đã nói, tôi học tốt nhất bằng cách làm, cho nên 
trong một số năm, người bố giàu đã bắt chúng tôi điền vào các bản báo cáo tài 
chính. Đôi khi chúng tôi chơi cờ Tỉ phú, Người đã bắt chúng tôi dùng 4 ngôi 
nhà màu xanh và 1 khách sạn màu đỏ và đặt chúng vào bản báo cáo tài chính 
của chúng tôi. 


Bước 3: Thực tế. Cuộc sống thực tế bắt đầu khi Mike và tôi khoảng 15 
tuổi, lúc chúng tôi điền các bản báo cáo tài chính và nộp chúng cho người bố 
giàu. Giống như một thầy giáo tốt, Người chấm điểm nó, cho chúng tôi thấy 
cái nào chúng tôi làm tốt và cái nào cần phải cải thiện. Tôi đã tiếp tục việc 
học của mình và các bản báo cáo tài chính trong cuộc đời cho đến nay đã gần 
bốn mươi năm. 


BẮT ĐẦU DẠY CON VỀ TIỀN BẠC THẾ NÀO 


Tôi khuyên các bậc bố mẹ nên bắt đầu ở bước 2. Mặc dù người bố giàu 
đã khởi động ở bước 1 - các phác họa đơn giản, nhưng tôi vẫn thận trọng nói 
với những đứa trẻ về các khái niệm trừu tượng như bảng kê thu nhập và các 
bảng cân đối. Khi tôi dùng các phác thảo này với một số người lớn, họ tròn 
xoe mắt. Thực ra, tôi không thể bắt đầu từ bước 1 khi tôi chưa chắc là họ có 
quan tâm hay đã sẵn sàng để học các khái niệm chưa. Tôi đã được dạy theo 
cách ở trên bởi vì tôi là đứa tò mò, cho nên người bố giàu đã chọn dạy tôi 
theo cách dó. 


Tôi quen khuyên người ta bát đầu bằng việc chơi cờ Tỉ phú. Tôi đã để ý 
thấy một số đứa trẻ thực sự thích trò chơi này,trong khi những đứa khác chơi 
nhưng không thực sự quan tâm lắm. Nhiều người bạn của tôi là những nhà 
đầu tư hoặc những người thầu khoán cho tôi biết là họ cũng say sưa chơi cờ 
Tỉ phú hàng giờ. Không có sự say sưa này, tôi sẽ không ép các bạn trẻ học các 
vấn đề về tiền bạc, đầu tư và các bản báo cáo tài chính. 


CASHFLOW DÀNH CHO TRẺ EM 


Năm 1996,sau khi tôi phát triển CASHFLOW 101, một bàn cờ dạy các 
nguyên tắc của bản báo cáo tài chính cho người lớn, phản hồi của thị trường 
cho thấy một trò chơi tương tự cũng cần cho trẻ em. Cuối năm 1999, chúng 
tôi giới thiệu CASHFLOW dành cho trẻ em. Bàn cờ của chúng tôi chỉ là 
những trò chơi dạy cho trẻ con những điểm cơ bản của bản báo cáo tài chính, 
học bạ của trẻ sau khi ra trường, và cách quản lý lưu lượng tiền mặt. 


DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC 


Một thầy giáo có nhiều sáng kiến ở Indianapolis, bang Indiana, tên 
Dave Stephan đã bắt đầu sử dụng CASHELOW 101 trong các lớp trung học 
của ông và thành công mỹ mãn. Ông nhận thấy trò chơi làm thay đổi thái độ 
đối với cuộc sống của nhiều học trò. Một học sinh cá biệt David đã kể cho 
chúng tôi nghe là xém bị đuổi khỏi trường vì bị điểm kém và không chuyên 
cần. Chơi CASHFLOW đã làm thay đối lớn trong cuộc sống của cậu. Đây là 
những dòng chữ của sinh viên nọ: 


Tôi từ một kẻ hư hỏng, hút xách, rượu chè... trở thành một học sinh rất 
tập trung và ham học, với tham vọng ngày nào đó trở thành một người thành 
công như người đã tạo ra trò chơi tôi đang chơi và học hỏi!... Tôi không nhớ 
lắm những ngày đầu mới chơi, nhưng tôi nhớ đó là trò CASHFLOW. Đó là 
một trò chơi tuyệt vời đã đem lại cho tôi những ý niệm kiếm tiền trong thực tế 
mà tôi chưa biết đến, nó bộc lộ sự dë hiểu và tài năng của những ý tưởng! Trò 
chơi đã mở ra cho tôi một cánh cửa khác với những gì trong cuộc sống của 
tôi từ trước đến nay. Nó cho tôi lý do để đến trường và sự khao khát hiểu biết! 
Như các bạn thấy, CASHFLOW đã cho tôi ánh sáng mới mẻ để hướng tới 
thành công. Điểm số, thái độ, cách sống của tôi cũng đã thay đổi đáng kể. 
Bây giờ tôi hướng tới tương lai với một sự háo hức học hỏi và dạy cho tất cả 


những ai muốn học những gì tôi biết. Đôi khi tôi thử thời vận và nó thay đổi 
mọi thứ! 


Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến ông Kiyosaki và cầu nguyện cho ông - 
một ngày nào đó ông sẽ nhìn thấy được kết quả của tất cả những việc ông đã 
làm, và tôi hy vọng tôi đã là một trong những minh chứng đầu tiên cho sự 
hiệu quả của -phương pháp của ông. Điều này đã trở thành lời lề gần như 
sáo rỗng, nhưng nó tổng kết chính xác câu chuyện của tôi: “Có hai con 
đường trong một khu rừng, tôi chọn con đường ít người đi lại hơn, và điều đó 
sẽ làm nên tất cả sự thay đổi. ” 


Tôi muốn đáp lại với cậu sinh viên này là: “Ô, thật là một bạn trẻ ấn 
tượng.” Tôi rất tự hào khi biết rằng các sản phẩm của chúng tôi đã giúp cho 
các bạn trẻ đổi hướng cuộc đời theo hướng tích cực hơn. 


Sự hỗ trợ của Dave Stephen không dừng lại ở đó. Khi ông nghe nói về 
việc phát triển CASHFLOW dành cho trẻ em, ông đưa ra những sáng kiến 
khác. Ông định ra một chương trình trong độ các học sinh trung học đến 
trường tiểu học để dạy cho các em học sinh 7 đến 9 tuổi về CASHFLOW 
dành cho trẻ em. Kết quả đáng phấn khởi. 


Trước tiên, một giáo viên tiểu học rất vui mừng có khoảng 8 học sinh 
trung học đến giúp họ vào mỗi buối chiều. Mỗi học sinh trung học sẽ chơi 
CASHFLOW dành cho trẻ em với 4 học sinh tiểu học. Thay vì một cô 30 học 
trò thì tỉ lệ bây giờ là 1:4. Và kết quả tốt đẹp. Các học sinh tiểu học cũng như 
các học sinh trung học có được những giờ phút thoải mái, phấn chấn. Cái học 
được nhiều hơn cái cụ thể và cá nhân. Cả học sinh trung học và tiểu học đều 
học được rất nhiều trong một thời gian ngắn ngủi. 


Các thầy giáo có mặt bị cuốn hút bởi các hoạt động học tập tích cực. 
Thay vì ru ngủ bằng các bài giảng hoặc ồn ào, nhốn nháo thì lớp học tràn 
ngập không khí vui vẻ, phấn chấn và háo hức học hỏi. Khi trò chơi kết thúc, 
các em học sinh đều kêu lên: “Chơi nữa đi.” 


NHỮNG Ý KIÊN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC 


Khi tôi hỏi những học sinh trung học xem các bạn thu được gì từ những 
bài tập, ý kiến của họ như sau: 


- “Em khám phá ra mình thích dạy học. Bây giờ em có thể xem việc dạy 
học như một nghề nghiệp.” 


- “Em đã học được rất nhiều khi dạy những em nhỏ hơn.” 


- “Em ngạc nhiên về khả năng học thần tốc của các em nhỏ.” 


- “Em sẽ về nhà và cư xử với những đứa em của mình khác đi.” 


Tôi chia sẻ những ý kiến này bởi vì tôi ngạc nhiên khi thấy các em học 
sinh trung học có thể chính chắn đến thế. 


TÓM TẮT BƯỚC HAI 


Chìa khóa của bước hai là hãy vui vẻ, chơi đùa và bắt đầu hướng sự 
quan tâm vào việc học về tiền bạc, quản lý tiền bạc và các bản báo cáo tài 
chính. Hãy xem Kim tự tháp học tập trong sơ đồ để bạn có thể thấy cách học 
hiệu quả hơn. 


Bởi vì mỗi trò chơi là một công cụ giáo dục trực quan sinh động, nó liên 
quan đến bốn điểm trên Kim tự tháp học tập. Nó liên quan đến cảm xúc bởi vì 
nó rất vui vẻ và hào hứng. Các trò chơi dùng tiền giả thay vì bằng tiền thật, 
cho nên khi phạm sai lầm đỡ đau hơn về mặt cảm xúc. Nhiều người lớn ra 
trường rất sợ phạm sai lầm, đặc biệt là sai lầm về tài chính. Các trò chơi cho 
phép sinh viên mọi độ tuổi phạm các sai lầm tài chính và rút kinh nghiệm mà 
không bị đau khô vì bị thua lỗ tiền thật. Một đứa trẻ biết nó có thể tồn tại về 
mặt tài chính sẽ tự tin hơn và đỡ bị phụ thuộc vào ý nghĩ phải có một công 
việc ổn đỉnh để đảm bảo về tài chính. Đứa trẻ có lẽ đỡ bị tốn thương hơn 
người lớn khi bị mắc nợ khách hàng. Quan trọng nhất là việc học cách quản 
lý tiền bạc và cách vận hành của các bản báo cáo tài chính, có thể làm tăng sự 
tự tin của trẻ khi nó chuẩn bị đương đầu với cuộc sống thực tế. 


KIM TỰ THÁP HỌC TẬP 


Trí tuệ 


Tỉnh thần 


~— = CX Cm xúc 


D. e 
<2 


Thể chất 


NHỮNG TRÒ CHƠI ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG NHIÊU THỂ KỶ 


Hầu hết những trò chơi được bày bán trong cửa hiệu ngày nay là những 
trò giải trí. Nhưng hàng thế kỷ nay chúng là những trò chơi mang tính giáo 
dục. Hoàng tộc thường dạy con cháu óc suy nghĩ chiến lược qua cờ tướng. 
Trò chơi nhằm chuẩn bị cho các hoàng tử khả năng lãnh đạo quân đội trong 
chiến tranh. Cờ thỏ cáo thường được dùng để dạy suy nghĩ chiến lược. Có lần 
tôi đã đọc được rằng hoàng tộc thấy cần phải luyện tập cho trí tuệ cũng như 
cơ thể, và các trò chơi là cách họ tập luyện trí tuệ của họ. Họ muốn hậu duệ 
của họ tư duy hơn là chỉ học thuộc lòng những câu trả lời. Ngày nay, tuy 
chúng ta không cần tập cho con cái sẵn sàng chiến đấu, nhưng chúng ta cần 
dạy cho con cách suy nghĩ chiến lược về tiền bạc. Cờ tướng và trò 
CASHFLOW tương tự nhau ở chỗ chúng là những trò chơi không có câu trả 
lời. Chúng là những trò chơi được thiết kế để giúp người chơi suy nghĩ một 
cách chiến lược và lên kế hoạch cho tương lai. Chúng là trò chơi mà mỗi lần 
chơi kết quả mỗi khác. Với mỗi nước đi hoặc thay đối thì chiến lược ngay lập 
tức cũng thay đổi để có kế hoạch làm việc lâu dài. 


NHỮNG TRÒ CHƠI GIÚP CON BẠN THẤY ĐƯỢC TƯƠNG LAI 


Có lần trong khi chơi cờ Tỉ phú, người bố giàu đã đưa ra một bình luận 
thú vị mà tôi không bao giờ quên. Chỉ vào một cạnh của bàn cờ, Người nói: 
“Con nghĩ xem mất bao lâu mới mua được hết cơ ngơi bên cạnh này của bàn 
cờ và đặt những khách sạn màu đỏ lên đó?” 


Cả tôi và Mike đều nhún vai. Chúng tôi không hiểu ý Người muốn nói 
gì. “Y bố là trong trò chơi hả?” 


“Không, không,” người bố giàu nói. “Ý ta là trên thực tế. Chúng ta đã 
chơi hai tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng ta đã làm chủ được hết tất cả cơ ngơi 
trên cạnh bên này của bàn cờ, và ta đã đặt những khách sạn màu đỏ lên. Câu 
hỏi của ta là, các con nghĩ trên thực tế mất bao lâu để làm được như vậy?” 


Mike và tôi lại nhún vai. Ở tuổi 11, chúng tôi có rất ít kinh nghiệm về 
chuyện này. Cả hai chúng tôi nhìn bên cờ của người bố giàu và nhìn thấy sáu 
khách sạn màu đỏ đã bị bố chiếm lĩnh. Chúng tôi biết mỗi lần chúng tôi đi 
ngang qua bên cờ của bố, thì thể nào chúng tôi cũng phải đậu trên cơ ngơi của 
Người và phải trả giá mắc mỏ. “Con không biết,” cuối cùng Mike nói. 


“Ta nghĩ khoảng hai mươi năm,” người bố giàu nói. 


“Hai mươi năm!” Mike và tôi há hốc miệng. Là những đứa trẻ mới lớn, 
hai mươi năm đối với chúng tôi quá dài. 


“Năm tháng qua nhanh thôi,” người bố giàu vừa nói vừa cười vì bài học 
tiếp theo của Người. “Nhiều người để năm tháng trôi qua mà không chịu bắt 
đầu. Bỗng nhiên, khi đã quá bốn mươi tuổi, họ có nợ nần ngập đầu trong khi 
con cái chuẩn bị vào đại học. Họ để gần hết thời gian trong đời để làm việc 
cật lực vì đồng tiền, vì nợ chồng chất và để thanh toán các hóa đơn.” 


“Hai mươi năm,” tôi lặp lại. 


Người bố giàu gật đấu, để chúng tôi thấm ý. Cuối cùng Người nói: 
“Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Nếu con làm những øì bố con đang làm, làm 
việc chăm chi để thanh toán các hóa đơn, thì từ bây giờ con sẽ mất hai mươi 


năm và sẽ ở vị trí hiện tại của ông ấy.” 
“Hai mươi năm lận,” tôi than thở. “Con muốn làm giàu nhanh chóng.” 


“Thì ai cũng vậy,” người bố giàu nói. “Vấn đề ở chỗ, ai cũng chỉ làm 
theo những øì đã được dạy, đi học xong rồi kiếm việc làm. Điều đó trở thành 
tương lai của họ. Nhiều người làm việc hai mươi năm và cuối cùng chỉ trắng 


3 


“Hay là chúng ta có thể chơi trò chơi này trong hai mươi năm,” Mike 
nói. 


“Các con trai, đó là lựa chọn của các con. Điều này có thể là một trò 
chơi hai tiếng, nhưng nó cũng có thể là tương lai của con trong hai mươi năm 
tới.” 


“Tương lai của chúng ta là hôm nay,” tôi trầm tĩnh nói trong khi nhìn 
sáu khách sạn màu đỏ của người bố giàu. 


Người bố giàu gật đầu. “Có phải trò chơi này chỉ là một trò chơi hay nó 
là tương lai của các con?” 


SỰ THUẬN LỢI TÔI ĐÃ CÓ 


Tôi tin rằng sự thuận lợi mà tôi đã có hơn những đứa trẻ khác cũng từng 
chơi cờ Tỉ phú là tôi hiểu được bảng kê thu nhập và bảng cân đối - kể cả bản 
báo cáo tài chính. Tôi hiểu biết sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, kinh 
doanh, cổ phiếu, cổ phần. Năm 1996, tôi phát triển bàn cờ CASHFLOW 
thành một cầu nối giữa cờ Tỉ phú và cuộc sống thực. Nếu bạn hoặc con bạn 
thích cờ Tỉ phú và cũng quan tâm đến kinh doanh địa ốc hoặc đầu tư, thì trò 
chơi của tôi là bước kế tiếp trong quá trình giáo dục. Những trò chơi giáo dục 
của tôi hơi khó học và cần thời gian để thấm nhuần. Nhưng khi bạn đã học 
được chúng, bạn có thể nhìn thấy tương lai chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. 


BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BẠN LÀ HỌC BẠ CUỘC ĐỜI 


Như người bố giàu của tôi thường nói: “Ngân hàng không bao giờ đòi 
xem học bạ của ta. Một trong những lý do người ta chật vật về tài chính là vì 
họ ra trường mà không biết một bản báo cáo tài chính là gì cả.” 


BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ CƠ SỞ ĐỀ GIÀU CÓ 


Một nền tảng để tạo nên và giữ vững sự giàu có là bản báo cáo tài 
chính. Dù biết hay không, bạn cũng cần có một bản báo cáo tài chính. Một 
doanh nhân có một bản báo cáo tài chính. Một bất động sản có một bản báo 
cáo tài chính. Trước khi bạn mua cổ phần trong một công ty, thì bạn nên xem 
qua bản báo cáo tài chính của công ty đó. Bản báo cáo tài chính là nền tảng 
cho mọi vấn dề liên quan đến tiền bạc. Nhưng hầu hết sinh viên khi tốt nghiệp 
lại chăng biết một bản báo cáo tài chính là gì. Đó là lý do tại sao, đối với 
nhiều người, cờ Tỉ phú chỉ đơn thuần là một trò chơi. Tôi đã tạo ra trò chơi 
CASHFLOW của mình để dạy cho những người quan tâm đến bản báo cáo tài 
chính, cách sử dụng nó, và cách họ có thể điều khiển tương lai của họ trong 
những lúc chơi đùa. Trò chơi của tôi là cầu nối giữa cờ Tỉ phú và cuộc sống 
thực tế. 


KẾT LUẬN 


Bước hai là phần quan trọng nhất để học. Vừa học vừa chơi nhưng hiệu 
quả cao rất quan trọng. Cách học này về tiền bạc tốt hơn việc học qua những 
nỗi sợ bị mất tiền. Thay vì nói tới tiền bạc là nói tới những niềm vui và phấn 
khởi thì tôi thưởng thấy các bậc bố mẹ e ngại và suy nghĩ tiêu cực. Ngày nay 
tiền bạc luôn là đề tài tranh cãi số một trong gia đình. Một đứa trẻ học cách 
liên tưởng nỗi e sợ và giận dữ với tiền bạc. Trong nhiều gia đình, trẻ con được 
dạy rằng tiền bạc rất khan hiếm và khó kiếm và phải làm việc cật lực mới có 
được. Đó là những øì tôi thường được học khi tôi ở nhà với bố mẹ. Khi tôi ở 
bên người bố giàu, tôi đã học được rằng kiếm tiền chỉ là một trò chơi, và 
Người thích thú chơi trò chơi đó. Tôi chọn cách biến việc kiếm tiền thành trò 
chơi trong đời tôi và thích thú chơi. 


CHƯƠNG10 


Tại sao những người ưa dành dụm lại bi lỗ? 


Mới đây, có một người bạn xin tôi một lời khuyên về tài chính. Khi tôi 
hỏi vấn đề của cô là gì, cô đáp: “Tôi có nhiều tiền, nhưng tôi không dám đầu 
tư.” Cô đã làm việc cât lực gần cả đời và để dành, được khoảng 250.000 đôla. 


Khi tôi hỏi tại sao cô không dám đầu tư, cô trả lời: “Bởi vì tôi sợ thua 
lỗ. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi đã làm việc lâu lắm mới để dành 
được, nhưng bây giờ tôi sắp nghỉ hưu, tôi biết số tiền đó sẽ không đủ cho tôi 
sống nốt phần đời còn lại. Tôi biết mình phải đầu tư để kiếm lời, nhưng nếu 
tôi thua lỗ hết ở tuổi này thì tôi sẽ không thề kiếm lại được.” 


MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỀ THÀNH CÔNG CŨ 


Có lần tôi xem trong một chương trình tivi, một nhà tâm lý trẻ em đã 
phát biểu: “Dạy con biết tiết kiệm tiền hết sức quan trọng.” Rồi chương trình 
ra rả những câu sáo rỗng cũ rích như: “Một xu để dành là một xu kiếm được” 
và “Hãy dành dụm cho ngày mưa bão.” 


Mẹ tôi thường nói với bốn người con: “Đừng làm con nợ cũng đừng 
làm chủ nợ.” Còn bố tôi thường nói: “Bố ước gì mẹ các con đừng có vay 
mượn nữa để nhà ta có thể dành dym chút ít.” 


Tôi nghe nhiều bậc cha mẹ nói với con rằng: “Hãy đi học, kiếm điểm 
cao, tìm việc làm ngon lành, sắm nhà cửa, rồi để dành tiền.” Đó là một 
phương pháp để thành công của thời đại Công nghiệp, và lời khuyên đó có thể 
thất bại trong thời đại Công nghệ Thông tin. Tại sao vậy? Đơn giản là vì trong 
thời đại Công nghệ Thông tin, con bạn sẽ cần nhiều thông tin tài chính phức 
tạp hơn việc chỉ đơn giản đút tiền vào ngân hàng xài khi về hưu. 


BÀI HỌC CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU VỀ VIỆC DÀNH DỤM TIỀN 


Người bố giàu của tôi nói: “Người dành dym là người bị thua lỗ.” Điều 
đó không có nghĩa là Người chống đối việc để dành tiền. Lý do Người nói 
vậy là vì Người muốn Mike và tôi nhìn xa trông rộng hơn. Trong Dạy Con 
Làm Giàu tập 1, bài học số một của người bố giàu là: “Người giàu không làm 
công cho đồng tiền.” Thay vì làm đầy tớ cho đồng tiền, Người muốn tôi và 
Mike học cách bắt đồng tiền làm việc cật lực cho mình. Và trong khi việc 
dành dụm là một dạng bắt tiền bạc làm việc cho mình thì trong suy nghĩ của 
Người, việc chỉ dành dụm và cố sống dè sẻn là trò chơi của những người bị 
thua lỗ - và Người có thể chứng minh điều đó. 


Mặc dù điều này đã được đề cập trong các quyển sách trước, nhưng nó 
đủ quan trọng để được lặp lại. Điều đó cho thấy tại sao người bố giàu nói: 
“Người dành dụm là người bị thua lỗ.” Và nó cũng làm sáng tỏ thêm cho lý 
do tại sao dạy con hiểu về tiền bạc từ lúc còn nhỏ lại quan trọng đến như vậy. 


TÔI YÊU THÍCH CHỦ NGÂN HÀNG CỦA TÔI 


Trước hết, tôi yêu thích chủ ngân hàng của tôi. Tôi nói vậy bởi vì sau 
những bài học trước của tôi về vấn đề này, nhiều người nghĩ tôi chống đối lại 
ngân hàng và chủ ngân hàng. Thực tế là tôi yêu thích chủ ngân hàng của tôi 
bởi vì ông là bạn đồng hành tiền bạc của tôi, giúp tôi giàu lên... và tôi có 
khuynh hướng yêu thích người khiến tôi giàu lên. Điều tôi chống lại là sự ngu 
dốt về tài chính, bởi vì chính sự ngu dốt này khiến cho biết bao người xem 


chủ ngân hàng là bạn đồng hành trên đường äi tới sự nghèo khổ. 


Khi chủ ngân hàng nói với bạn rằng ngôi nhà của bạn là một tài sản, thì 
câu hỏi đặt ra là: Chủ ngân hàng lừa dối hay nói sự thật? Câu trả lời là, họ nói 
sự thật. Họ chỉ không nói rõ ngôi nhà của bạn là tài sản của ai thôi. Ngôi nhà 
của bạn là tài sản của ngân hàng. Nếu bạn có thể đọc được một bản báo cáo 
tài chính thì bạn sẽ hiểu điều này ngay. 


Và dưới đây là một phác họa giải thích tại sao đối với nhiều người ngôi 
nhà của họ lại là tài sản của ngân hàng. 


Bạn 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sån Tiêu sản 


Thế chấp của 
bạn (ngôi nhà) 


Khi bạn đến ngân hàng và xem bản báo cáo tài chính của ngân hàng, 
bạn sẽ hiểu được hiệu quả của bản báo cáo tài chính. 


Đây là bản báo cáo tài chính của ngân hàng của bạn: 


Ngân hàng Thu nhập 


Tài sản Tiêu sån 


Thế chấp của 


bạn (ngôi nhà) 


Nhìn vào bản báo cáo tài chính của ngân hàng, bạn sẽ nhanh chóng 
nhận ra thế chấp của bạn (ngôi nhà), được liệt kê trong cột tiêu sản của bạn, 
cũng được liệt kê trong cột tài sản của ngân hàng. Đến đây bạn sẽ bắt đầu 
hiểu được hiệu quả của các bản báo cáo tài chính. 


BỨC TRANH HOÀN CHỈNH 


Khi người ta nói với tôi rằng điều này chẳng chứng minh được gì và 
khăng khăng rằng nhà của họ là tài sản, tôi sẽ đi đến một phép thử về lưu 
lượng tiền mặt, có lẽ đây là từ quan trọng nhất trong kinh doanh và đầu tư. 
Như định nghĩa, nếu tiền đi vào túi bạn, thì bạn có một tài sản; còn nếu tiền từ 
túi bạn đi ra thì bạn có một tiêu sản. 


Hãy quan sát một chu trình hoàn chỉnh của lưu lượng tiền mặt: Phác họa 
sau đáng giá hơn hàng ngàn lời nói suông. 


Bạn Ngân hàng 


Thu nhập Thu nhập 


Chi phí Chỉ phí 


Tiêu sẵn Ni sån Tiêu sån 


sảnh 


Thế chấp của Thế chấp của 
bạn (ngôi nhà) ban (ngôi nhà) 


VẬY CÒN (NHỮNG NGƯỜI) DÀNH DỤM? 


Câu hỏi kế tiếp: Có đúng là người dành dụm thường bị thua lỗ không? 
Câu trả lời lại là xem bản báo cáo tài chính. 


Bản báo cáo tài chính của bạn: 


Thu nhập 


Tài sản Tiêu sån 
Tiền dành dụ 
của bạn 


Vâng, tiền dành dụm của bạn là một tài sản. Nhưng để có một bức tranh 
hoàn chỉnh, chúng ta cần phải theo dõi đường di của lưu lượng tiền mặt để cải 
thiện sự thông minh tài chính của bạn. 


Đây là bản báo cáo tài chính của ngân hàng: 


Thu nhập 


Chỉ phí 


Tài sản Tiêu sån 
Tiền dành dụm 
của bạn 


Một lần nữa áp dụng phép thử trên cho lưu lượng tiền mặt, bạn có thể 
thấy rằng cách thử để xác định một tài sản hay một tiêu sản vẫn đúng. 


Bạn Ngân hàng 


Thu nhập Thu nhập 


Chỉ phí Chỉ phí 


Tiêu sån 


Tài sån Tiêu sån 


Tiền dành 
dum của bạn 


Lgi nhuận 


THUẾ UU DÄI KE NỌ NÂN VÀ THUẾ NGƯỢC DÄI VỚI NGƯỜI ƯA 
DÀNH DỤM 


Khi năm 2000 bắt đầu, nhiều nhà kinh tế cảnh báo về tỉ lệ tiền gửi tiết 
kiệm thấp ở Mỹ. Điều này có nghĩa là họ có số nợ nhiều hơn số tiền mặt trong 
ngân hàng. Các nhà kinh tế nói rằng họ cần tăng cường khuyến khích người 
dân tiết kiệm. Họ gióng hồi chuông cảnh báo rằng đất nước đã vay quá nhiều 
từ các ngân hàng châu Á và châu Âu và họ đang trên bờ vực khủng hoảng 
kinh tế. Một nhà kinh tế nổi tiếng đã phát biểu trong một bài báo: “Dân Mỹ 
đang đánh mất đức tính làm việc và dành dym như tổ tiên.” Ông còn đổ thừa 
những vấn đề này là do dân chúng chứ không phải hệ thống mà chúng ta đã 
tạo ra từ lâu. 


Chúng ta hãy xem xét luật thuế thì sẽ thấy rõ lý do của lượng tiền gửi 
thấp và nợ cao. Người bố giàu nói “những người ưa dành dụm là những người 
bị lỗ,” không phải vì Người phản đối việc tiết kiệm. Người chỉ muốn chỉ ra 
điều hiển nhiên. Ở nhiều quốc gia phương Tây, người ta được miễn thuế nếu 
mắc nợ. Nói cách khác, người ta được khuyến khích mắc nợ. Đó là lý do 
người ta nợ thẻ tín dụng và liệt chúng vào các khoản nợ. 


Thêm vào đó, bạn không được miễn thuế nếu để dành tiền. Người để 
dành tiền bị đánh thuế, còn người mắc nợ lại được miễn thuế. Chính những 
người làm việc cật lực và cần kiệm tối đa lại phải chịu mức thuế cao nhất chứ 
không phải những người giàu. Theo tôi nghĩ điều này có vẻ rõ ràng là hệ 
thống được thiết kế để ngược đãi những người tiết kiệm mà lại ưu đãi người 
vay mượn tiêu xài. Hệ thống giáo dục càng ít dạy trẻ con về các bản báo cáo 
tài chính thì đất nước càng không thể đọc những con số để biết được tình hình 
kinh tế. 


PHẦN THƯỞNG CHO VIỆC DÀNH DỤM 


Có lần người bố giàu của tôi nói: “Con được trả 4% cho khoản tiền tiết 
kiệm, nhưng lạm phát tăng 4%, cho nên con chăng được gì cả. Và chính phủ 
còn đánh thuế vào tiền lãi của con, cho nên kết quả là con bị lỗ nếu để dành. 
Đó là lý do tại sao người ưa dành dụm lại bị lỗ.” 


Người bố giàu hiếm khi nói về chuyện để dành sau câu nói đó. Thay vì 
vậy, Người bắt đầu dạy chúng tôi bắt tiền bạc làm việc cật lực cho mình... và 
đó là cách có được tài sản hay Người thường gọi là “biến tiền bạc thành của 
cải.” Bố mẹ tôi biến tiền của họ thành nợ nần, mà cứ nghĩ đó là tài sản, và 
cuối cùng họ chẳng có gì dế dành dym. Và mặc dù họ làm việc cât lực mà vẫn 
không dư ra đồng nào, nhưng họ vẫn dạy các con: “Kiếm việc đi con, ráng mà 
làm lụng, rồi còn dành dụm nữa.” Đó có lẽ là một lời khuyên hay trong thời 
đại Công nghiệp,những trong thời đại Công nghệ Thông tin này thì nó đã lỗi 
thời. 


TIỀN CỦA BẠN QUAY VÒNG NHANH NHƯ THẾ NÀO? 


Người bố giàu không phản đối việc dành dụm. Nhưng thay vì khuyên 
nhủ chúng tôi để dành tiền thì Người thường nói về tốc độ luân lưu của tiền 
bạc. Thay vì khuyên chúng tôi gởi tiền đi và “để dành cho lúc về hưu” thì 
Người thường nói về “tiền lời đầu tư” và “những tỉ lệ sinh lời nội bộ”, đó là 
những cách khác để nói: “Tiền của ta sẽ quay lại nhanh hay chậm?” 


Ví dụ cực kỳ đơn giản: 


Giả sử tôi mua một căn nhà giá 100.000 đôla để cho thuê và dùng 
10.000 đôla từ tiền tiết kiệm của tôi để thanh toán lần đầu. Sau một năm, tiền 
cho thuê sau khi trừ đi các khoản chi được 10.000 đôla. Nói cách khác, tôi đã 
có 10.000 đôla gửi tiết kiệm lại và tôi vẫn có ngôi nhà, một tài sản đem lại 
cho tôi thêm 10.000 đôla một năm. Hiện tại, tôi có thể lấy 10.000 đôla và mua 
một tài sản khác, hoặc chơi chứng khoán, hoặc kinh doanh. 


A EE 


Đó là thứ mà một số người gọi là “tốc độ luân lưu của tiền bạc”, hoặc 
như người bố giàu của tôi nói: “Tiền của ta sẽ quay lại nhanh hay chậm?” 
hoặc “Tiền lời đầu tư của ta là bao nhiêu?”. Người hợp thời về tài chính, 
muốn tiền của họ quay vòng trở lại để họ có thể tiếp tục đầu tư vào tài sản 
khác. Đó là một lý do khác giải thích tại sao người giàu lại giàu thêm còn 
những người khác lại cố công tích góp từng xu phòng khi trở trời hoặc khi về 
hưu. 


CHƠI BẰNG TIỀN THẬT 


Ngay ở đầu chương, tôi có nhắc đến một người bạn của tôi sắp đến tuổi 
hưu đã dành dym được 250.000 đôla và đang băn khoăn không biết làm gì với 
số tiền đó. Cô biết là cô cần 35.000 đôla một tháng để sinh sống, và tiền lời 
gửi tiết kiệm không đủ mức đó được. Tôi dùng ví dụ đơn giản tương tự lấy 
10.000 đôla từ tiền tiết kiệm để mua một căn nhà 100.000 đôla, để giải thích 
rằng đầu tư có thể tháo gỡ gút mắc của cô. Đương nhiên, cô cần học cách đầu 
tư vào tài sản và tìm một khoản mục đầu tư trước. Khi tôi giải thích cho cô về 
“tốc độ luân lưu của tiền bạc” và “tiền lời đầu tư” thì cô sững người. Mặc dù 
việc đó tạo ấn tượng với cô nhưng nỗi sợ bị thua lỗ đồng tiền mồ hôi nước 
mắt của mình đã khép kín cánh cửa cơ hội đến với phương pháp để thành 
công. Cô chỉ biết mỗi việc nai lưng ra làm và dành dụm. Đến nay, tiền của cô 
vẫn nằm yên trong ngân hàng và mới đây khi gặp lại tôi, cô nói: “Tôi yêu 
thích công việc nên tôi sẽ làm việc thêm vài năm nữa. Nó sẽ giúp tôi năng 
động.” Khi cô đi khỏi, tôi có thể nghe người bố giàu của tôi nói: “Một trong 
những lý do khiến con người ta làm việc cật lực là họ không bao giờ học được 
cách bắt đồng tiền làm việc cật lực cho họ. Cho nên họ vất vả cả đời, còn tiền 
của họ lại nhàn hạ nghỉ ngơi.” 


DẠY CON CÁCH BẮT TIỀN BẠC LÀM VIỆC CHO CHÚNG 


Sau đây là một số ý tưởng bạn có thể dùng để dạy con bạn cách bắt tiền 
bạc làm việc cho chúng. Một lần nữa tôi khuyên các bậc bố mẹ chớ nên ép 
con mình học điều này nếu chúng không muốn. Bí quyết làm bố mẹ là tìm 
cách làm cho con cái thích học hơn là ép buộc chúng học. 


BA CHÚ HEO GIỮ TIỀN 


Hồi còn nhỏ, có lần người bố giàu đề nghị tôi mua ba chú heo con giữ 
tiền khác nhau. Chúng lần lượt là: 


Thiện nguyện: Người bố giàu tin vào việc làm từ thiện. Người trích 
10% tổng thu nhập của mình để làm từ thiện. Người thường nói: “Thượng đế 
không cần nhận, nhưng con người cần cho đi.” Nhiều năm qua, tôi đã thấy 
nhiều người giàu trên thế giới bát đầu sống với thói quen làm công việc từ 
thiện. 


Người bố giàu nhất quyết rằng Người có được tài sản kếch sù là nhờ 
vào việc từ thiện. Người cũng nói: “Thượng đề là bạn hàng của bố. Nếu con 
không chỉ trả cho bạn hàng của con, họ sẽ chấm dứt làm việc với con và con 
buộc phải làm việc cực khổ hơn gấp 10 lần.” 


Dành dụm: Theo kinh nghiệm của mình, Người bố giàu tin vào việc để 
dành đủ cho chi tiêu trong vòng một năm. Ví dụ, nếu cht phí cả năm là 35.000 
đôla thì Người nghĩ rằng cần phải để dành được 35.000 đôla. Sau khi có đủ 
con số đó, Người sẽ dành phần còn lại cho công việc từ thiện. Nếu chi phí 
tăng lên thì tổng số tiền phải để dành cũng phải tăng lên theo. 


Đầu tư: Theo tôi chính chú heo con giữ tiền này đã cho tôi sự khởi đầu 
cực kỳ thuận lợi về mặt tài chính trong cuộc sống. Đây là ngân hàng đem lại 
cho tôi tiền thông qua đó tôi sẽ học được cách chấp nhận rủi ro. 


Bạn của tôi, người có 250.000 đôla để dành, hăn là lúc 9 tuổi cũng đã có 
chú heo con giữ tiền thứ ba này. Như đã đề cập ở phần đầu, lúc 9 tuổi trẻ em 
đã bát đầu định hình tính cách của mình. Tôi nghĩ, việc học cách không cần 


tiền, không cần một công việc, và đầu tư ở độ tuổi đó đã giúp tôi định hình 
được tính cách của mình. Tôi học được sự tự tin về tài chính thay vì nhu cầu 
đảm bảo về tài chính. 


Nói cách khác, chính từ chú heo thứ ba này mà tôi đã có được tiền bạc 
thật sự để mạo hiểm, phạm sai lầm, học tập từ sai lầm và rút kinh nghiệm để 
có vị thế tốt đẹp trong suốt phần đời còn lại. 


Một trong những món đầu tiên tôi chọn đầu tư là tiền xu cổ, một bộ sưu 
tập mà hiện nay tôi đang sở hữu. Sau tiền cổ tôi đầu tư đến chứng khoán và 
tiếp nữa là bất động sản. Nhưng vượt ngoài việc đầu tư tài chính, tôi đầu tư 
vào việc học của mình. Ngày nay khi nói về tốc độ luân lưu của đồng tiền và 
tiền lời đầu tư, tôi nói từ kinh nghiệm của 40 năm. Người bạn với món tiền 
dành dụm 250.000 đôla và sắp nghỉ hưu của tôi phải bắt đầu học hỏi kinh 
nghiệm này. Và chính sự thiếu kinh nghiệm như vậy đã khiến cô sợ bị thua lỗ 
những đồng tiền xương máu của mình. Chính những năm tháng kinh nghiệm 
đã giúp tôi có sự khởi đầu tốt trong lĩnh vực này. 


Cho con mình ba chú heo con giữ tiền là bạn đã có thể cho chúng số 
vốn để bắt đầu học hỏi kinh nghiệm vô giá này từ khi chúng còn nhỏ. Khi 
chúng đã có ba chú heo con giữ tiền và tập được thói quen tốt, bạn có thể dẫn 
chúng tới một công ty môi giới, mở một tài khoản và mua những quỹ tương 
hỗ và chứng khoán bằng tiền lấy ra từ những chú heo “dành dụm”. Tôi 
khuyến khích việc để cho trẻ con làm thế để chúng trải nghiệm cả thể chất lẫn 
tinh thần. Tôi từng biết nhiều bậc hố mẹ đã làm việc đó thay cho con mình. 
Mặc dù bạn đang giúp con mình đạt được một danh mục vốn đầu tư nho nhỏ, 
nhưng việc làm đó đã tước mất kinh nghiệm của chúng - mà những kinh 
nghiệm thực tế cũng quan trọng như việc giáo dục. 


TỰ TRẢ CHO MÌNH TRƯỚC 


Gần đây tôi có dự một buổi diễn thuyết và một trong những câu hỏi mà 
thính giả đặt ra là: “Ông tự trả cho mình trước như thế nào?”. Tôi sửng sốt khi 
thấy đối với nhiều người trưởng thành, ý tưởng tự trả cho mình trước vẫn mới 
mẻ và khó khăn. Lý do khó khăn là vì nhiều người lún sâu vào nợ nần quá, họ 
không thể tự trả cho mình trước. Sau khi rời buối diễn thuyết về, tôi nhận ra 
rằng bằng cách khởi đầu cuộc đời với ba chú heo con giữ tiền, người bố giàu 


đã dạy cho tôi cách tự trả cho mình trước. Ngày nay, vợ chồng tôi vẫn giữ ba 
chú heo con trong tủ quần áo, và chúng tôi vẫn làm từ thiện, dành dụm và đầu 
tư. 


Khi nghiên cứu cuộc sống của những người giàu có, tôi thấy ý tưởng tự 
trả cho mình trước là ý tưởng chính trong đầu họ. Đó là nền tảng cuộc sống 
của họ. Mới đây tôi được nghe Ngài Jonh Templeton, một nhà đầu tư và quản 
lý tiền quỹ ủy thác nói rằng ông cố hết sức sống bằng 20% thu nhập, còn 80% 
để dành dụm, làm từ thiện và đầu tư. Nhiều người đang sống bằng 105% thu 
nhập nên chăng còn gì để tự trả cho mình. Thay vì tự trả cho mình trước, họ 
trả cho người khác trước. 


TRÊN BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


Người bố giàu giải thích thêm, ý tưởng ba chú heo giữ tiền. Người 
muốn đảm bảo rằng Mike và tôi có thể liên hệ giữa ba chú heo giữ tiền với 
những bản báo cáo tài chính của mình. Người muốn chúng tôi đưa ba chú heo 
giữ tiền vào bản báo cáo tài chính thô và giải thích chúng trên đó. 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản Tiêu sån 


Nếu chúng ta chuyển một số tiền ra khỏi tài khoản hay ngân hàng, 
chúng ta phải giải trình. Ví dụ, nếu tôi chuyển 25 đôla ra khỏi tài khoản đề 
làm từ thiện của tôi thì tôi phải giải trình trên bản báo cáo tài chính tháng đó 
của tôi. 


Bản báo cáo tài chính của tôi lúc đó sẽ như thế này: 


Thu thập 


Chỉ phí 
Tiền làm 
tì thiên 


25 đôla 


Qua ba chú heo giữ tiền và giải thích tiền của mình trên bản báo cáo tài 
chính, tôi gặt hái được những kiến thức và kinh nghiệm về tài chính mà hầu 
hết người lớn, chứ đừng nói đến trẻ con, không bao giờ có được. Người bố 
giàu hay nói: “Chữ kế toán (accounting) xuất phát từ chữ trách nhiệm 
(accountability). Nếu con muốn làm giàu, con phải chịu trách nhiệm về tiền 
bạc của con.” 


Thế nên dù bạn có là một đứa trẻ, một gia đình, một công ty, một nhà 
thờ, hay một quốc gia lớn đi chăng nữa thì khả năng quản lý tiền bạc và chịu 
trách nhiệm về nó là một kỹ năng sống quan trọng đáng học hỏi. 


ĐÂY LÀ SỰ KHỞI ĐẦU 


Ý tưởng dùng bàn cờ Tỉ phú, ba chú heo con giữ tiền và các bản báo cáo 
tài chính đơn giản là cách người bố giàu dẫn dắt Mike và tôi bước vào thế 
giới thật của đồng tiền. Mặc dù ý niệm đơn giản nhưng làm theo chăng phải 
dễ. Một trong những bài học quan trọng mà tôi học từ quá trình này là giá trị 
của sự kỷ luật tài chính. Mỗi tháng một lần tôi phải lập một bản báo cáo tài 
chính nộp cho người bố giàu. Mỗi tháng một lần tôi phải thông báo hết thảy 
tiền bạc mình có. Có những tháng tôi muốn né tránh, nhưng những tháng tệ 


hại nhất lại là những tháng tôi học được nhiều nhất... bởi vì tôi đã học được 
nhiều nhất từ chính bản thân mình. Tôi cũng biết rằng kỷ luật này giúp ích 
cho tôi ở trường, bởi chỉnh sự vô kỷ luật của tôi chứ không phải sự kém thông 
minh khiến cho tôi hay gặp phiền phức trong học hành. 


CHƯƠNG T1 


Sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu 


Gần như suốt cuộc đời bố mẹ tôi chỉ làm lyng vất vả để cố thoát khỏi nợ 
nần. 


Ngược lại, suốt cuộc đời Người bố giàu của tôi lại cố hết sức để càng 
ngày càng dän vào nợ nần. Thay vì khuyên Mike và tôi tránh nợ và trả cho hết 
các hóa đơn, Người thường nói: “Nếu con muốn làm giàu con phải biết phân 
biệt giữa nợ tốt và nợ xấu.” Không phải Người bố giàu lưu tâm đến đề tài nợ 
nần, mà cải chính là Người muốn chúng tôi biết sự khác nhau giữa tài chính 
tốt và tài chính xấu. Người chú ý hơn đến việc trau dồi cho chúng tôi những 
phẩm chất về tài chính. 


BẠN CÓ BIẾT SỰ KHÁC NHAU GIỮA TỐT VÀ XẤU? 


Ở trường, giáo viên tập trung phần lớn thời gian vào việc tìm ra những 
câu trả lời đúng và những câu trả lời sai, dạy cho học sinh biết cái gì là tốt và 
cái gì là xấu. Khi đề cập tới tiền, Người bố giàu cũng dạy Mike và tôi biết sự 
khác nhau giữa tốt và xấu. 


NGƯỜI NGHÈO VÀ NGÂN HÀNG 


Khi còn nhỏ, tôi biết nhiều gia đình nghèo không tin vào ngân hàng và 
chủ ngân hàng. Nhiều người nghèo cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện 
với những chủ ngân hàng mặc com-lê trinh trọng. Vì vậy, thay vì đem tiền tới 
ngân hàng gửi, nhiều người trong số họ lại giấu tiền dưới chiếu hay nơi nào 
đó họ cho là an toàn... miễn không phải là ngân hàng. Nếu ai đó cần tiền, mọi 
người họp lại, cùng nhau hùn tiền lại và đem số tiền đó cho một thành viên 
trong nhóm đang cần mượn. Nếu họ không thể tìm được một người bạn hay 
một người thân nào đó cho mình mượn tiền, thì người nghèo thường hay ra 
hiệu cầm đồ thay vì ra ngân hàng. Thay vì đem ngôi nhà ra làm vật thế chấp, 
họ đưa phương tiện đi lại hay tivi ra và phải chịu lãi suất rất cao. Ngày nay ở 
một vài bang nước Mỹ, người nghèo có thể chịu mức lãi suất đến trên 400% 
tiền vay ngắn hạn. Nhiều bang đã có những biện pháp nhằm giảm tối đa lãi 
suất, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Khi nhận ra điều này rất tàn nhẫn đối 
với người nghèo, tôi hiểu tại sao họ không tin cậy những người mặc com-lê... 
Với họ, tất cả những ngân hàng và chủ ngân hàng đều xấu và bóc lột họ. Về 
phía ngân hàng và chủ ngân hàng, họ cũng có nghĩ tương tự về người nghèo. 


TẦNG LỚP TRUNG LƯU VÀ NGÂN HÀNG 


Bố mẹ tôi như những người trung lưu khác, xem ngân hàng là nơi an 
toàn để giữ tiên. Họ thường nói với con cái: “Tiền để trong ngân hàng là an 
toàn.” Vì vậy họ coi ngân hàng là nơi tốt để cất giữ tiền, nhưng họ cũng coi 
việc vay quá nhiều tiền là xấu. Chính vì thế mà bố mẹ tôi luôn cố thanh toán 
hóa đơn thật sớm. Một trong những mục tiêu của họ là trả cho bằng hết tiền 
nhà để được hoàn toàn sở hữu nó. Có thể tóm tắt quan điểm của họ nhự sau: 
ngân hàng là tốt, tiết kiệm là tốt, và vay là xấu. Chính vì thế cho nên mẹ tôi 
luôn lặp đi lặp lại rằng: “Đừng là con nợ cũng đừng là chủ nợ.” 


NGƯỜI GIÀU VỚI NGÂN HÀNG 


Người bố giàu lại dạy Mike và tôi phải hiểu sâu hơn về tài chính. Người 
không mù quáng để nghĩ rằng gửi tiết kiệm là tốt và vay là xấu. Do vậy, 
Người dành thời gian dạy chúng tôi sự khác nhau giữa tiết kiệm tốt và tiết 
kiệm xấu; giữa chi phí tốt và chi phí xấu; giữa tổn thất tốt và tốn thất xấu; 
giữa thu nhập tốt và thu nhập xấu; giữa thuế tốt và thuế xấu; giữa đầu tư tốt 
và đầu tư xấu. 


Người bố giàu dạy chúng tôi suy nghĩ và nâng cao hiểu biết về tài chính 
bằng cách rèn luyện khả năng phân biệt các khái niệm. Nói cách khác, càng 
có khả năng chỉ ra sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu, giữa tiết kiệm tốt và 
tiết kiệm xấu, thì chỉ số IQ tài chính của bạn sẽ càng tăng cao. 


Quyển sách này sẽ không đi sâu phân biệt giữa tốt và xấu. Nhưng nếu 
bạn quan tâm tìm hiểu hơn, thì trong quyển Dạy Con Làm Giàu tập 3 sẽ giải 
thích chi tiết về sự khác nhau giữa nợ, cht phí, tốn thất, thuế v.v... tốt và xấu. 


PHÁT TRIỀN SỰ ĐỘC ĐÁO VỀ TÀI CHÍNH CỦA CON BẠN 


Một trong những bài học quan trọng nhất mà Người bố giàu dạy chúng 
tồi là bài học Người gọi là “Hãy suy nghĩ như chủ ngân hàng.” Người cũng 
gọi nó là “thuật giả kim của tiền... làm thế nào để biến chì thành vàng.” Hoặc 
“cách làm ra tiền từ hai bàn tay trắng.” 


Ai đã đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1 hän sẽ nhớ lại câu chuyện 
đó.Ấy là câu chuyện về việc tôi học cách suy nghĩ như chủ ngân hàng hay 
như nhà giả kim, người có thể biến chì thành vàng. 


Thay vì xem ngân hàng là xấu, như cách nghĩ của nhiều người nghèo, 
hay một phần của ngân hàng là tốt và một phần của ngân hàng là xấu, như 
những người thuộc tầng lớp trung lưu nghĩ, Người bố giàu muốn Mike và tôi 
hiểu cách vận hành của ngân hàng. Trong giai đoạn phát triển này của chúng 
tôi, Người thỉnh thoảng lại đưa chúng tôi tới ngân hàng và cho chúng tôi ngồi 
ngoài phòng đợi, nhìn mọi người đến và đi. Cuối cùng, sau vài lần Người hỏi 
chúng tôi: “ừm, các chàng trai đã thấy những gì nào?” 


Mới chừng 14 tuổi, chúng tôi không thấy nhiều. Mike và tôi nhún vai, 
vẻ thiểu não như hầu hết bọn tuổi mới lớn khác khi được hỏi một câu gì đó. 
“Mọi người đi vào rồi lại đi ra,” Mike đáp. 


“Đúng vậy a,” tôi phụ họa. “Đó là tất cả những oi chúng con thấy.” 


“Được rồi,” Người bố giàu nói khi dẫn chúng tôi tới quầy thủ quỹ. Ở đó 
Người bảo chúng tôi hãy quan sát một phụ nữ đang gởi tiền. “Các con thấy 
rồi chứ?” Người hỏi. 


Chúng tôi gật dầu. 


“Tốt,” Người nói, rồi dẫn chúng tôi tới chiếc bàn nơi một nhân viên của 
ngân hàng ngồi. “Các con thấy gì ở đây?” 


Mike và tôi nhìn một người đàn ông mặc đồ vest đang ngồi ở đó, điền 
vào bản báo cáo tài chính và nói chuyện với người chủ ngân hàng. “Con 
không biết,” tôi thật thà trả lời. “Nhưng nếu đoán thì con có thể nói rằng ông 
ta đang vay tiền.” 


“Tốt,” Người bố giàu nói và bảo rằng đã tới lúc ra về. “Cuối cùng các 
con đã thấy điều ta muốn các con thấy.” 


Chui vào trong xe hơi của Người, hơi nóng hừng hực dưới mặt trời 
vùng Hawaii, Mike hỏi: “Chúng con đã thấy cái gì ạ?” 


“Một câu hỏi hay,” Người bố giàu đáp. “Thế con đã thấy gì?” 


“Con thấy người ta đến và gởi tiền vào ngân hàng,” tôi nói. “Sau đó con 
thấy những người khác đến và vay tiền.” 


“Tốt lắm,” Người bố giàu khen. “Và tiền của ai vậy ? Đó là tiền của 
ngân hàng à?” 


“Không phải,” Mike đáp ngay. “Đó là tiền của mọi người. Ngân hàng 
đang làm ra tiền bằng tiền của những người khác. Họ thu tiền vào rồi lại cho 
vay, nhưng đó không phải là tiền của họ.” 


“Tốt,” Người bố giàu lại nói, rồi quay qua tôi, Người hỏi: “Thế bố mẹ 
con thường làm gì mỗi lần họ đi tới ngân hàng?” 


Sau một lúc ngẫm nghĩ tôi đáp: “Bố mẹ con cố hết sức để có tiền gửi 
tiết kiệm, và nếu họ vay thì họ sẽ cố hết sức để trả cho thật nhanh. Họ nghĩ 
rằng tiết kiệm là tốt và vay là xấu.” 


“Rất tốt,” Người bố giàu bảo. “Con có óc quan sát rất tốt.” 


Lật chiếc nón bóng chày ra sau, tồi nhún vai tự nói với mình, đáng gì. 
Đến đây chúng tôi đã về tới văn phòng của Người bố giàu. 


Ngồi bên bàn, Người bố giàu lẫy ra một tấm bảng nhỏ màu vàng có vẽ 
biểu đồ sau đây - gọi là bản báo cáo tài chính: 


Ngân hàng 


Thụ nhận 


Tài sản Tiêu sån 


Cho vay: 6% | Tiết kiệm: 3% 


“Các con có hiểu biểu đồ tài chính này không?” Người bố giàu hỏi khi 
đấy tấm bảng ra trước mặt chúng tôi. 


Mike và tôi nghiên cứu nó một hồi. “Có ạ, con hiểu,” Mike nói, còn tôi 
thì gật đầu. Đến lúc này chúng tôi đã cọ sát với nhiều kịch bản tài chính đến 
nỗi nhanh chóng hiếu Người bố giàu nghĩ gì. “Ngân hàng cho vay hoặc giữ 
tiền và chi ra 3% cho người gửi tiết kiệm; sau đó ngân hàng lại cho người 
khác vay với lãi suất 6%.” 


Gật đầu, Người bố giàu hỏi: “Thế tiền của ai?” 


“Đó là của người gửi tiết kiệm,” tôi đáp lẹ làng. “Ngay khi tiền vào là 
ngân hàng liền đem cho vay ngay.” 


Người bố giàu gật đầu. Sau một lúc im lặng để cho chúng tôi tiêu hóa 
những gì Người muốn chúng tôi hiểu, Người nói: “Khi ta chơi cờ Tỉ phú với 
các con, ta thường nói rằng các con đang nhìn vào phương pháp làm ra tài sản 
lớn. Có đúng không?” 


Chúng tôi gật đầu. “Bốn ngôi nhà màu xanh lá cây, một khách sạn màu 
đỏ,” tôi đáp. 


“Phải rồi,” Người bố giàu nói. “Một điều hay về nhà đất là các con có 
thể thấy nó. Nhưng bây giờ các con đã lớn hơn, và ta muốn các con thấy điều 
mà mắt không trông thấy.” 


“Mắt không trông thấy gì cơ ạ?” tôi lặp lại như cái máy, phân vân vô 
cùng. 


Người bố giàu gật đầu. “Các con giờ đã lớn rồi. Đầu óc các con đã phát 
triển hơn. Ta muốn bắt đầu dạy các con thấy bằng đầu óc điều mà người 


nghèo và người trung lưu ít khi thấy... Và họ thường không thấy vì họ không 
quen thuộc với bản báo cáo tài chính và cách thức vận hành của chúng.” 


Mike và tôi ngồi im re, chờ đợi. Chúng tôi biết rằng Người sắp sửa chỉ 
cho chúng tôi điều gì đó vừa đơn giản vừa sâu sắc - nhưng nó chỉ sâu sắc khi 
mà chúng tôi có thể thấy xa hơn sự đơn giản. 


Người bố giàu cất tấm bảng cũ đi và lấy ra một tấm bảng khác. 
Bản báo cáo tài chính của Người bố giàu: 


Người bố giàu 


Thu nhập 


Tài sån Tiêu sîn 


Khách hàng Ngân hàng 
Cho vay: 12% | Cho vay: 6% 


Mike và tôi cứ ngồi và trố mát nhìn bảng biểu một hồi lâu. Như tôi đã 
nói, đó là một biểu đồ rất đơn giản, nhưng nó sâu sắc nếu chúng tôi rút ra 
được bài học. Cuối cùng tôi nói: “Vậy là bố vay tiền và lại cho vay lại như là 
ngân hàng vậy.” 


“Đúng rồi,” Người bố giàu nói. “Con có biết vì sao bố mẹ con hay nói 
hãy đừng là con nợ lẫn chủ nợ không?” 


Tôi gật đầu. 


“Chính vì thế nên họ chiến đấu với tiền,” Người bố giàu nói. “Đâu tiên, 
họ tập trung vào việc để dành tiền. Nếu họ vay tiền, thì họ có tiêu sản nhưng 
họ nghĩ là tài sản - những thứ như xe hơi và nhà cửa - những thứ mà tiền bị 
tiêu đi chứ không phải thu vào. Rồi họ làm cật lực để trả món nợ đó, để họ có 
thể hë hả tuyên bố: “Tôi đã sở hữu cái này rồi!?” 


“Họ làm thế có gì là xấu không?” tôi hỏi. 


“Không,” Người bố giàu đáp. “Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu. 
Mà là vấn đề giáo dục?” 


“Giáo dục ạ?” tôi hỏi lại. “Giáo dục có gì liên quan đến chuyện này?” 


“À,” Người bố giàu giảng giải, “vì bố mẹ con không được giáo dục tốt 
về tài chính, nên theo họ tốt nhất là để dành tiền và cố hết sức trả nợ càng 
nhanh càng tốt. Ở mức độ được giáo dục về tài chính như của họ - điều mà ta 
gọi là “ngụy biện tài chính” - thì hình thức quản lý tiền như thế là tốt nhất đối 
với họ?” 


“Nhưng nếu họ muốn làm điều mà bố làm,” Mike lập luận, “thì họ phải 
gia tăng kiến thức về tài chính của họ.” 


Người bố giàu gật đầu. “Và chính đó là điều ta muốn làm với hai con 
trước khi các con học xong phổ thông. Nếu các con không học điều ta định 


dạy các con trước khi ra trường, thì có thể các con sẽ không bao giờ học 
được. Nếu các con ra trường mà không có kiến thức này, thì thế giới sẽ không 
công bằng với các con đơn giản vì các con không hiểu biết nhiều về tiền bạc.” 


“Ý bố là thế giới thực sẽ giáo dục tụi con?” tôi hỏi. 
Người bố giàu gật đầu. 

“Vậy là bố vay tiền để làm ra tiền?” 

“Chính xác như vậy.” 


“Và bố mẹ con làm việc để kiếm tiền, rồi sau đó cố tiết kiệm tiền mà 
không vay.” 


“Chính vì thế mà họ khó làm giàu được.” 
“Bởi vì họ làm cực nhọc để kiếm tiền.” 


“Và con chỉ có thể làm việc thật vất vả; và con chỉ có thể được trả tiền 
nhiều vì sự vất vả đó. Với hầu hết mọi người, có giới hạn trong việc có được 
bao nhiêu tiền từ làm việc cật lực.” 


“Vậy thì cũng có giới hạn trong số tiền ta có thể tiết kiệm được,” Mike 
thêm vào. “Như bố đã nói, những người làm thuê bị trừ thuế trước khi nhận 
lương.” 


Người bố giàu im lặng dựa lưng vào thành ghế. Người có thể chắc là bài 
học đã được thấm nhuần. 


Quay sang biểu đồ của Người bố giàu, tôi chỉ vào cột tài sản và cột tiêu 
sản. 


“Vậy là bố đã làm chính xác như ngân hàng: vay tiền từ ngân hàng, sau 
đó lại tìm cách làm cho số tiền vay ấy để ra tiền thêm nữa.” 


Người bố giàu nhìn tôi chăm chú và nói: “Nào, chúng ta hãy cùng xem 
xét bản báo cáo tài chính của bố mẹ con nhé.” 


Nhìn bản báo cáo tài chính của bố mẹ mình, tôi ngả người dựa vào ghế. 
Tôi biết điều Người muốn ngụ ý. Thật rõ mười mươi. Sử dụng tấm bảng đó, 
Người ghi ra bản báo cáo tài chính của bố mẹ tôi. 


Người bố nghèo 


Thu nhập 


Tài sån 


Tiết kiệm: 3% 


Người bố giàu, Mike và tôi ngồi nhìn sự khác nhau của hai bản báo cáo 
tài chính. Quả tình tôi không biết bài học đơn giản đó sâu sắc đến thế nào đối 
với mình trong cuộc đời, nhưng nó đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn thế giới 
sau ngày hôm đó. Có rất nhiều bài học được rút ra từ những ví dụ đơn giản 
này, và ngày nay tôi vẫn tiếp tục học bài học đó. 


Nhiều bài học còn tiềm ẩn. Tôi rất thích ngồi với bạn bè và thảo luận về 
ảnh hưởng của những sự khác biệt tinh tế đối với cuộc đời. Tôi khuyên khích 
bạn hãy đầu tư thời gian để bàn luận những điều sau đây: 


- Điều gì xảy ra với một người, nếu như suốt cuộc đời anh ta tài sản tạo 
ra ít hơn tiêu sản? 


- Cần bao nhiêu lâu để tiết kiệm tiền thay vì vay tiền? Ví dụ: Bạn phải 
mất bao lâu mới để dành dược 100.000 đôla, so với vay 100.000 đôla, nếu 
như bạn chỉ làm ra có 50.000 đôla một năm và có cả một gia đình để nuôi 
nấng, và chăm lo? 


- Bạn có thể tiến lên phía trước nhanh cỡ nào, nếu bạn vay tiền và làm 
ra tiền, so với làm việc quần quật, để dành tiền và rồi cố làm ra tiền bằng số 
tiền bạn đã để dành? 


- Một người cha trong gia đình quản lý tài sản, tiền tiết kiệm, và biến nó 
thành tiêu sản như thế nào (người ưa dành dụm là người bị thua lỗ); trong khi 
một người cha khác vay tiền rồi biến nó thành tài sản? 


- Bạn cần có những kỹ năng tài chính gì để có thể vay tiền và làm ra 
nhiều tiền hơn? 


- Bạn phải làm như thế nào để học được những kỹ năng đó? 
- Những rủi ro dài hạn và ngắn hạn của hai bản báo cáo tài chính là gì? 
- Chúng ta dạy con cái mình những gì? 


Nếu bạn đầu tư thời gian để thảo luận những câu hỏi này, tôi nghĩ bạn sẽ 
thấy tại sao một số ít người trở nên giàu có, trong khi nhiều người phải chật 
vật, suốt đời quanh quấn chuyện tiền nong. 


NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 


Người bố giàu luôn nói: “Hãy đối xử với nợ nần như với một khẩu súng 
đã nạp đạn.” Người bố giàu cũng nói rằng việc phân biệt được sự khác nhau 
giữa nợ tốt và nợ xấu là rất quan trọng; đó là vì nợ có thể làm cho bạn trở nên 
giàu có hay nghèo đi. Khẩu súng đã lên đạn sẽ bảo vệ bạn hoặc sẽ giết bạn, và 
nợ nần cũng vậy. Ở nước Mỹ ngày nay, nợ thẻ tín dụng đang bóp nghẹt cuộc 


sống của rất nhiều gia đình, thậm chí cả những gia đình có nền giáo dục tốt. 


Điểm chính của chương này là cho bạn thời gian để nghĩ xem bạn đang 
dạy con mình những gì về nợ. Nếu bạn muốn con mình lớn lên và có cơ hội 
trở thành người giàu có, thì làm bố mẹ, bạn cần dạy chúng những kỹ năng cơ 
bản về nợ và cách quản lý nợ. Việc giáo dục đó bắt đầu bằng bản báo cáo tài 
chính. 


Nếu bạn dạy con cái ít, hoặc không dạy gì về nợ thì con cái bạn sẽ phải 
luôn chiến đấu về mặt tài chính, suốt cuộc đời chúng phải làm việc tối tăm 
mặt mũi, tiết kiệm tiền và cố thoát khỏi nợ. 


Những chương kế tiếp sẽ chỉ dẫn cha mẹ cách gia tăng chỉ số IQ tài 
chính cho con cái. Một đứa trẻ có chỉ số IQ tài chính cao sẽ có thể khống chế 
nỗi sợ nợ tốt hơn. Như Người bố giàu nói: “Hãy đối xử với nợ nần như một 
khẩu súng đã nạp đạn.” Và “bạn phải biết sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ 
xãu.” 


Khi bạn bắt đầu dạy con mình về nợ tốt nợ xấu, chi phí tốt và chi phí 
xấu tức là bạn đã bắt đầu trau dồi sự độc đáo về tài chính cho con mình rồi. 


CHƯƠNG 12 


Học với tiền thật 


Khi bố mẹ tôi thông báo rằng họ không có tiền cho tôi học đại học thì 
tôi chỉ thưa: “Không sao đầu. Con sẽ tự tìm cách lo liệu khoản học phí cho 
mình.” Sở dĩ tôi dám tự tin nói thế vì tôi đã biết kiếm tiền rồi. Nhưng thứ giúp 
tôi hoàn thành việc học của mình không phải số tiền tôi kiếm được, mà chính 
là những bài học về cách kiếm tiền - bắt đầu với bài học Người bố giàu trả 
công tôi 10 xu một giờ. Vào lúc 9 tuổi tôi biết mình có thể tự lập. 


TÔI NGỪNG GIÚP CON TRAI TÔI VÀ BẮT ĐẦU DẠY DÕ NÓ 


Mới đây một ông bố tới gặp tôi và nói: “Tôi nghĩ con trai tôi có thể là 
một Bill Gates thứ hai. Brian mới 14 tuổi nhưng cháu đã ham thích việc kinh 
doanh và đầu tư. Sau khi đọc những quyển sách của ông, tôi liền nhận ra là 
mình đang làm hư con cái. Từ sự mong muốn giúp cháu nên tôi đã thật sự 
ngăn trở cháu. Và vì vậy, khi cháu đòi mua những cây gậy đánh golf mới, tôi 
bèn cho cháu một thách thức mới.” 


“Ông đã ngăn trở cậu ấy như thế nào?” tôi hỏi. 


“Tôi dạy nó làm việc để có tiền. Bình thường nếu nó tới hỏi xin tiền 
mua những cây gậy đánh golf, tôi sẽ bảo nó đi kiếm tiền và tự mua lẫy. 
Nhưng sau khi đọc những quyển sách của ông, tôi nhận ra nếu mình làm thế 
tức là mình đang lập trình cho con nó trở thành một kẻ tiêu xài tích cực. Nó 
đang được lập trình, để trở thành người làm việc như điên thay vì trở thành 
người giàu, biết cách bắt tiền của mình làm việc cho mình.” 


“Vậy ông đã làm gì khác đi?” 
«Ô, tôi bảo nó hãy đi tìm quanh vùng những công việc cần làm.” 


“Thật thú vị,” tôi bình phẩm. “Thay vì cho nó thấy rằng nó xứng đáng 
được cho tiền, ông đã dạy nó di tìm những cơ hội kiếm tiền.” 


Gật đầu, ông bố tự hào tiếp: “Tôi nghĩ nó sẽ rất giận, nhưng ngược lại 
nó hăng hái bắt đầu công việc của mình, nó biết tự lực cánh sinh hơn là xin tôi 
tiền. Thế là nó đi cắt cỏ thuê vào mùa hè, và nhanh chóng kiếm được 500 đôla 
- lớn hơn số tiền cần để mua gậy đánh golf. Nhưng tôi lại làm khác.” 


“Ông đã làm gì?” 


“Tôi dẫn nó tới một công ty môi giới chứng khoán và nó mua 100 đôla 
quỹ tương hỗ. Tôi bảo nó đấy là tiền để dành cho nó học đại học.” 


“Rất tốt! Rồi ông có để cho cậu ta mua gậy đánh golf không?” 


“Không,” người bố đáp liền, gương mặt bừng sáng niềm tự hào. “Tôi đã 
làm điều mà người bố giàu của ông đã làm.” 


“Là gì vậy?” 


“Tôi lấy 400 đôla đó của nó và bảo tôi sẽ giữ số tiền này cho tới khi nó 
tìm ra một tài sản sẽ mua gậy đánh golf cho nó.” 


“Cái gì? Ông bảo cậu ta đi mua một tài sản? Vậy là ông làm chậm nhu 
cầu được thỏa mãn của cậu ta lâu hơn nữa?” 


“Đúng vậy. Ông bảo rằng chậm đáp ứng nhu cầu là sự khôn ngoan về 
cảm xúc rất quan trọng trong việc phát triển. Vì vậy tôi giữ tiền của cháu 
và...” 


“Và điều gì xảy ra?” 


«Ô, nó giận dữ nhưng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau lại nhận ra điều tôi 
đang lầm. Khi nó nhận ra tôi đang cố dạy nó cái gì đó, nó bắt đầu ngẫm nghĩ 
và khi nó đã hiểu điều tôi làm, nó nhận được một bài học.” 


“Và bài học đó là gì?” 


Ông bố rạng rỡ nói tiếp: “Nó đến bên tôi và nói: “Ba đang cố giữ gìn, 
bảo quản tiền cho con phải không? Ba không muốn con vứt nó vào những cây 
gây đánh golf. Ba muốn con có những cây gậy này nhưng vẫn còn tiền. Đó 
chính là điều ba muốn con học?”. Và nó đã có một bài học. Nó biết nó có thể 
giữ lại những đồng tiền làm lyng vất vả và vẫn có những cây gậy đánh golf. 
Tôi rất tự hào về con trai mình.” 


“Chao!” đó là tất cả những oi tôi thốt ra. “Ó tuổi 14, cậu ta đã hiểu rằng 
mình có thể vừa giữ tiền mà vẫn có những cây gậy đánh goft.” 


“Đúng thế. Nó hiểu là nó có thể có cả hai.” 


Một lần nữa tôi chỉ thốt lên được.”Chao”. Rồi mãi sau tôi mới bảo.”Hầu hết 
người lớn không bao giờ học được bài học đó. Vậy cậu ta có thể làm điều đó 
như thế nào?” 


“Nó bắt đầu đọc những mẩu rao vặt trên báo. Rồi nó tới cửa hàng bán dụng 
cụ chơi goft và nói chuyện với những tay goft nhà nghề xem họ cần và muốn 
cái gì. Một ngày kia nó về nhà và bảo nó cần lấy lại tiền. Nó đã tìm ra cách 
vừa giữ tiền của mình vừa có gậy đánh goft.” 


“Vậy hãy nó cho tôi biết đi,” tôi thúc giục, chờ đợi câu trả lời. 


“Nó đã tìm ra một người đang cần bán những máy bán kẹo tự động. Nó tới 
gặp chủ cửa hàng dụng cụ chơi goft và hỏi xem nó có thể đặt hai máy bán kẹo 
tự động trong cửa hàng của ông được không. Ông ta đồng ý nên nó về nhà 
bảo tôi đưa tiền. Chúng tôi cùng tới chỗ người bán kẹo dạo, mua hai cái máy 
cùng một số loại kẹp và bánh chừng 350 đôla rồi đem đặt ở cửa hàng bán 
dụng cụ chơi goft. Một tuần một lần nó tới cửa hàng thu tiền trong máy và 
mua thêm kẹo bánh cho vào máy. Sau hai tháng nó đã có gậy đánh goft và 
vẫn có thu nhập đều đặn từ sáu chiếc máy bán kẹo tự động, tài sản của nó.” 


“Sáu cái máy? Tôi nghĩ cậu tã chỉ mua có hai cái thôi chứ?” 


“Đúng vậy. Nhưng khi nó nhận ra những cái máy này là tài sản nên nó 
tiếp tục mua thêm. Giờ quỹ để học đại học của nó vẫn gia tăng đều dặn, và số 
máy bán kẹo cũng tăng lên. Nó có thời gian và tiền bạc để chơi golf như ý 
muốn, bởi vì nó không cần phải làm việc để có tiền mà trả cho trò chơi golf 
nữa. Quan trọng hơn cả, nó đang học nhiều hơn chuyện tôi có cho nó tiền hay 
không.” 


“Nghe có vẻ như ông đi từ Tiger Woods đến Bill Gates vậy.” 


Ông bố cười ngất. “Ông biết đấy, điều đó không thật sự quan trọng. 
Quan trọng là nó đã biết rằng nó lớn lên và có thể trở thành bất cứ ai mà nó 
muốn.” 


CẬU TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẤT CÚ AI CẬU TA MUỐN 


“Cha tôi nói: “Thành công là có thể trở thành bất cứ ai mà con muốn”... 
và nghe có vẻ như con trai ông đã thành công rồi.” 


“Phải, nó rất hạnh phúc,” ông bố hồ hởi. “Nó không hòa lẫn vào trong 
đám đồng ở trường. Nói nôm na là nó đi theo một nhịp trông khác biệt. Và vì 
vậy giờ nó đã có công việc kinh doanh và tiền bạc của riêng mình, nó cũng có 
chân giá trị riêng... một ý thức về an toàn cá nhân. Nó không cố phải bận tâm 
xem mình nổi tiếng như thế nào với những người còn lại “trong” đám đông. 
Tôi nghĩ việc có đặc trưng ổn định cho nó thời gian để nghĩ nhiều hơn đến 
việc mình muốn trở thành ai, hơn là cố làm điều mà bạn bè nó nghĩ là tuyệt 
đỉnh. Điều này đã hun đúc cho nó thêm nhiều tự tin.” 


Tôi gật đầu, hồi tưởng lại những ngày còn học phổ thông trung học. Tôi 
đau khổ nhớ mình là kẻ ngoài cuộc chứ không phải là kẻ trong cuộc. Tôi nhớ 
mình không ở “trong” đám đông và cô đơn như thế nào khi không được nhận 
ra hay được chấp nhận bởi đám đông. Nhớ lại, tôi nhận ra việc học hỏi từ 
Người bố giàu đã cho tôi ý thức về an toàn cá nhân và tự tin. Tôi biết mặc dù 


mình không phải là học sinh hay ho nhất, ấn tượng nhất trường, nhưng ít ra 
tôi cũng biết một ngày nào đó mình sẽ giàu có... và rằng đó là chân giá trị tôi 
muốn có nhất. 


“Xin ông vui lòng cho tôi biết,” ông bố hỏi, lôi tôi ra khỏi những ký ức 
thời học sinh, “ông thấy cần phải dạy thêm con trai tôi gì nữa? Nó đã tiến bộ 
tới mức vậy rồi và nó đang làm tốt, nhưng tôi biết nó vẫn còn cần phải học 
thêm nữa. Ông có lời đề nghị nào không?” 


“O, một câu hỏi hay. Thế công việc sổ sách cậu ta làm ra sao?” 
“Số sách?” 


“Phải, số sách lưu trữ... những bản báo cáo tài chính. Chúng có được 
cập nhật?” 


“Không. Nó chỉ báo cáo miệng với tôi hàng tuần về những gì đã thu 
được từ những cái máy, cũng như những biên lai mua kẹo để đổ vào những 
chiếc máy. Nhưng không có bản báo cáo tài chính chính thức. Chăng phải 
việc đó quá khó khăn sao?” 


“Không phải khó khăn đâu. Nó rất đơn giản.” 


“Ý ông bảo là hãy thực hiện một bản báo cáo tài chính thật sự, giống 
như cách làm trong trò CASHFLOW phải không?” 


“Phải! Không nhất thiết phải khó khăn như thế. Điều quan trọng nhất là 
cậu ta thấy được bức tranh tổng thể từ những bản báo cáo tài chính; rồi từ từ 
chậm nhưng chắc cậu ta có thể bổ sung thêm những chi tiết, những khác biệt 
tinh tế hơn. Khi làm thế, đầu óc nó sẽ minh mẫn hơn, và sự thành công trong 
tài chính của nó cũng sẽ tăng theo.” 


“Chúng tôi sẽ làm,” ông bố hứa. “Tôi sẽ gởi cho ông một bản sao bản 
báo cáo tài chính chúng tôi làm.” 


Chúng tôi bắt tay rồi chào tạm biệt. Khoảng một tuần sau tôi nhận được 
một bì thư có bản sao bản báo cáo tài chính của Brian. Nó như thế này: 


Bản báo cáo tài chính của Brian vào tháng 6 


Thu nhập 


Thu nhập từ sáu máy bán kẹo tự động 465 đôla 


Chỉ phí 


Kẹo và bánh 


Lương của Brian 


Quỹ học đại học 


Tiết kiệm 


Tài sản 


Tiết kiệm 


Quỹ học dại học 


Sáu máy bán kẹo tự động 


85 đôla 


100 đôla 


150 đôla 


130 đôla 


680 đôla Tiêu sản 


3700 dôla 0 đô la 


1000 dôla 


Tôi gởi lại lời chúc mừng và nhận xét. Tôi hỏi lại họ: “Thế còn những 
chi phí cá nhân của cậu ta đâu?”. Ông bố email lại: “Nó ghi những chi phí cá 
nhân vào bản báo cáo tài chính riêng khác. Nó không muốn làm rối rắm, mập 
mờ giữa những chi phí kinh doanh với những chi phí tiêu xài cá nhân.” 


Tôi e-mail lại: “Phương pháp rèn luyện tuyệt vời. Quan trọng là biết sự 
khác nhau giữa tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp. Thế còn thuế?” 


Ong bố hồi âm: “Tôi chưa muốn làm cho nó sốc vội. Chúng tôi sẽ bàn 
tới diều đó vào năm sau. Lúc này tôi chỉ muốn để cho nó chiến thắng cái đã. 
Nó sẽ học về thuế nhanh thôi.” 


TÁM THÁNG SAU 


Chừng 8 tháng sau, ông bố gởi email cho tôi bản sao bản báo cáo tài 
chính, mới nhất của Brian. “Tôi muôn cho ông biết về sự tiến bộ của Brian. 
Giờ đây nó đã có gần 6.000 đôla trong quỹ học đại học. Nó đã có 9 máy bán 
kẹo tự động và giờ đang nghĩ đến việc thành lập một doanh nghiệp được điều 
hành tự động bằng cách nhét đồng xu vào khe.. như là từ trò CASHFLOW. 
Nó thuê một kế toán làm việc bán thời gian, bởi vì số sách của nó giờ quá 
phức tạp. Và đã đến lúc tôi phải nói cho nó biết về thuế và giới thiệu nó với 
một kế toán viên. Nó đã được 15 tuổi, và tôi nghĩ nó đã sẵn sàng bước vào thế 
giới thực. Bản báo cáo của nó rất tốt và học bạ ở trường cũng vậy. Khi lòng tự 
tin của nó tăng thì điểm số của nó cũng tăng.” 


PHẦN ĐÁNG HÀI LÒNG NHẤT TRONG CÔNG VIỆC CỦA TÔI 


Hầu hêt các thư từ - thư điện tử cũng như thư tay - chúng tôi nhận được 
là tích cực và động viên. Tôi cảm ơn tất cả những người gởi những lời thân ái 
tới chúng tôi. Điều đó truyền cảm hứng cho công ty chúng tôi tiếp tục phát 
triển. Trong khi 99% thư của chúng tôi là tích cực thì vẫn có những thư tiêu 
cực. Chúng tôi nhận được những lời chỉ trích như: “Ông sai rồi. Tôi không 
đồng ý với ông,” hoặc “Ông làm tôi mất niềm tin”. Như tôi đã nói đa số thư 


từ là tích cực, chúng tôi cám ơn vì những sự ủng hộ quý báu, cho chúng tôi 
thêm nguồn năng lượng để tiếp tục phát triển. Điều này không có nghĩa là 
chúng tôi không đánh giá cao những người chỉ ra lỗi để chúng tôi khắc phục. 
Vậy hãy cứ góp ý, chúng tôi sẽ tiếp thu và biết ơn. 


Một loại hồi âm khác tôi liên tục nhận được là: “Tôi ước gì đã đọc 
quyển sách và chơi những trò chơi của ông cách đây 20 năm.” Với những 
người này, tôi hồi âm: “Không bao giờ là trễ cả. Và tôi cảm phục ông đã thừa 
nhận rằng mình đã làm được vài điều khác biệt.” Một số người bênh vực điều 
họ đã làm trong quá khứ lại lên án tôi, cho rằng tôi đã phỉ báng niềm tin của 
họ, và rồi vẫn bám lấy những gì họ làm trong quá khứ, thậm chí bây giờ 
không còn hiệu nghiệm nữa. 


Điều hài lòng nhất trong công việc của tôi là nghe từ những bậc bố mẹ 
có con cái dang học cách, an toàn, độc lập và tự tin về tài chính. Những đứa 
trẻ không chờ tới 20 tuổi mới bắt đầu học về tài chính đã làm cho công việc 
của tôi đặc biệt thật đáng làm. Những đứa trẻ được tạo cơ hội đạt đến mức độ 
an toàn và tự tin về tài chính sớm trong đời sẽ có cơ hội lớn để có cuộc sống 
chính xác như mình muốn. 


Một nền tảng tài chính vững vàng không cho con cái bạn câu trả lời về 
cuộc sống. Một nên tảng chỉ là nền tảng. Tuy nhiên, nền tảng đó sẽ giúp con 
bạn lớn lên và tìm ra những câu trả lời nó cần để được tự do sống theo ý thích 
của mình. 


NHỮNG TRIỆU PHÚ TƯƠNG LAI TRẺ TUỔI 


Kể từ khi cuốn Dạy Con Làm Giàu phát hành, ngày càng có thêm nhiều 
bậc bố mẹ tới gặp tôi và kế về con họ. Như ba câu chuyện sau dây, mỗi câu 
chuyện minh họa sự sáng tạo và tài năng của từng đứa trẻ cụ thể, khiến tôi 
ngạc nhiên. 


Một cậu bé 16 tuổi ở Adelaide, Úc, tới gặp tôi và nói: “Sau khi đọc 
quyển sách và chơi trò CASHFLOW của ông, cháu liền đi mua bất động sản 
đầu tiên của mình, bán đi một phần rồi bỏ túi 100.000 đôla.” Cậu kể rằng với 
sự giúp đỡ của bố và một luật sư, cậu đã ký kết hợp đồng qua điện thoại di 


động trong khi đang ở giảng đường. “Mẹ cháu sợ cháu sẽ mải lo nghĩ đến tiền 
mà quên hết mọi thứ, nhưng mà không, cháu biết sự khác nhau giữa tài sản và 
tiêu sản, và cháu lên kế hoạch dùng 100.000 đôla ấy để mua thêm tài sản... 
không phải tiêu sản.” 


Một cô gái 19 tuổi ở Perth, Úc, sau khi đọc quyển sách của tôi liền bắt 
đầu mua tài sản cho thuê cùng một đối tác là mẹ. Cô nói với tôi: “Cháu đã 
kiếm được nhiều tiền hơn từ số tiền vay chứ không phải từ số tiền làm công ở 
một cửa hàng bán lẻ. Cháu không nghĩ mình sẽ dừng. Trong khi đa cố bạn bè 
cháu đang vui chơi ở các quán cà phê hay quán bar, cháu đang tìm thêm 
nguồn đầu tư mới.” 


Một bà mẹ đơn độc, 26 tuổi tới một trong những điểm ký tặng sách của 
tôi ở Auckland, New Zealand và nói: “Tôi đã phải sống nhờ vào tiền trợ câp 
xã hội cho tới khi một người bạn là bác sĩ đưa cho tôi quyển sách của ông và 
nói: “Hãy đọc cái này đi”. Sau khi đọc xong, tôi trở lại bạn tôi và nói: “Chúng 
ta hãy cùng nhau làm cái gì đó đi”. Và chúng tôi đã làm. Cô ấy và tôi tậu một 
bệnh viện chuyên khoa. Qua công việc kinh doanh, tôi từ một người sống nhờ 
trợ cấp thành một người tự do về tài chính. Ngày nay tôi ngồi nhìn những bác 
sĩ của bệnh viện mình đi làm, trong khi tôi ở nhà với con tôi. Tôi và cô bạn 
giờ đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, vì bây giờ chúng tôi đã có thời gian để 
tìm kiếm.” 


KHUYỂN KHÍCH VÀ BẢO VỆ Óc SÁNG TẠO CỦA CON BẠN 


Bạn có thể thấy rằng nhiều người trẻ tuổi không sợ dùng tiền vay để làm 
giàu. Họ không nói: “Hãy kiếm chỗ an toàn và đừng liều mạng”. Họ không sợ 
phạm lỗi hay thất bại. Thay vì thế, họ được khuyên khích hãy dën thân để học 
hỏi. Khi một đứa trẻ được dạy sợ phạm lỗi, thì sức sáng tạo của nó sẽ cùn 
nhụt đi, thậm chí là biến mất. Điều tương tự cũng diễn ra khi bố mẹ bảo: “Hãy 
làm theo cách của ta”. Chỉ khi được khích lệ hãy tự suy nghĩ, đương đầu rủi 
ro và tự đi tìm những câu trả lời cho mình, thì tính cách của con bạn mới được 
rèn luyện và óc sáng tạo của chúng mới được bảo vệ. 


Tôi luôn kinh ngạc về sức sáng tạo của những người trẻ. Những câu 
chuyên trên là ví dụ. Hãy cổ súy óc sáng tạo về tài chính của con bạn khi 
chúng còn nhỏ. Tốt hơn việc bảo con phải làm cái gì thì hãy cho phép chúng 


sử dụng óc sáng tạo tự nhiên của chúng và sống theo ý muốn của chúng. 
RỦI RO LỚN NHẤT LÀ KHÔNG CHỊU NHẬN LẤY THÁCH THỨC 


Một trong những lời phàn nàn tôi thường nhận được từ các bậc bố mẹ 
là: “Con tôi luôn đánh bại tôi. Chúng học nhanh hơn người lớn chúng tôi 
nhiều.” Có rất nhiều lý do tại sao lại như vậy. Một lý do là trẻ con chưa bị sự 
sợ hãi hạn chế. Chúng còn trẻ và biết rằng nếu chúng ngã xuống thì chúng sẽ 
bật dội trở lên. Xem ra chúng ta càng lớn càng sợ ngã. 


Tôi có những người bạn luôn làm một điều cũ mèm suốt trên 20 năm và 
đa số họ luôn ngặt nghèo về tài chính. Lý do là họ không mắc đủ lỗi khi họ 
còn trẻ. Giờ nhiều người không còn thời gian và tiền bạc - trong hai điều đó, 
thời gian là quan trọng hơn. Vậy hãy khuyên khích con bạn hãy bắt đầu chơi 
với tiền thật và học những thói quen về tài chính vốn làm tăng tình trạng tài 
chính dồi dào khi về già. Rủi ro lớn nhất là không chịu nhận lấy thách thức và 
học từ lỗi lầm khi còn trẻ. Càng lớn thì ta càng phạm những lỗi lầm lớn hơn. 


CHƯƠNG 13 


Những cách khác làm tăng kiến thức về tài chính cho con bạn 


Vào tháng 6-2000, một phóng viên địa phương vùng Phoenix, bang 
Arizona phỏng vấn tôi. Anh thật đàng hoàng nhưng có vẻ hơi bi quan, hay 
hoài nghi và hay phòng thủ cá nhân. Chúng tôi đều cùng tuổi, cùng hoàn cảnh 
và nền tảng giáo dục. Cha anh là một quan tòa có tiếng ở Boston, nơi anh lớn 
lên. Mặc dù cùng tuổi và cùng điều kiện, nền tảng và kiến thức về kinh tế xã 
hội, nhưng giữa chúng tôi vẫn có sự khác biệt lớn về tình trạng tài chính trong 
cuộc sống. Ở tuổi 53, anh có rất ít điều kiện để nghỉ hưu. Anh nói với tôi: 
“Tôi dự định viết một quyển tiểu thuyết đồ sộ khi nghỉ hưu, nhưng bây giờ 
dường như tôi cần phải làm việc như một phóng viên tự do chỉ để thanh toán 
tiền trả góp và để có cái ăn.” 


Rồi tôi hỏi anh: “Tại sao anh không bắt đầu đầu tư? Sao không mua một 
vài bất động sản ở Phoenix này, rồi sau đó dành thời gian viết quyển tiểu 
thuyết mà anh ấp ủ?” 


Anh đáp: “Anh không thể tìm thấy những thương vụ tốt ở Phoenix này 
nữa. Anh chỉ có thể làm điều này cách đây 10 năm. Thị trường cực kỳ nóng 
bỏng. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, thị trường bất động sản cũng sẽ phá 
sản. Tôi nghĩ đầu tư hết sức rủi ro.” 


Với nhận xét đó, tôi biết thế nào rồi anh cũng hùng hục làm cả đời. Tôi 
cũng hiểu rằng anh sẽ tiếp tục với phương pháp đề thành công của mình suốt 
quãng đời còn lại. Nếu anh không thay đổi suy nghĩ thì anh sẽ không thể thay 
đổi cuộc đời mình được. 


VỐN TỪ VỰNG GIÀU CÓ 


Nhờ có hai người bố mà tôi có điều kiện để so sánh họ. Lúc 14 tuổi, tôi 
bắt đầu nhận ra rằng hai người bố của mình tuy cùng nói tiếng Anh, nhưng lại 
không nói cùng ngôn ngữ. Một người nói bằng ngôn ngữ của một giáo viên, 
người kia nói bằng ngôn ngữ của thương gia và nhà đầu tư. Cả hai cùng nói 
tiếng Anh nhưng những gì họ nói lại rất khác nhau. 


Chính xác, tôi đã nhận ra vốn từ vựng của mỗi người. Lắng nghe lời nói 


của một người, tôi có thể biết rất nhiều về con người anh/cô ta. Ví dụ, tôi có 
một người bạn rất mê thë thao. Anh và tôi thường trao đổi huyên thuyên mỗi 
khi đề cập tới thể thao. Tuy nhiên, nếu tôi hỏi anh: “Tỷ lệ nợ trên vốn của 
ngôi nhà anh là bao nhiêu?” thì mặt anh lại nghệch ra, cho dù đó là một câu 
hỏi rất đơn giản. Nếu cũng câu hỏi đó nhưng tôi hỏi khác đi thì anh sẽ hiểu tốt 
hơn. Thay vì hỏi về tỷ lệ nợ trên vốn, tôi có thể hỏi: “Anh nợ tiền nhà bao 
nhiêu, và anh nghĩ căn nhà của anh đáng giá bao nhiêu?”. Khi hỏi anh như 
vậy, tôi đang hỏi cùng câu hỏi và mong muốn một câu trả lời tương tự. Sự 
khác nhau là, anh có thể hiểu tôi khi tôi sử dụng những từ như thế này, nhưng 
lại không hiểu khi tôi sử dụng những từ khác. Đó là điều chương này muốn 
bàn luận tới: sức mạnh của từ ngữ. 


“KHÔNG CÓ GÌ LÀ PHỨC TẠP CẢ NẾU CON SỬ DỤNG TỪ NGỮ 
DON GIẢN” 


Cả hai người bố đều dạy tôi đừng để cho từ ngữ đi qua mà không hiểu. 
Họ khuyến khích tôi hãy dừng ai đó lại giữa câu và yêu cầu anh hay cô ta giải 
thích từ ngữ mà tôi không hiểu. Ví dụ, khi luật sư của người bố giàu dùng vài 
từ ngữ mà Người không hiểu, Người điềm đạm bảo: “Từ từ đã, tôi không hiếu 
anh nói gì. Hãy giải thích từ đó cho tôi bằng ngôn ngữ của tôi”. Người bố 
giàu đã đưa bài luyện tập này tới cực điểm, đặc biệt là với luật sư vốn hay 
thích dùng những từ ngữ hào nhoáng. Khi luật sư nói: “Bữa tiệc của những 
người thượng lưu...người bố giàu liền chặn ông ta lại và hỏi: “Anh đang nói 
tới loại bữa tiệc nào? Một bữa tiệc trịnh trọng với thực khách mặc áo vest 
đen,đeo cà vạt hay là bữa tiệc thân mật tại nhà tôi?” 


Người bố thông thái của tôi nói: “Nhiều người nghĩ nếu họ dùng những 
từ ngữ đao to búa lớn, không ai hiếu cả thì trông họ sẽ có vẻ uyên bác 
hơn.Vấn đề là, có thể họ thông minh, uyên bác đấy, nhưng lại thất bại trong 
giao tiếp.” 


Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn với những thuật ngữ tài chính, người bố 
giàu liền trấn an: “Không có gì là phức tạp cả nếu con sử dụng từ ngữ đơn 
giản.” 


Nhiều người gặp khó khăn về tài chính đơn giản vì họ dùng những từ 
ngữ mà họ không hiểu. Ví dụ tiêu biểu là định nghĩa của hai từ tài sản và tiêu 


sản. Thay vì nói cho tôi nghe định nghĩa trích từ trong từ điển, vốn rất dễ lẫn 
lộn và khó hiểu, người bố giàu đưa ra cho tôi một định nghĩa mà tôi có thể 
dùng và hiểu được. Người giải thích ngắn gọn: “Tài sản đút tiền vào túi con, 
và tiêu sản là lấy tiền ra khỏi túi con.” Người còn nhấn mạnh thêm: “Nếu con 
không làm việc nữa thì tài sản sẽ nuôi con và tiêu sản sẽ giết chết con.” 


Ngẫm nghĩ kỹ những định nghĩa của Người bố giàu, bạn sẽ thấy rằng 
Người dùng một hoạt động thể chất để định nghĩa, thay vì dùng những từ gây 
động não như định nghĩa “tài sản” trong từ điển Webster’: “Những khoản 
mục trên bảng cân đối tài khoản cho thấy giá trị kế toán của tài sản được sở 


~, 


hữu.” 


Khi nhìn vào định nghĩa trong từ điển sẽ có một điều thắc mắc là quá 
nhiều người nghĩ ngôi nhà của họ là tài sản. Thứ nhất, nhiều người không bao 
giờ ngán chuyện tra từ điển. Thứ hai, nhiều người có khuynh hướng cứ mù 
quáng chấp nhận một định nghĩa khi họ nghe ai đó - người mà họ cảm nhận là 
có quyền lực, chủ ngân hàng, hay kế toán viên - nói với họ rằng: “Nhà của 
anh là tài sản”. Như tôi đã nói, khi chủ ngân hàng của bạn nói nhà bạn là tài 
sản, thì ông hay bà ta không nói sai. Nhưng họ chỉ không cho bạn biết đó là 
tài sản của ai! Thứ ba, nếu bạn có kinh nghiệm về một từ,bạn sẽ có khuynh 
hướng hiểu nó tốt hơn. 


SỨC MẠNH CỦA DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ 


Người bố giàu cố hết sức để dạy chúng tôi luôn liên tưởng về mặt thể 
chất với từng từ ngữ hay khái niệm mới. Chính vì thế mà định nghĩa về tài sản 
và tiêu sản của Người luôn gắn kết những từ thuộc vật chất như “tiền” và 
“túi” với một số hoạt động như “đút tiền vào túi”. Trong sự mô tả của mình, 
Người sử dụng những danh từ như “tiền” và “túi”, và những động từ như “đút 
vào” và “lấy ra” - những danh từ và động từ mà tôi và Mike có thể hiểu được. 
Khi đầu tư thời gian dạy con cái bạn về tiền bạc, hãy cãn thận dùng những từ 
mà chúng hiểu. Nếu chúng là trẻ học thiên về thể chất, hãy đặc biệt chú trọng 
đến cách dùng những định nghĩa mà chúng có thể thấy, sờ và cảm nhận được, 
dù cho chúng bao nhiêu tuổi. Trò chơi là người thầy tuyệt vời, vì nó cung cấp 
một khía cạnh vật chất cho vốn từ vựng về tài chính mới mà con bạn đang 
học. 


SỨC MẠNH CỦA TỪ NGỮ 


Ở đầu chương này, tôi Đã nhắc đến cuộc nói chuyện của tôi với một 
phóng viên. Anh là người thông minh, nhanh nhạy, cùng tuổi tôi, và tôi thích 
trao đổi cùng anh. Chúng tôi cùng chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc 
sông, nhưng khi nói đến tiền thì chúng tôi lại tiếp cận đề tài đó từ những quan 
điểm rất khác nhau. Có hai vấn đề khiến tôi ngay lập tức tin là mình phải cẩn 
thận với việc phải nói gì khi có mặt anh, bởi vì anh có thể hiểu sai điều tôi nói 
về tiền. Đầu tiên tiền là một đề tài nhạy cảm, và thứ hai là tôi vốn có sự nể 
trọng nhất định đối với báo giới. Báo chí có sức mạnh xây dựng hình ảnh của 
ta cũng như có thể hủy hoại ta... vì vậy tôi đặc biệt thận trọng khi nói cho anh 
biết quan điểm của tôi về tiền. 


Ví dụ như một cuộc phỏng vấn sau đây: 


Phóng viên: “Tại sao anh lại đầu tư vào nhà đất thay vì vào quỹ tương 
hỗ?” 


RTK (Robert T. Kiyosaki): ”À, tôi đã đầu tư cả hai, nhưng sự thật là tôi 
đầu tư nhiều tiền hơn vào nhà đất. Thứ nhất, mỗi loại đầu tư đều có những 
mặt mạnh và mặt yếu khác nhau. Một trong những mặt mạnh của nhà đất mà 
tôi thích là nó giúp tôi kiểm soát số tiền thuế và thời gian nộp.” 


Phóng viên: “Anh nói rằng mọi người nên tránh đóng thuế? Như thế bộ 
không liều quá sao?” 


RTK: “Tôi không nói là tránh, mà tôi nói rằng nhà đất cho tôi có sự kiểm 
soát chặt chẽ hơn về thuế của tôi.” 


Sự khác nhau giữa định nghĩa và sự thông hiểu về từ tránh thuế và kiểm 
soát thuế là vô cùng lớn. Tôi phải mất 20 phút để giải thích sự khác nhau giữa 
từ tránh và từ kiểm soát. Để giải thích được sự khác nhau đó, tôi cần phải giải 
thích sự khác nhau giữa luật thuế dành cho người làm thuê và luật thuế danh 
cho người đầu tư. Tôi cũng cần phải giải thích sự khác nhau giữa thuế của 
quỹ tương hỗ và thuế nhà đất. Là người làm công nên anh có rất ít sự kiểm 
soát với thuế của mình. Và do vậy từ tránh đối với anh nghe cứ như là trốn 


vậy. Và chúng ta đa số đều biết trốn thuế là vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi tôi 
nói “kiểm soát thuế” anh liền nghe thành “trốn thuế”, và lập tức anh liền giận 
dữ và lên tiếng tự vệ. Như tôi đã nói: “Một hạt cát nhận thức thường cần tới 
một ngọn núi giáo dục để thay đổi”. Trong trường hợp này, tôi không tốn cả 
một ngọn núi giáo dục nhưng phải cần tới 20 phút giảng giải để làm lắng dịu 
tình hình xuống. Rõ ràng, tôi không muốn sức mạnh đáng sợ của báo chí 
chống lại mình đơn giản chỉ vì sự hiểu lầm về định nghĩa của hai từ. 


Sau đó cuộc phỏng vấn trở lại vết xe đổ: 


Phóng viên: “Anh muốn nói là anh không thể mua nhà đất được nữa. Giá 
cả ở Phoenix này quá mắc mỏ. Ngoài ra, làm sao mà tôi có thể tìm ra một 
miếng đất, mua với giá rẻ, sửa sang rồi bán đi? Tôi không có thời gian để làm 
điều đó.” 


RTK: “Ô, tôi không buôn bán nhà đất. Tôi đầu tư vào nhà đất.” 
Phóng viên: “Thì ra anh nghĩ như vậy không phải là đầu tư sao?” 


RTK: “Ừm, theo thuật ngữ đầu tư, tôi nghĩ anh có thể gọi mua và bán nhà 
đất là đầu tư. Nhưng trong thế giới đầu tư, một người mua thứ gì đó mà không 
lên kế hoạch sử dụng hay sở hữu nó thường được gọi là “nhà buôn” - họ mua 
để bán. Còn nhà đầu tư thường mua để giữ và sử dụng tài sản đó để thu được 
lưu lượng tiền mặt và lãi từ vốn.” 


Phóng viên: “Nhưng anh không cần phải bán tài sản của anh đi để thu lãi 
từ vốn?” 


RTK: “Không cần. Nhà đầu tư thật sự sẽ làm hết sức để thu lãi từ vốn mà 
không phải bán hay trao đổi tài sản của họ. Anh biết đấy, mục tiêu đầu tiên 
của nhà đầu tư là mua và giữ, mua và giữ, mua và giữ. Mục tiêu tối hậu của 
nhà đầu tư thật sự là làm gia tăng tài sản của mình chứ không bán chúng. Họ 
có thể bán, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của họ. Trong tâm trí của 
họ, cần rất nhiều thời gian mới tìm ra một cơ hội đầu tư tốt, đáng để đầu tư, vì 
vậy mà họ thích mua và giữ hơn. Và nhà buôn thì mua và bán, mua và bán, hy 
vọng mỗi lần bán là mỗi lần tăng lượng tiền mặt của mình lên. Nhà đầu tư 


mua để giữ, nhà buôn mua để bán.” 


Anh phóng viên ngồi im một hồi, lắc đầu. Cuối cùng anh bảo: “Tôi nghe 
cứ như vịt nghe sấm”. Sau đó anh lại tiếp tục nêu ra cho tôi một câu hỏi nữa. 


Tôi cảm thấy buồn vì mình đã lún vào những đề tài thảo luận lẽ ra mình 
nên tránh. Tôi đang cố hết sức để sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhưng tôi chắc 
nó đã không tiến triển tốt. Tôi đã cố gắng thể hiện khả năng phân biệt giỏi 
hơn, nhưng tôi thấy mình chỉ càng làm cho sự việc thêm rối tung. 


Phóng viên: “Anh nói là anh không đi tìm những miếng đất ọp ẹp, sửa 
sang lại để bán lẫy lợi nhuận?” 


RTK: “Tôi cũng có thể tìm loại tài sản như thế chứ, nhất là nếu tôi có thể 
mua và giữ chúng. Nhưng câu trả lời là ‘Không’, tôi không cần phải tìm 
những nhà cũ nát rồi sửa sang lại.” 


Phóng viên: “Thế anh tìm cái gì?” 


RTK: “lrước hết, tôi thường tìm những người bán có động cơ. Những 
người cần bán nhà thật nhanh, vì họ sẵn sàng thương lượng gía hời. Hoặc tôi 
tìm tới ngân hàng có tài sản bị tịch thu để thế nợ.” 


Phóng viên: “Nghe cứ như anh lợi dụng những người đang gặp khó khăn. 
Như thế coi bộ không công bằng.” 


RTK: “Nhưng quan trọng là người đó cần bán. Anh ta sẽ mừng vui khi tìm 
được một người mua quan tâm. Và thứ hai nữa, bộ anh chưa bao giờ muốn 
tống khứ một thứ mà anh không còn cần nữa và vui mừng vì nó lại mang lại 
cho anh tiền?” 


Phóng viên: “Tôi vẫn nghe cứ như anh lợi dụng và hưởng lợi từ người 
khác vậy. Nếu không thì tại sao anh lại mua đồ xiết nợ? Thế không phải một 
người bị xiết nợ vì họ đang gặp lúc khốn khó về tài chính hay sao?” 


RTK: “Tôi hiểu cách nhìn nhận của anh. Nhưng xét theo mặt kia của đồng 
tiền, thì ngân hàng tịch biên tài sản của một người vì người đó không giữ 
đúng thỏa thuận mà họ đã giao kèo với ngân hàng. Tôi không xiết nợ họ mà là 
ngân hàng xiết nợ họ đấy chứ.” 


Phóng viên: “Tôi hiểu điều anh đang nói, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một 
cách người giàu rút tỉa người nghèo và yếu thế. Vậy thì sau khi tìm được 
người bán có động cơ hay một ngân hàng có tài sản tịch thu để thế nợ, anh sẽ 
làm gì tiếp theo?” 


RTK: “Điều kế tiếp là tôi sẽ tính toán tỷ suất hoàn vốn nội tại (TRR).” 


Phóng viên: “IRR? Tại sao nó lại quan trọng đến thế?” 


Ngay lập tức sau khi buột miệng nói từ “IRR” tôi biết là mình lại gặp 
rắc rối nữa rồi. Lễ ra tôi nên nói “lợi tức đầu tư” (ROI) hoặc “hiệu suất tiền 
mặt”. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không thể thắng nhiều điểm với anh 
phóng viên này. Tôi cần phải rút lui thật nhanh. Tôi cần dùng những định 
nghĩa đơn giản mà người bố giàu đã sử dụng để quay trở lại câu chuyện: 


RTK: “Như hồi nãy tôi đã nói, mục tiêu của tôi, một nhà đầu tư, là mua và 
giữ. IRR quan trọng là vì nó đo lường xem tôi đã thu hồi vốn ban đầu của 
mình nhanh như thế nào, thường được gọi là “thanh toán lần đầu” của tôi. Tôi 
muốn hoàn lại vốn ban đầu càng nhanh càng tốt, và tôi muốn quay lại mua 
một tài sản khác bằng số vồn ấy.” 


Phóng viên: “Thế còn nợ? Anh không nghĩ đến chuyện trả hết nợ sao?” 


Đến lúc này tôi biết cuộc phỏng vấn đã tiêu rồi. Tôi không còn cố tỏ ra 
là một ông thầy, chỉ đưa cách thức đầu tư trong đầu mình, và để mặc cho anh 
ấy quyết định sẽ làm gì với bài báo. 


RTK: “Không.Mục tiêu của tôi không phải là để trả hết nợ. Mục tiêu của 
tôi là tăng số nợ của mình.” 


Phóng viên: “Tăng nợ của anh? Tại sao anh lại muốn tăng nợ của mình?” 


Như tôi đã nói, ở điểm này tôi biết cuộc phỏng vấn đã hoàn toàn thất 
bại. Nó đã trượt qua phía bên kia ngọn đồi, thậm chí còn trượt xa hơn khi tôi 
giải thích rủi ro thuế có liên quan đến những tổn thất quỹ tương hỗ. Anh ấy 
không thích điều tôi nói về quỹ tương hỗ, đơn giản vì tất cả những tài khoản 
hưu trí của anh đều nằm trong quỹ tương hỗ. Lỗ hổng giao tiếp của chúng tôi 
đang nở rộng ra thêm. Tôi đoán chắc, khi nói tới đề tài đầu tư chúng tôi không 
chỉ dùng những từ ngữ khác nhau mà còn ở hai bên hàng rào đối diện nhau. 


Tuy nhiên, cuối cùng anh đã viết một bài báo chính xác một cách đáng 
ngạc nhiên những ý tưởng đầu tư của tôi, thậm chí ngay cả khi anh không 
hoàn toàn đồng ý với chúng. Anh còn cẩn thận gởi cho tôi một bản photo bài 
báo để xin sự chấp thuận của tôi trước khi mang nộp cho tòa soạn. Tôi gởi 
anh một lá thư cảm ơn sự khách quan của anh cùng với sự đồng ý chính thức 
cho bài báo. Bài báo viết rất hay, tôi không phải chỉnh sửa hay thay đổi gì cả. 
Tuy nhiên,anh gọi cho tôi sau đó và báo rằng: người biên tập của anh không 
cho đăng bài báo trên vì những lý do mà ông ta không thể giải thích được. 


TẠI SAO KHÔNG CẦN PHẢI CÓ TIỀN MÀ LÀM RA TIỀN 


Mỗi khi được hỏi “Phải có tiền mới làm ra tiền, đúng không?”, thì câu 
trả lời của tôi thường là: “Không đúng! Tiền chỉ là một ý tưởng... mà đã là ý 
tưởng thì không định nghĩa được bằng từ ngữ. Vì vậy bạn càng cẩn trọng 
trong việc chọn từ ngữ mình dùng, thì cơ hội cải thiện tình hình tài chính của 
bạn càng lớn.” 


Tôi nhớ lại một buổi nói chuyên của Tiến sĩ R. Buckminster Fuller hồi 
thập niên 1980, hôm đó ông nói về sức mạnh của từ ngữ. Ông nói: “Từ ngữ là 
công cụ có sức mạnh lớn nhất trong số những thứ mà loài người phát minh 
ra.” Là sinh viên từng trượt môn Anh văn ở trường trung học, tôi thường sợ 
đề tài ngôn ngữ cho tới khi tôi nghe nhà hùng biện đại tài ấy thuyết giảng về 
quyền năng của từ ngữ. Chính bài diễn thuyết của ông đã giúp tôi nhận ra sự 
khác nhau giữa người bố giàu và người bố nghèo bắt đầu từ sự khác nhau của 
những từ ngữ mà họ dùng. Như tôi đã nói, người bố ruột của tôi có vốn từ 
vựng của một giáo viên phổ thông; trong khi người bố giàu có vốn từ vựng 


của một nhà kinh doanh và đầu tư. 


BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ LÀM GIÀU 


Khi người ta hỏi tôi họ cần làm øì để cải thiện vị trí tài chính trong cuộc 
sống, tôi đáp: “Bước đầu tiên để làm giàu là thêm vào vốn từ vựng của bạn 
những thuật ngữ tài chính. Nói cách khác, nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu 
làm giàu vốn từ vựng của bạn.” Tôi cũng nói với họ răng ngôn ngữ tiếng Anh 
có chừng hai triệu từ. Và những người bình thường chỉ cần chừng 5.000 từ. 
Rồi tôi nói: “Nếu các bạn thật sự nghiêm túc muốn làm giàu, hãy đặt mục tiêu 
là phải học 1.000 thuật ngữ tài chính, và rồi các bạn sẽ giàu có hơn những 
người không sử dụng những từ này.” Nhưng cần phải hiểu định nghĩa từng 
thuật ngữ về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn đòi hỏi 
nhiều hơn ở những thuật ngữ tài chính của mình, thì lòng tự tin của bạn sẽ 
tăng lên.” 


TỪ NGỮ CHO PHÉP ĐẦU ÓC THẤY NHỮNG ĐIỀU MÀ MẮT 
KHÔNG THẤY 


Sự thông minh là khả năng phân biệt giỏi hơn. Từ ngữ cho phép đầu óc 
bạn phân biệt giỏi hơn và thấy những điều mà mắt không thấy. Ví dụ có cả 
một thế giới khác nhau giữa tài sản và tiêu sản... nhưng hầu hết mọi người 
không nhận ra sự khác nhau ấy. Biết được sự khác nhau đó ảnh hưởng cực lớn 
đến kết cục tài chính trong cuộc đời của một người. 


Trong những quyển sách trước tôi đã viết về sự khác nhau giữa ba loại 
thu nhập: từ lương, thụ động, và từ quỹ đầu tư. Một lần nữa, tất cả các từ đó 
đều núp dưới cái ô dù của thu nhập, nhưng có sự khác nhau vô cùng lớn giữa 
ba loại thu nhập ấy. 


Khi bạn bảo con: “Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm một công việc an 
toàn và ổn định”, bạn đang khuyên con bạn đi làm để kiếm thu nhập từ lương. 
Tuy nhiên, đây là loại thu nhập phải đóng thuế cao nhất trong ba thứ thu nhập, 
và sự kiểm soát về thuế của bạn rất hạn chế. Người bố giàu khuyên tôi làm 
việc để có thu nhập thụ động, tức thu nhập chính từ bất động sản, là loại thu 
nhập phải chịu thuế ít nhất nhưng bạn có sự kiểm soát thuế lớn nhất. Thu 


nhập từ quỹ đầu tư là loại thu nhập có được từ những tài sản trên giấy tờ, và 
là loại thu nhập tốt thứ hai. Về từ ngữ ba loại thu nhập này không khác nhau 
nhiều nhưng thực tế sự khác nhau của ba loại đối với bản báo cáo tài chính là 
rất đáng kinh ngạc. 


THU NHẬP CỦA NGƯỜI GIÀU 


Khi nhìn vào bản báo cáo tài chính của một người, thật dễ thấy loại thu 
nhập người ấy nghĩ là quan trọng. 


Thật khó mà làm giàu bằng thu nhập từ lương cho dù lương của bạn có 
cao đến đâu. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải học cách chuyển từ thu nhập 
từ lương sang thu nhập thụ động hay thu nhập từ quỹ đầu tư. Đó là điều 
những người giàu dạy con cái họ. 


SỨC MẠNH CỦA GIAO TIẾP 


Vốn từ vựng kha khá về tài chính cộng với sự am hiểu những con số có 
thể cho con bạn một bước khởi đầu tốt về tài chính trong cuộc sống. Một 
trong những lý do khiến tôi chán trường học là vì tôi học toàn những từ ngữ 
mà không có những con số. Tôi học cách sử dụng từ ngữ trong giờ Anh văn 
và tiếp cận với những con số trong giờ toán. Tách rời ra làm cả hai đều chán 
và chăng liên quan gì đến cuộc sống thực của tôi. 


Khi Người bố giàu bắt đầu dạy tôi cách đầu tư qua cờ Tỉ phú, tôi đã tiếp 
nhận được một khối từ vựng mới, và tôi thấy mê làm toán. Tất cả những oi tôi 
cần làm là đặt những tờ đôla tượng trưng vào những con số, và sự thích thú 
của tôi tăng dần lên ở cả từ ngữ và con số. Khi trẻ con chơi trò CASHFLOW, 
chúng học những từ vựng về tài chính mới, qua đó chúng cũng sẽ thích học 
môn toán mà chúng ta không nhận ra. 


Người bố thông thái của tôi gọi sự kết hợp giữa những con số và từ ngữ 
là “sức mạnh của giao tiếp”. Là một học giả uyên bác, Người luôn lưu tâm 
đến việc người ta liên lạc, giao tiếp những gì và như thế nào. Người nhận thấy 
rằng khi người ta cùng chia sẻ những từ ngữ giống nhau, và cùng thích thú sự 
khác biệt tìm thấy được trong từng từ ngữ, thì giao tiếp giữa họ hiệu quả hơn. 


Người nói với tôi: “Từ thông tin liên lạc (communication) có nguồn gốc từ 
chữ “cộng đồng" (community). Khi người ta cùng ham thích thưởng thức 
những từ ngữ như nhau thì một cộng đồng ra đời.” 


Một cách cho con bạn có điểm xuất phát tốt về tài chính là bắt đầu dạy 
chúng những từ ngữ về tài chính và đề cao mức độ khác nhau. Nếu bạn làm 
thế, chúng sẽ có cơ hội tốt hơn để gia nhập cộng đồng của những nhà tài 
chính ưu tú. Nếu chúng không sở hữu và không thích những từ ngữ đó, thì 
chúng sẽ bị gạt ra khỏi cộng đồng. 


Hãy nhớ những lời người bố giàu của tôi: “Có một sự khác biệt rất lớn 
giữa tài sản và tiêu sản, mặc dù trông chúng đơn giản chỉ là hai từ. Nếu bạn 
thấy không có sự khác nhau giữa hai từ đó, thì sự khác nhau liền thể hiện 
ngay ở bản báo cáo tài chính của bạn, và ở việc bạn phải làm việc đầu tắt mặt 
tối như thế nào trong cuộc sống.” Tôi nói: “Hãy bảo đảm con cái bạn biết sự 
khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, như thế con cái sẽ có được một bệ phóng 
tốt trong cuộc sống.” 


CHƯƠNG 14 


Tiền tiêu vặt để làm gì? 


Một ngày kia tôi nhìn thấy một trong những người bạn của mình đưa 
cho con anh 100 đôla. Thằng bé cầm lẫy và điềm nhiên đút vào túi quần, quay 
đi mà không nói một lời nào. 


Thấy vậy anh bảo: “Con không nói gì hết sao? Thậm chí con không nói 
cám ơn à?” 


Thằng bé 16 tuổi quay lại hỏi: “Cám ơn vì cái gì?” 
“Vì 100 đôla ba vừa mới đưa con đó.” 


“Đây là tiền tiêu vặt của con mà. Con xứng đáng có nó. Mấy đứa bạn 
học trong trường con còn được nhiều hơn con. Nhưng nếu ba nghĩ con cần 
phải cám ơn thì đây con sẽ nói “Cảm on" Xong, thằng bé ấn món tiền sâu 
vào túi và bước ra cửa. 


^A^?? 


Đây là một ví dụ tiêu biểu về lối suy nghĩ “quyền lợi hiển nhiên” tồn tại 
trong thanh niên ngày nay. Rủi thay, tôi thấy điều này diễn ra thường xuyên. 
Sharon Lechter thích gọi đó là hiện tượng “cha mẹ trở thành máy rút tiền tự 
động của con cái.” 


TIỀN LÀ MỘT CÔNG CỤ GIÁO DỤC 


“Tiền là một công cụ giáo dục,” Người bố giàu nói. “Ta có thể huấn 
luyện cho mọi người làm nhiều thứ. Tất cả những gì ta làm là thảy một mó 
đôla lên không trung và mọi người sẽ phản ứng lại tức khắc. Như những 
người huấn luyện thú dùng sự tử tế để dạy chúng, tiền được dùng cho con 
người cũng như vậy.” 


“Đó không phải là cách nhìn quá thô thiên về tiền và giáo dục sao?” tôi 
hỏi. “Bố nói sao có vẻ tàn bạo và mất tính người quá vậy.” 


“Ta rất mừng khi nghe con nói thế. Ta chủ ý làm cho nó có vẻ tàn bạo 
và mất tính người.” 


“Tại sao vậy ạ?” 


“Vì ta muốn con thấy được mặt kia của đồng tiền. Ta muốn chỉ cho con 
sức mạnh của tiền bạc. Ta muốn con biết sức mạnh ấy, và ta muốn con tôn 
trọng nó. Nếu con tôn trọng sức mạnh đó, hy vọng con sẽ không lạm dụng 
quyền năng của đồng tiền khi con có nó.” 


“Bố ngụ ý ai khi nói mặt kia của đồng tiền?” tôi hỏi. Bãy giờ tôi đã 17 
tuổi và đang học năm cuối trung học. Tới tuổi này, người bố giàu đã dạy tôi 
cách kiếm, giữ và đầu tư tiền. Và lúc này Người đang dạy tôi thêm điều mới 
gì đó về tiền. 


Người bố giàu lôi từ túi quần ra một đồng tiền xu. Người đưa lên và 
bảo: “Mỗi đồng tiền đều có hai mặt. Con hãy nhớ điều đó.” Người nhét chúng 
trở vô túi rồi bảo: “Chúng ta hãy đi lòng vòng xuống phố đi.” 


Mười phút sau người bố giàu tìm thấy bãi đậu xe. “Gần 5 giờ rồi,” 
Người bảo, “Chúng ta hãy nhanh nhanh lên.” 


“Nhanh để làm chi a?” 


“Đi rồi con sẽ thấy,” Người bố giàu vừa nói vừa dòm chừng hai bên 
đường rồi băng qua đường. 


Người và tôi chỉ đứng nhìn vỉa hè với những dãy cửa hàng bán lẻ. Đột 
nhiên, vào đúng 5 giờ, những cửa hàng lục tục đóng cửa. Khách hàng vội vã 
với những nỗ lực mua sắm cuối cùng và những nhân viên bắt đầu bước ra 


chào người chủ cửa hàng: “Chào ông/bà” và người chủ cửa hàng đáp lời “Hẹn 
gặp lại sáng mai.” 


“Hãy coi xem ta muốn nói điều gì về sự huấn luyện tốt?” Người bố giàu 
nói. 


Tôi không đáp. Tôi đang nhìn vào bài học mà Người muốn tôi học. Và 
tôi không thích bài học đó. 


“Nào, giờ con đã hiểu câu nói: “Tiền là một công cụ giáo dục” rồi chứ?” 
Người bố giàu hỏi khi hai bố con đi ngang qua những cửa hàng đã đóng cửa. 
Đường phố im lặng, vắng vẻ, tạo cho cảm giác trống trải, lạnh lčo. Chốc chốc, 
người dừng lại và ghé mắt nhìn qua cửa sõ những cửa hàng Người thấy thích. 


Tôi vẫn im lặng. 


Trở lại vào trong xe, người bố giàu nhắc lại câu hỏi “Con có hiểu 
không?” 


“Con hiểu. Y bố nói thức dậy mỗi ngày và đi làm là xấu à?” 


“Không. Ta không nói về tốt hay xấu. Ta chỉ muốn con hiểu sức mạnh 


3 32 


to lớn của đồng tiền và tại sao “Tiền là một công cụ giáo dục”. 
“Bố giải thích cho con nghe đi?” 


Người bố giàu ngẫm nghĩ một lúc,cuối cùng Người lên tiếng: “Trước 
khi có tiền xuất hiện, con người tụ tập nhau lại và cùng nhau đi săn, họ sống 
xa đất liền và biển.Về cơ bản, Thượng đế hay thiên nhiên đã cung cấp tất cả 
mọi thứ con người cần để tôn tại. Nhưng khi con người văn minh hơn thì thật 
khó mà trao đổi hàng hóa và những dịch vụ được, thế là tiền ra đời và trở nên 
càng ngày càng quan trọng. Ngày nay, người nào kiểm soát được tiền có 
quyền lực mạnh hơn những người vẫn còn trao đối hàng hóa và dịch vụ. Nói 
cách khác, tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời.” 


“Bố nói tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời là sao?” 


“Cách đây vài trăm năm, con người thật sự không cần tiền để tồn tại. 
Thiên nhiên đã cung cấp sẵn cho con người rồi. Họ có thể trồng rau nếu muốn 
ăn hay đi vào rừng săn bắn nếu cần thịt. Ngày nay tiền bạc cho chúng ta cuộc 
sống. Thật khó mà sống được chỉ bằng trồng rau trong căn hộ một phòng ở 
thành phố hay ở vùng ngoại ô. Ta không thể trả hóa đơn điện bằng cà chua, và 
chính phủ không thể chấp nhận thu thuế bằng thịt nai mà con săn bắn được.” 


“Vì con người cần tiền để trao đổi những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu 
cho cuộc sống, nên bố mới nói tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời. Tiền và 
cuộc sống luôn có nhau.” 


Người bố giàu gật đầu. “Ngày nay thật khó mà tồn tại được nếu không 
có tiên. Tiền và sự tồn tại cá nhần giờ như bóng với hình với nhau.” 


“Và chính vì vậy bố mới dạy con rằng Tiền là một công cụ giáo dục”,” 
tôi trầm ngâm nói. “Bởi vì tiền nối kết với sự tồn tại cá nhân, nếu có tiền, ta 
có thể bảo người khác làm những điều họ không muốn làm - những thứ như 
thức dậy và đi làm mỗi ngày.” 


“Hoặc phải học thật chăm chỉ để có một việc làm tốt,” Người bố giàu 
nói với nụ cười mỉm. 


“Nhưng những công nhân giỏi và thạo nghề không quan trọng đối với 
xã hội chúng ta sao?” 


“Rất quan trọng chứ,” Người bố giàu nói. “Trường học cung cấp những 
bác sĩ, kỹ sư, cảnh sát, lính cứu hỏa, thư ký, phi công, và nhiều người ở những 
lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn khác, để giữ gìn cho xã hội văn minh luôn 
văn minh. Ta không nói rằng trường học không quan trọng... mà rằng, ta 
muốn con cần tiếp tục học hết đại học, cho dù con không muốn. Ta chỉ muốn 
con hiểu “tiền là một công cụ giáo dục” có sức mạnh như thế nào.” 


“Giờ thì con hiểu rồi.” 


“Một ngày nào đó con sẽ trở thành người rất giàu có. Và ta muốn con 
nhận thức được quyền năng và trách nhiệm của con, khi con có tiền. Thay vì 
dùng sự giàu có để bắt người ta làm nô lệ cho tiền, thì ta yêu cầu con dùng sự 
giàu có để dạy mọi người trở thành ông chủ của đồng tiền.” 


“Như bố đang dạy con...” 


Người bố giàu gật đầu. “Xã hội văn minh của chúng ta càng phụ thuộc 
vào tiền vì cuộc sống, thì quyền năng của đồng tiền càng thống trị chúng ta. 
Cũng giống như con dạy con chó vâng lời bằng bánh bích quy của chó, con 
có thể dạy mọi người tuân lệnh và làm việc suốt cuộc đời họ bằng tiền. Quá 
nhiều người làm việc kiếm tiền chỉ để tồn tại, hơn là tập trung vào việc cung 
cấp hàng hóa hay dịch vụ để làm cho xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Quyền 
năng đó cho thấy “tiền là một công cụ giáo dục”. Và có cả mặt tốt lẫn mặt xấu 
trong quyền năng đó.” 


BẠN DẠY CON BẠN NHỮNG GÌ BẰNG TIỀN? 


Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người trẻ có ý nghĩ rằng họ xứng đáng 
được có tiền, hoặc họ có “quyền lợi hiển nhiên” để nhận tiền. Tôi biết không 
phải tất cả, nhưng ngày càng có nhiều người trẻ có thái độ đó. Tôi cũng để ý 
thấy rất nhiều bậc bố mẹ đã dùng tiền như một cách để cảm thấy bớt lỗi đi. Vì 
họ quá bận làm việc nên họ có khuynh hướng dùng tiền để thay thế cho tình 
yêu và quan tâm, chăm sóc con. Tôi cũng thấy nhiều bố mẹ thuê vú em trọn 
thời gian. Con số những bà mẹ đơn độc làm chủ doanh nghiệp đem con tới sở 
làm cũng tăng nhanh, đặc biệt là vào những tháng mùa hè. Nhưng vẫn có 
những đứa trẻ phải ở nhà một mình, được gọi là “những đứa trẻ giữ chìa 
khóa”. Chúng đi học về và không bị giám sát giờ giấc, bởi vì cả bố mẹ chúng 
đang ở sở làm... làm việc vất vả để có thức ăn đặt lên bàn. Như người bố giàu 
nói: “Tiền là một công cụ giáo dục.” 


TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ TRAO ĐỔI 


Bố mẹ có thể cho con một bài học quan trọng về tiền nếu họ dạy chúng 


về khái niệm trao đổi. Từ trao đổi rất quan trọng đối với người bố giàu. Người 
nói: “Con có thể có bất cứ thứ gì con muốn, miễn là con sẵn lòng trao đổi cái 
øì đó có giá trị tương đương với điều con muốn.” Nói cách khác, bạn càng 
cho đi thì bạn càng nhận lại nhiều hơn. 


Tôi nhận được nhiều lời thỉnh cầu làm tư vấn cho họ. Cách đây một 
năm, một thanh niên gọi cho tôi và mời tôi đi ăn trưa. Tôi từ chối nhưng anh 
cứ nài nỉ mãi, cuối cùng tôi nhận lời. Trong bữa trưa, anh đề nghị: “Tôi muốn 
ông làm cố vấn cho tôi”. Tôi lại từ chối, nhưng lần này anh ta còn năn nỉ dữ 
hơn. 


Cuối cùng tôi hỏi anh: “Nếu tôi đồng ý thì anh muốn tôi làm gì nào?” 


Anh đáp: “Ô, tôi muốn ông cho tôi cùng ngồi vào bàn họp với ông, 
dành ít nhất bốn giờ một tuần cho tôi và chỉ cho tôi cách đầu tư vào nhà đất. 
Tôi chỉ muốn ông dạy tôi những øì ông biết.” 


Tôi nghĩ về lời thỉnh cầu của anh ta một lúc rồi hỏi: “Thế để đối lại anh 
sẽ cho tôi cái gì?” 


Anh thanh niên hơi nao núng trước câu hỏi ấy, bèn ngồi thằng lên và 
mỉm cười duyên dáng, nói: “Ừm, không gì cả. Tôi không có bất cứ cái gì. 
Chính vì thế nên tôi mới muốn ông dạy tôi y như người bố giàu của ông dạy 
ông vậy. Ông đâu có phải trả cho ông ấy bất cứ cái gì, đúng không?” 


Tôi ngả người ra ghế, nhìn chăm chăm vào anh. “Vậy là anh muốn tôi 
tiêu thời gian để dạy anh điều tôi biết một cách miễn phí?” 


“Đúng thế. Ché ông mong tôi làm gì? Trả tiền mà tôi không có? Nếu tôi 
có tiền thì tôi đã không hỏi ông. Tất cả những oi tôi cầu xin ông là hãy dạy tôi 
vài điều. Hãy dạy tôi cách làm giàu.” 


Nu cười lan tỏa khắp gương mặt tôi, và những ký ức cũ về việc ngồi 
cùng bàn với người bố giàu lại ùa về. Lần này tôi đang ngồi ở ghế của người 
bố giàu, và tôi có cơ hội dạy theo giống cách người bố giàu đã dạy tôi. Đứng 


lên, tôi nói: “Cám ơn vì bữa trưa này. Câu trả lời của tôi là ‘Không’. Tôi 
không thích làm cố vấn cho anh. Nhưng tôi đang dạy anh một bài học vô cùng 
quan trọng. Và nếu anh đã nhận được bài học anh cần, anh sẽ trở thành người 
giàu có như anh mơ ước. Hãy nhận lấy bài học đó và tìm ra câu trả lời anh 
đang tìm.” Đến đây, người bồi bàn mang hóa đơn thanh toán ra và tôi chỉ anh: 
“Đó là hóa đơn của anh ta.” 


“Nhưng câu trả lời là gì vậy? Hãy cho tôi biết. Hãy cho tôi câu trả lời 
đi,” anh giục tôi. 


MƯỜI LỜI THỈNH CẦU MỘT TUẦN 


Tôi thường được người ta yêu cầu làm cố vấn. Một trong những điều tôi 
thường thấy nhất là rất ít những lời thỉnh cầu ấy đi kèm với cái từ quan trọng 
nhất trong kinh doanh: đó là trao đổi. Nói cách khác, nếu bạn đòi hỏi một cái 
øì đó, thì bạn phải có sẵn cái gì đó để trao đối. 


Nếu bạn dọc Dạy Con Làm Giàu tập 1, bạn sẽ nhớ lại câu chuyện người 
bố giàu lấy đi 10 xu một giờ và bắt tôi làm việc miễn phí. Như tôi đã nói, với 
một cậu bé lên 9, làm việc miễn phí là một bài học cực kỳ quý báu, một bài 
học ảnh hưởng đến suốt cuộc đời tôi. Người lấy tiền để dạy tôi một trong 
những bài học quan trọng nhất để làm giàu, và đó là bài học về sự trao đổi. 
Như người bố giàu đã nói: “Tiền là một công cụ giáo dục”, Người cũng hàm ý 
rằng thiếu tiền cũng là một công cụ giáo dục. 


Vài năm sau đó tôi hỏi người bố giàu liệu Người có tiếp tục dạy tôi nếu 
tôi không làm việc miễn phí hay không. Câu trả lời của người là: “Không, 
hoàn toàn không. Khi con yêu cầu ta dạy con, ta muốn thấy vật trao đổi của 
con. Nếu con không sẵn sàng trao đổi, thì đó là bài học đầu tiên dành cho con 
- sau khi ta đã từ chối con. Những người mà trông chờ được nhận cái gì đó 
mà không đổi lại cái gì hết thường cũng không nhận được gì trong cuộc 
sống.” 


Trong cuốn Dạy Con Làm Giàu tập 3, tôi nêu câu chuyện tôi đã hỏi xin 
Peter làm cố vấn cho mình. Khi ông đồng ý, điều đầu tiên ông yêu cầu tôi làm 
là đi đến Nam Mỹ bằng tiền túi của tôi để nghiên cứu mỏ vàng cho ông ấy. 


Đây là một ví dụ hoàn hảo khác về sự trao đổi. Nếu tôi không đồng ý đi Nam 
Mỹ hoặc đòi hỏi chi phí cho chuyến đi, tôi bảo đảm Peter sẽ không bao giờ 
đồng ý làm người cố vấn cho tôi. Điều này cũng chứng minh rằng tôi toàn 
tâm toàn ý muốn học hỏi từ ông ấy. 


BÀI HỌC ĐẰNG SAU BÀI HỌC 


Trong khi bài học về sự trao đổi mà hầu hết bạn đọc quyển sách này đều 
biết, vẫn còn có một bài học khác - bài học đằng sau bài học về sự trao đổi mà 
người bố giàu dạy tôi khi ông lẫy đi 10 xu một giờ. Đó là bài học mà hầu hết 
mọi người không thấy và là bài học rất quan trọng cho bất cứ ai muốn làm 
giàu. Bắt đầu dạy con bạn từ lúc chúng còn nhỏ tuổi rất quan trọng. 


Nhiều người giàu hiểu được bài học này, đặc biệt nếu họ có của cải, 
nhưng nhiều người làm việc quần quật suốt đời lại không bao giờ hiểu. 


Người bố giàu nói với tôi: “Lý do hầu hết mọi người không trở nên giàu 
có là vì họ được dạy để tìm một công ăn việc làm. Thật không thể thành 
người giàu có nếu con chỉ chăm chăm đi tìm việc.” Người bố giàu nói hầu hết 
những người tới gặp Người đều hỏi: “Ông sẽ trả tôi bao nhiêu nếu tôi làm 
việc này cho ông?”. Người nói tiếp: “Những người nói như vậy sẽ không bao 
giờ giàu có được. Con không thể mong chờ giàu có được nếu cứ đi vòng 
quanh và kiếm tìm người trả tiền công cho con.” 


CHỈ CÓ BAO NHIÊU ĐÓ GIỜ TRONG NGÀY THÔI! 


Hầu hết giới trẻ ngày nay tới trường để học một nghề, sau đó đi tìm việc 
làm. Tất cả chúng ta đều biết, chỉ có bao nhiêu đó giờ trong ngày thôi. Nếu 
chúng ta bán sức lao động theo giờ hay theo một cách đo lường thời gian nào 
đó, thì số lượng thời gian chúng ta có trong một ngày là cố định. Và đó là số 
thời gian xác định để coi chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền là hết cỡ. Ví dụ, 
một người làm được 50 đôla một giờ, và làm 8 giờ một ngày, thì người đó 
kiếm được tối đa là 400 đôla một ngày, 2.000 đôla một tuần, và 8.000 đôla 
một tháng. Cách duy nhất cho người này tăng con số đó lên là làm việc thêm 
giờ. Hầu hết người ta được huấn luyện để nghĩ theo kiểu được trả lương cho 
một công việc, hơn là nghĩ theo kiểu họ có thể phục vụ được bao nhiêu người. 


Người bố giàu thường nói: “Con càng phục vụ được nhiều người, thì con càng 
trở nên giàu có.” 


Hầu hết mọi người được dạy chỉ để phục vụ cho mỗi một ông chủ, hay 
một số khách hàng chọn lọc. Người bố giàu nói: “Lý do khiến ta trở thành 
một thương gia là vì ta muốn phục vụ được càng nhiều người càng tốt.” Thỉnh 
thoảng Người vẽ ra sơ đồ sau đây, dựa theo Kim Tứ Đồ, để nhân mạnh ý của 
mình. 


Chỉ vào phía bên trái của Kim Tứ Đồ, Người nói: “Phía bên này phụ 
thuộc vào lao động thể chất để thành công.” CM sang phía bên phải của Kim 
Tứ Đồ, Người bảo: “Phía này đòi hỏi lao động tài chính để thành công. Có 
một sự khác nhau rất lớn giữa lao dộng thể chất và lao động tài chính. Con 
càng làm ít công việc thuộc thể chất thì con càng phục vụ được nhiều người, 
và đối lại, con càng kiếm được nhiều tiền.” 


Mối quan tâm chính của tôi khi viết Dạy Con Làm Giàu là tìm cách để 
phục vụ được càng nhiều người càng tốt, biết rằng nếu tôi làm thế tôi sẽ kiếm 
được nhiều tiền hơn. Trước khi viết bộ sách này, tôi đã dạy đề tài này và kiếm 
được hàng ngàn đôla. Mặc dù tôi kiếm được tiền nhưng tôi phục vụ được ít 
người và trở nên mệt mỏi và kiệt quệ trong quá trình đó. Một khi tôi nhận ra 
mình cần phục vụ nhiều người hơn nữa, tôi đã xác định viết thay vì nói. 


Ngày nay những bài học tương tự đáng giá chưa đến 20 đôla (tiền sách). 
Tôi phục vụ được hàng triệu người và tôi kiếm được nhiều tiền hơn mà lại 
làm việc ít đi. Vì vậy, bài học bị lấy đi 10 xu cách đây bao nhiêu năm vẫn còn 
nguyên giá trị. Bài học nằm đằng sau bài học làm giàu của người bố giàu là 
càng phục vụ được nhiều người càng tốt. Như Người nói: “Hầu hết mọi người 
ra trường để đi tìm một công việc lương cao, chứ ít ai tìm cách phục vụ được 
càng nhiều người càng tốt.” 


TÔI NÊN CHO CON TÔI BAO NHIÊU TIỀN TIÊU VẶT? 
Tôi thường bị hỏi những cầu sau: 
- “Tôi nên chọ con tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt?” 
- “Tôi có nên ngừng trả công cho con tôi về những gì chúng làm?” 


- “Tôi trả tiền cho con tôi khi nó được điểm cao. Ông có khuyến khích 
chuyện đó không?” 


- “Tôi có nên bảo con tôi đừng nên tìm việc ở khu thương xá?” 


Câu trả lời chung cho những câu hỏi này của tôi là: “Bạn cho con bạn 
bao nhiêu tiền là tùy bạn. Mỗi đứa trẻ mỗi khác nhau và mỗi nhà mỗi cảnh.” 
Tôi chỉ đơn giản nhắc bạn về những bài học của người bố giàu của tôi, và 
muốn bạn nhớ rằng: “Tiền là công cụ giáo dục”. Nếu con bạn học cách trông 
chờ tiền không vì gì hết, thì đương nhiên cuộc đời chúng kết cục không có gì 
cả. Nếu con bạn học chỉ vì được trả tiền, thì điều gì xảy ra khi bạn không có ở 
đó mà trả tiền cho nó? Vấn đế mấu chốt là hãy cân thận về cách bạn dùng tiền 
như là công cụ giáo dục. Vì ngay cả khi dùng tiền là công cụ giáo dục cũng có 
thêm những bài học nữa cho con cái bạn cần học. Chính những bài học đằng 
sau những bài học mới là quan trọng nhất. 


PHÂN III: TÌM RA TÀI NĂNG CỦA 
CON BẠN 


Người bố giàu luôn khuyên khích con trai mình và tôi làm giàu bằng 
cách phục vụ được càng nhiều người càng tốt. Người nói: “Khi các con chú 
trọng kiếm tiền chỉ để cho bản thân mình thì các con sẽ thấy rất khó làm giàu. 
Nếu các con không thật thà, tham lam và trả cho người ta ít hơn những gì họ 
đáng được nhận thì các con cũng sẽ thấy rất khó làm giàu. Các con có thể 
giàu có theo những cách đó, nhưng sự giàu có đó sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu 
các con tập trung trước tiên vào việc phục vụ càng nhiều người càng tốt, chỉ 
nghĩ đến việc làm cho cuộc sống của họ khá hơn lên, thì các con sẽ tìm thấy 
sự giàu có và hạnh phúc tột bậc. ” 


Người bố giàu của tôi thực sự tin rằng có một tài năng tiềm ẩn trong 
mỗi đứa trẻ, ngay cả những đứa trẻ học hành chẳng mấy giỏi giang. Người 


không tin rằng một thiên tài là kẻ chỉ biết ngồi lì trong lớp học và biết hết 
thảy những câu trả lời đúng. Người không tin rằng một thiên tài là kẻ thông 
thái hơn người khác. Người thật sự tin rằng mỗi chúng ta đều có tài năng và 
rằng thiên tài là người may mắn phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình và 
biết cách bộc lộ và phát huy tài năng đó... 


Để bài học về tài năng cửa Người sinh động hơn, Người thường kể một 
câu chuyện. Người nói: “Trước khi các con chào đời, các con được cho một 
tài năng để bộc lộ. Rắc rối ở chỗ không ai nói cho các cọn biết mình được 
trời ban tài năng gì. Không ai nói cho các con biết phải làm gì với tài năng 
đó khi phát hiện ra nó. Sau khi các con được sinh ra, công việc của các con là 
phát hiện ra tài năng đó và bộc lộ để mọi người biết đến. Nếu các con bộc lộ 
được tài năng của mình, cuộc đời các con sẽ tràn đầy điều kỳ diệu. ” 


Tiếp tục với câu chuyện của mình, Người nói: “Một thiên tài là người 
tìm ra được tài năng tiềm ẩn của mình. Như Aladdin tìm thây ông thần trong 
cây đèn, mỗi chúng ta cần tìm ra tài năng trong bản thân mình. Thiên tài là 
người tìm ra được tài năng mà họ đã được trời phú. ” 


Người bố giàu cảnh báo thêm: “Khi con tìm ra được tài năng của mình, 
tài năng đó sẽ ban cho con ba điều ước. Tài năng sẽ nói: “Điều lức thứ nhất 
là, “Người có mong ước dành tài năng của mình cho bản thân mình không ?”. 
Điều ước thứ hai là, “Ngươi có mong ước dành tài năng của mình cho những 
người ngươi quý mến và gần gũi không?”. Hoặc điều ước thứ ba là, “Ngươi 
có mong ước đem tài năng của mình ra phục vụ cho mọi người không?” ” 


Hiển nhiên, chúng ta dạy con cái chọn điều ước thứ ba. Bài học của 
người bố giàu luôn kết thúc bằng câu: “Thế giới đầy những người tài. Mỗi 
chúng ta là một người tài. Vấn đề ở chỗ, phần đông chúng ta nhốt chặt tài 
năng của mình trong cây đèn. Nhiều người chọn cách dùng tài năng của mình 
chỉ để phục vụ cho bản thân hoặc chỉ cho những người mà họ yêu quý. Tài 
năng ra khỏi cây đèn chỉ khi nào chúng ta chọn điều ước thứ ba. Điều kỳ diệu 
chỉ xuất hiện khi chúng ta đem tài năng của mình phục vụ người khác. ” 


Cả hai người bố của tôi đều tin vào sự kỳ diệu của việc cho đi. Một 
người bố tin vào việc kỉnh doanh phục vụ càng nhiều người càng tốt. Người 
bố kia thì tin vào việc tìm ra tài năng thiên phú của ta, và hãy cố gắng bộc lộ 


điều kỳ diệu của tài năng. 


Những bài học của cả hai người bố đúng với tôi khi tôi còn nhỏ.Cả hai 
câu chuyện cho tôi lý do để sống, lý do để học, và lý do để cho đi. Nghe có vẻ 
ngớ ngẩn, nhưng khi tôi lên 9, tôi tin vào khả năng có một tài năng trong bản 
thân tôi. Và cho đến nay tôi vẫn tin vào điều kỳ điệu, chứ làm sao một đứa 
học không giỏi như tôi có thể viết được một quyển sách ăn khách khắp thế 
giới? 


Phân cuối của quyển sách này dành cho tài năng của con bạn. 


CHƯƠNG 15 


Tìm ra tài năng cua con bạn bằng cách nào? 


Chúng ta thường được hỏi: “Bạn tuổi con øì?” 
Nếu bạn tuổi con cọp, bạn sẽ nói: “Tôi tuổi Dần. Còn bạn tuổi øì?” 


Ai cũng biết mình tuổi con gì (chi øì), cũng như biết có ngũ hành: kim, 


mộc, thủy, hỏa, thổ; và 12 cht: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ti, Ngọ, Mùi, Thân, 
Dậu, Tuất, Hợi(*). Trừ phi chúng ta là những ông thầy tử vi thứ thiệt thì 
chúng ta mới biết hết những đặc điểm của các tuổi đó. Tỷ như tôi tuổi Dần thì 
tôi chỉ biết đặc điểm của người tuổi Dần, còn bạn tôi tuổi Sửu thì anh ta cũng 
đủ biết đặc điểm của tuổi Sửu hoặc cùng lắm biết thêm tuổi Dần của tôi. Biết 
được những điểm khác biệt sẽ hỗ trợ cho các mối quan hệ của chúng ta bởi vì 
chúng ta có thể hiểu nhau hơn. 


Một số người nhận ra rằng có nhiều nét tính cách khác nhau thì cũng có 
nhiều cách học khác nhau. Một trong những lý do hệ thống giáo dục hiện 
hành của chúng ta quá tệ hại đối với nhiều người vì hệ thống này chỉ được 
thiết lập dành cho một số ít cách học. 


Chương này sẽ làm sáng tỏ một số cách học và giúp bạn tìm ra cách học 
thích hợp cho con bạn và thậm chí cả bạn nữa. 


Ngoài ra, nó cũng giải thích tại sao một số người học hành giỏi giang 
mà lại không giỏi chuyện đời, và ngược lại. 


CH) LND: Đây là theo quan niệm phương Đông, còn phương Tây chia làm 
bốn nhóm: đất, không khí, nước và lửa; và 12 cung: Nam Dương, Bảo Bình, 
Song Ngư, Dương Cừu, Kim Ngưu, Song Nam, Bắc Giải, Hải Sư, Xử Nữ, 
Thiên Xứ, Hổ Cáp, và Nhân Mã. 


NGƯỜI NÀO VIỆC NẤY 


Chắc hän ai cũng từng nghe câu: “Người nào việc nấy”. Tôi cũng nhất 
trí như vậy. 


Khi tôi lên năm, gia đình tôi đi tắm biển với nhà hàng xóm. Đang chơi, 
đột nhiên tôi ngước lên và thấy Willy bạn tôi đạng chới với dưới nước. Cậu ta 


té vào một chỗ trùng và chìm vì không biết bơi. Tôi kêu la ầm ï mới được một 
anh thanh niên nghe thấy và anh liền nhảy xuống nước cứu Willy. 


Sau tai nạn xém chết đó, cả hai gia đình quyết định đã đến lúc bọn trẻ 
trong nhà phải học bơi. Mới tí tuổi đầu tôi đã phải đến hồ bơi công cộng để 
học bơi, tôi ghét lắm. Xuống hồ chăng bao lâu là tôi leo lên và trốn vào phòng 
bảo vệ, khiếp đảm với những lời la mắng vì tôi chăng thể nào bơi đúng kiểu 
được. Từ đó trở đi, tôi ghét cay ghét đắng mùi clo khử trùng ở hồ bơi. 


Trái lại, Willy bơi giỏi như cá và sớm tham dự cuộc thi bơi ở Hawaii. Ở 
trường trung học, cậu còn đi thi đấu giải vô địch bơi lội cấp bang. Mặc dù cậu 
không giành được chiến thắng, câu chuyện cho thấy cậu đã chuyển tai nạn 
xém chết đó thành nỗi đam mê của mình. Trái lại dù gia đình tôi buộc tôi phải 
đi học bơi, nhưng tôi rất ghét hồ bơi và không bao giờ bơi cho ra hồn được. 


Khi tôi học ở New York, chúng tôi phải thi môn bơi lội. Mặc dù đã từng 
đâm xiên cá, lặn với bình dưỡng khí và lướt sóng vèo vèo nhưng tôi vẫn thi 
rớt vì không bơi đúng kiểu. Tôi nhớ mình đã viết thư về nhà và cố giải thích 
với đám bạn là tôi đang học bơi vì đã thi rớt môn này. Cũng mừng là cuối 
cùng tôi học được cách bơi chó và bơi tự do trong hồ. Cho đến nay tôi đã bơi 
được với kiểu kết hợp giữa bơi ếch và bơi nghiêng, trông không mấy đẹp đề 
và chăng có nghĩa lý gì đối với những huấn luyện viên. 


Điều đáng nói ở đây là mặc dù tôi không thể bơi đúng kiểu trong hồ bơi, 
nhưng tôi bơi lội rất thoải mái ở biển, thậm chí lúc biển động. Tôi không phải 
là tay bơi lội cừ khôi, nhưng tôi vẫn tung tăng bơi lội được ở biến tại quê nhà. 
Tôi biết có những người bơi rất đúng kiểu trong hồ bơi nhưng lại rúm người 
lại khi gặp nước xiết, gió to, sóng lớn, biển động. Đúng như câu nói, “người 
nào việc nấy”. 


NHIÊU CÁCH HỌC KHÁC NHAU 


Mỗi người có cách học và cách thể hiện bản thân khác nhau. Chúng ta 
biết mình nên làm điều gì nhưng tốt nhất chúng ta nên làm theo cách mà mình 
thích làm. Chuyện học hành của con cái bạn cũng vậy. 


TÌM RA TÀI NĂNG CỦA CON BẠN BĂNG CÁCH NÀO? 


Để tìm ra tài năng của con bạn, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem chúng 
thích học đến mức nào và tại sao chúng học điều đó. Tôi đã học bơi bởi vì tôi 
muốn lướt sóng. Nếu không vì môn lướt sóng thì tôi đã không quan tâm đến 
chuyện học bơi, và việc ép uổng tôi học cũng chỉ khiến tôi ghét bơi hơn mà 
thôi. Điều này cũng tương tự với việc học cách đọc một bản báo cáo tài chính. 
Tôi học không phải vì muốn thành một kế toán viên mà tôi học chỉ vì tôi 
muốn làm giàu. 


Người bố thông thái của tôi nhận ra rằng tôi không phải là một ngôi sao 
học thuật, và đó là lý do Người khuyến khích tôi tìm ra cách học riêng của 
mình. Thay vì ép tôi theo cách học truyền thống, Người khuyên khích tôi 
“nhảy vào chỗ sâu và bơi vì cuộc đời của tôi.” Người không tàn nhẫn đâu. 
Người chỉ muốn tôi tìm ra cách học thích hợp nhất. 


Nhiều người học theo những cách truyền thống. Họ đến trường, hứng 
thú với lớp học, và hào hứng theo những bài giảng đã được soạn sẵn. Nhiều 
người biết rằng cuối bài giảng họ sẽ được một phần thưởng. Họ thích thú với 
ý nghĩ rằng mình sẽ thi đậu và được một bằng cấp vì sự nỗ lực. Cũng như 
người bạn Willy của tôi đã học bơi giỏi bởi vì cậu ta thích bơi lội, nhiều người 
học giỏi ở trường bởi vì họ yêu thích học tập. 


Chìa khóa thành công của con người trong cuộc sống là tìm ra cách học 
tốt nhất và đảm bảo rằng mình đang ở trong một môi trường cho phép mình 
tiếp tục học theo cách học tốt nhất đó. Vấn đề ở chỗ, việc tìm ra chính xác 
cách học và tài năng bẩm sinh của chúng ta thường là một quá trình được 
chăng hay chớ. Nhiều người không biết tài năng của mình là gì. Khi họ ra 
trường, có việc làm, rồi họ không thể tiếp tục quá trình khám phá bản thần 
nữa vì lý do tài chính hoặc gia đình. 


CHƯƠNG 16 


Thành công là tự do thể hiện chính mình 


Hồi còn nhỏ, thầy cô của tôi thường nói: “Em cần có học vấn cao mới 
có thể kiếm được việc làm tốt.” 


Người bố giàu của tôi lại khác, Người vẽ nên Kim Tứ Đồ. Thay vì bảo 
tôi kiếm việc làm, điều khiến tôi chỉ quanh quân ở nhóm L - làm công, thì 
Người đã cho tôi cơ hội lựa chọn trong Kim Tứ Đồ. 


Khi tôi gặp rắc rối ở trường, người bố thông thái của tôi đã cho tôi cơ 
hội tìm kiếm cách học của riêng mình. 


CÀNG NHIÊU LỰA CHỌN BẠN CÀNG CÓ NHIÊU CƠ HỘI THÀNH 
CÔNG 


Thế giới ngày nay cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn. Mỗi lần chúng ta 
có thêm một ngành mới, chăng hạn công nghiệp hàng không hay công nghiệp 
máy tính, chúng ta có nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp và sở thích hơn. Một 
trong những vấn đề đối với trẻ con ngày nay xuất phát từ việc có quá nhiều 
lựa chọn, như trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, càng có nhiều lựa chọn, 
chúng ta càng có nhiều cơ hội thành công hơn. 


Nếu bố mẹ lấy đi quyên lựa chọn của con thì trong gia đình sẽ xảy ra 
bất hòa. Nếu với tư cách là bố, hay mẹ, bạn nói: “Đừng làm điều này,” hoặc 
“Đừng làm chuyện nọ,” thì thế nào con bạn cũng sẽ làm đúng điều bạn cấm, 
hoặc chúng đã làm xong chuyện đó rồi. 


Một trong những điều làm tôi hạnh phúc là lúc còn nhỏ bố mẹ đã không 
hạn chế những chọn lựa của tôi mà đã tạo ra thêm nhiều chọn lựa cho tôi cân 
nhắc. Điều đó không có nghĩa là tôi không có kỷ luật, nhưng một trong những 
điều cả hai người bố của tôi đã làm là cho tôi nhiều cơ hội lựa chọn hơn thay 
vì bó buộc tôi với những điều tôi được phép và không được phép làm. Và như 
Kathy Kolbe, bạn tôi đã nói: “Thành công là tự do thể hiện chính mình.” 


CON MUỐN LÀM GÌ KHI TRƯỞNG THÀNH? 


Thay vì bảo tôi “Hãy đến trường để kiếm công ăn việc làm” thì người 
bố giàu dưa ra cho tôi những lựa chọn. Đó là Kim Tứ Đồ mà trong quyển 2 
của bộ sách này đã nói đến. 


Xin nhắc lại: 


L — nhóm người làm công ăn lương 


T — nhóm người làm tư 


C - nhóm chủ doanh nghiệp 


Ð - nhóm nhà đầu tư 


Do được cho lựa chọn, tôi cảm thấy mình, làm chủ được số phận của 
mình và những oi mình muốn học hơn. Dần dà, tôi cũng phát hiện ra các luật 


thuế khác nhau đối với từng nhóm trong Kim Tứ Đồ, và thực tế đó cũng giúp 
tôi vẽ ra con đường đi trong tương lai của mình. Như nhiều người cũng biết, 
thuế là chi phí lớn nhất trong cả đời chúng ta. Mà rủi thay, những người trong 
nhóm L và T lại phải trả thuế nhiều hơn. 


Khi nói chuyện với con bạn, bạn có thể đưa ra một lựa chọn trong 
Kim Tứ Đồ hơn là chỉ đơn giản nói: “Hãy đi học để sau này kiếm công ăn 
việc làm.” 


Do có sự chọn lựa, tôi biết rằng môn học nào thích hợp nhất cho mình 
và môn học nào đưa tôi đến nhóm C và Ð trong Kim Tứ Đô. Tôi biết mình sẽ 
làm gì khi trưởng thành. Ngày nay, mặc dù chúng ta đã thuộc nhóm L, T hay 
C trong Kim Tứ Đồ, thì tất cả chúng ta cũng cần phải đầu tư (nhóm Ð). Hy 
vọng là bạn sẽ không còn trông chờ vào chính phủ hoặc công ty của bạn khi 
bạn về hưu. 


CÁC LỰA CHỌN VÀ HỆ QUẢ 


Một sự khởi đầu vững chắc về tài chíah mà người bố giàu đã cho tôi là 
sự thông hiểu về các lựa chọn và các hệ quả đã tìm thấy trong các bản báo cáo 
tài chính. 


Khi bạn nhìn vào toàn bộ bản báo cáo tài chính, bạn có thể hiểu được 
tầm quan trọng của việc học về tài chính. 


Công vifc e 


Qua bài tập ở nhà về tài chính, Mike và tôi sớm nhận ra rằng với mỗi 
đôla chúng tôi nhận được, chúng tôi có một chọn lựa, và sự chọn lựa đó được 
tìm thấy trong cột chi phí. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi khi chúng tôi kiếm 
được hoặc tiêu tốn một đôla là có một phản ứng dây chuyền, hoặc một hệ quả 
đối với hành động đó. Bằng cách rút ra một đôla và mua một tiêu sản như một 
chiếc xe hơi, chúng tôi biết hệ quả lâu dài là chúng tôi sẽ nghèo đi thay vì 
giàu lên. 


Đưa ra các quyết định chỉ tiêu, hoặc những lựa chọn như sau, thì hệ quả 
về lâu dài sẽ khác nhau. 


Thu nhập 


Tiêu sån 


Khi còn bé, chúng tôi có thể hiểu rằng đưa ra lựa chọn tiêu tiền bằng 
cách đầu tư vào tài sản đã đưa đến hệ quả lâu dài thế này. Cả Mike và tôi từ 
lúc mới chín tuổi đều đã biết rằng chỉ chúng tôi có quyền năng với số phận tài 
chính của mình chứ không phải ai khác. Chúng tôi biết nếu chúng tôi có 
những chọn lựa suốt đời về tài chính, giống như bản báo cáo tài chính thứ hai, 
chúng tôi có thể giàu dù có học cao hay có công việc tốt hay không. Chúng 
tôi biết rằng sự thành công về tài chính không phụ thuộc vào sự thành công 
trong học tập. 


Như đã trình bày ở đầu sách: “Trong thời đại Công nghệ Thông tin, giáo 
dục quan trọng hơn bao giờ hết. Và để chuẩn bị tốt nhất cho con bạn bước vào 
tương lai, những kỹ năng tài chính vững chắc là cực kỳ quan trọng.” 


Bằng cách dạy cho con bạn kiến thức cơ bản về tài chính, bản báo cáo 
tài chính, bạn đã cho con mình sức mạnh để làm chủ số phận tài chính của 
bản thân chúng. Chúng sẽ có sức mạnh dù cho chúng có chọn nghề nghiệp gì, 
kiếm được bao nhiêu tiền, và học giỏi dở ra sao. Như người bố giàu thường 
nói: “Tiền bạc không nhất thiết làm cho con giàu lên. Sai lầm lớn nhất mà 
nhiều người mắc phải là họ nghĩ càng kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ càng 
giàu. Đa số trường hợp, khi kiếm được càng nhiều tiền thì người ta càng lún 
sâu vào nợ nần. Đó là lý do tại sao tiền bạc thôi thì không làm cho con giàu 
được.” Và vì thế Người dạy Mike và tôi rằng với mỗi đôla chúng tôi tiêu xài, 
chúng tôi có một lựa chọn, và mỗi lựa chọn kéo theo một hệ quả lâu dài. 


SỨC MẠNH CỦA SỐ BON 


Ai cũng biết câu: “Không ai là một hòn đảo riêng biệt.” Hoặc “Một cây 
làm chăng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” 


Trong khi bản thân tôi nhất trí với những thành ngữ này thì hệ thống 
giáo dục lại có vẻ không đồng ý với lời dạy của cổ nhân. Trong quyển Dạy 
Con Làm Giàu tập 3, tôi đã bàn vế sức mạnh của một tứ diện. Sau đây là một 
tứ diện, hay một kim tự tháp: 


Trong môn hình học không gian, tôi biết rằng tứ diện là cấu trúc không 
gian nhỏ nhất và vững chắc nhất trong những dạng cấu trúc, đó cũng là lý do 
kim tự tháp tồn tại được lâu đến vậy. Mấu chốt ở chỗ sự kỳ diệu tìm thấy 
trong con số 4. 


Xem xét thế giới tiền bạc và kinh doanh, ta thấy ngay Kim Tứ Đồ. Một 
lần nữa lại là con số 4 kỳ ảo. Bốn cạnh là (L) làm công, (T) làm tư hoặc làm 
chủ doanh nghiệp nhỏ, (C) chủ doanh nghiệp lớn và (Ð) nhà đầu tư. Và, một 
tứ diện lại hiện ra. 


Thầy thuốc Hy Lạp cổ đại Hippocrates (460 - 377 trước CN) thường 
được gọi là cha đẻ của ngành y, cũng sử dụng bốn dạng tính cách khác nhau 
để mô tả con người. Ông dùng các thuật ngữ nóng nảy, lạc quan, lạnh lùng và 
u sầu. 


Vào thế kỷ Hai mươi, Tiến sĩ Carl Jung cũng phân loại bốn dạng người 
với các thuật ngữ suy tư, nhạy cảm, trực cảm và tình cảm. 


Vào những năm 1950, Isabel Myers và mẹ bà đã phát triển chỉ thị dạng 
Myers-Briggs (MBTI). MBTI xác định 16 dạng người khác nhau, sau đó được 
giản lược xuông còn bốn dạng chính: Thống trị, Ảnh hưởng, Ủng hộ và Phục 
tùng. 


Ngày nay, nhiều cách phân loại này vẫn có giá trị, và nhiều công ty 
dùng những phân loại này để đảm bảo họ đặt đúng người vào đúng việc. 


VÀ SỨC MANH CỦA SỐ 12 


Hầu như ai cũng biết rằng có mười hai tháng trong năm và có mười hai 
con giáp. Trong cuộc đời con người, con số 4 và 12 được lặp đi lặp lại như 
những con số đầy ý nghĩa. Khi chúng ta học hình học không gian, chúng ta sẽ 
hiểu được tại sao mối quan hệ này được nhắc đi nhắc lại. Vậy mà hệ thống 
giáo dục hiện hành chỉ phát hiện duy nhất một cách học và một dạng tài năng. 
Quyển sách này giúp bố mẹ nhận ra có bốn cách học và mười hai dạng tài 
năng khác nhau. Nói cách khác, hiện nay bạn có nhiều lựa chọn hơn trong 
việc nuôi con và phát huy tài năng của con. Như đã nói ở đầu sách, thông 
minh có nghĩa là khả năng phân biệt giỏi hơn, và giáo dục (education) có gốc 
Latin từ educe có nghĩa là “đem ra”, chứ không phải “nhồi nhét vào”. 


Khi bạn nhìn vào mắt con mình, hãy luôn nhớ là trong con bạn luôn 
luôn tồn tại một “tài năng”. Mặc dù trường học không tìm kiếm tài năng đó 
nhưng bố mẹ hoặc thầy cô nên làm việc này. Bất cứ khi nào bạn nhìn vào mắt 
con mình và nhìn thấy tài năng của nó thì điều đó nhắc nhở tất cả chúng ta 
rằng chúng ta ai cũng có biệt tài thiên phú. Và chính những biệt tài này đã 
đem lại phép màu cho cuộc sống. 


KẾT LUẬN: Việc quan trọng nhất 
(rên đời 


Người bố thông thái thường nói: “Có hai loại trẻ con. Có những đứa trẻ 
thành công bằng cách đi theo đường mòn và có những đứa trẻ ghét đi theo 
đường mòn và cảm thấy chúng phải tự khai phá con đường cho mình. Trong 
mỗi chúng ta đều tồn tại hai đứa trẻ đó.” 


ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA 


Đó là cách người bố thông thái cho tôi biết, đối với tôi việc tìm con 
đường riêng cho mình trong đời là hợp lý miễn là tôi đáng được tôn trọng và 
sự tìm kiếm của tôi là chính đáng. Và có lúc tôi lầm đường lạc lối một thời 
gian dài. Tuy nhiên, dù cho tôi có lạc đường lâu đến đâu, bố tôi vẫn để đèn 
sáng và luôn chào đón tôi trở về nhà. 


Khi Người không tán thành những gì tôi làm, Người liền cho tôi biết 
suy nghĩ của người, nhưng Người không cản tôi. Người thường nói: “Cách 
duy nhất để một đứa trẻ hiểu những từ bếp lửa nóng là cứ để nó chạm tay vào 
bếp lửa đang còn nóng.” 


Tôi nhớ mình đã xem Người diễn thuyết vào một buổi chiều, trong đó 
người kể về câu chuyện bếp lửa nóng. Có khoảng 150 bậc cha mẹ đang nghe, 
Người nói: “Cách duy nhất những người lớn chúng ta biết bếp lửa nóng nghĩa 
là gì là bởi vì chúng ta đã từng chạm vào bếp lửa. Ai trong chúng ta cũng đã 
từng nghịch lửa mặc dù dã được răn đe là không được đùa với lửa. Và nếu có 
ai chưa từng chạm vào bếp lửa nóng thì tôi khuyên nên sớm thử. Chưa thử coi 
như mất cả cuộc đời.” 


Các phụ huynh và thầy cô bật cười khi nghe vậy. Rồi một phụ huynh 
giơ tay lên hỏi: “Có phải ông nói rằng chúng tôi không nên đưa con mình vào 
kỷ luật?” 


“Không. Tôi không nói vậy. Tôi đang nói rằng con cái của chúng ta sẽ 
học bằng kinh nghiệm sống. Tôi nói rằng cách duy nhất để một đứa trẻ biết 
bếp lửa nóng là chạm vào nó. Nếu chúng ta bảo chúng đừng đụng vào thì thật 
lố bịch. Đứa trẻ sẽ thử ngay. Đó là cách Thượng đế sắp đặt để trẻ con học hỏi. 
Trẻ con học bằng cách làm, phạm lỗi và rồi rút ra bài học. Chúng ta là người 
lớn,trong nỗ lực của chúng ta để dạy dỗ con minh, bảo chúng đừng phạm sai 
lầm và rồi trừng phạt nếu chúng phạm sai lầm. Đó là một sai lầm.” 


Lúc đó tôi mới 14 tuổi, nhưng tôi có thể thấy nhiều bậc phụ huynh và 
thầy cô không thích thông điệp của bố tôi. Đối với nhiều người trong số họ, 
tránh sai lầm là một cách sống. Một phụ huynh khác giơ tay lên nói: “Cho nên 
ông nói răng mắc sai lầm là điều tự nhiên, rằng mắc sai lầm là cách để chúng 
ta học.” 


“Đó là những gì tôi muốn nói,” bố tôi đáp. 


“Nhưng trường học trừng phạt con em chúng ta vì chúng phạm sai lầm,” 
phụ huynh đó nói, ông vẫn còn đang đứng. 


“Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây tối hôm nay. Tôi ở đây vì chúng 
ta là những người thầy đã bỏ qua việc sửa sai, và chúng ta đã quá chú trọng 
vào việc vạch lá tìm sâu và trừng phạt những học sinh mắc lỗi. Tôi e rằng 
chúng ta càng trừng phạt những sai lầm thay vì dạy bọn trẻ biết sửa sai và rút 
kinh nghiệm thì chúng ta càng bỏ lỡ nhiều quan điểm giáo dục. Thay vì trừng 
phạt bọn trẻ vì chúng phạm lỗi, chúng ta cần khuyến khích chúng phạm nhiều 
lỗi hơn. Chúng càng phạm nhiều sai lầm và học hỏi rút kinh nghiệm thì chúng 
càng giỏi hơn.” 


“Nhưng các thầy giáo như ông đã trừng phạt và đánh rớt những học sinh 
mắc quá nhiều lỗi.” 


“Đúng vậy. Và đó là thiếu sót của hệ thống giáo dục của chúng ta, và tôi 


là một phần của hệ thống, và đó là lý do tại sao tối hôm nay tôi lại ở đây.” 


Bố tôi tiếp tục giải thích rằng tính hiếu kỳ tự nhiên của một đứa trẻ thúc 
đấy nó học hỏi. Nhưng tính hiếu kỳ đôi lúc có thể giết chết một con mèo, cho 
nên việc quá hiếu kỳ có thể hủy hoại đứa trẻ. Thông điệp của bố tôi tối hôm 
đó là bố mẹ và thầy cô cần sửa sai nhưng không làm ảnh hưởng oi đến tính 
hiếu kỳ tự nhiên của trẻ. 


Rồi Người hỏi: “Làm thế nào quý vị có thể sửa sai mà không ảnh hưởng 
øì đến tính hiếu kỳ tự nhiên của trẻ?” 


Bố tôi trả lời luôn: “Tôi không có câu trả lời. Tôi tin rằng nó vừa là một 
nghê thuật vừa là một tiến trình tuần tự, nên có thể là không có câu trả lời. Tôi 
chỉ ở đây để nhắc quý vị với tư cách là bố mẹ rằng tất cả chúng ta đã biết 
được bếp lửa nóng khi ta chạm vào nó. Chúng ta chạm vào nó bởi vì chúng ta 
hiếu kỳ và muốn học hỏi điều mới. Tôi đứng đây để trình bày về tính hiếu kỳ 
tự nhiên và mong muốn học hỏi của con quý vị, đồng thời làm hết sức để bảo 
vệ bọn trẻ. Thứ quan trọng cần bảo vệ là tính hiếu kỳ bởi vì đó là cách chúng 
ta học. Hủy diệt tính hiếu kỳ chính là hủy diệt tương lai của trẻ.” 


Một phụ huynh khác giơ tay lên và nói: “Tôi là một người mẹ đơn độc. 
Hiện nay tôi không kiểm soát nổi con tôi. Nó đi về trễ và không chịu nghe lời 
tôi. Nó đang theo lũ bạn xấu. Tôi phải làm gì đây? Tôi có khuyến khích sự 
hiếu kỳ của nó không hay chờ cho đến khi nó bị vào tù?” 


Bố tôi hỏi: “Con trai bà bao nhiêu tuổi?” 


“Nó vừa mới mười sáu tuổi.” 


“Như tôi đã nói, tôi không có câu trả lời. Khi trẻ lớn lên, thì không có 
“Câu trả lời nào phù hợp với mọi thứ.” Có lẽ cảnh sát sẽ có cầu trả lời mà con 
trai bà cần tìm. Vì lợi ích của con bà, tôi hy vọng họ không làm vậy.” 


Rồi bố tôi tiếp tục kể về hai loại trẻ con, loại thứ nhất đi theo con đường 
thăng và hẹp, còn loại trẻ kia cần tạo ra con đường riêng cho mình. Tất cả 


những oi bố mẹ có thể làm là giữ cho đèn sáng và hy vọng con mình quay lại 
đúng đường. Nhiều người trong số họ đã tự mình rời bỏ con đường. Trong 
chúng ta có người đôi khi muốn tìm con đường riêng cho mình. Người giải 
thích thêm: “Tất cả chúng ta tin rằng có một con đường đúng và một con 
đường sai. Nhưng đôi khi, con đường của chúng ta là con đường tốt nhất. Và 
đôi khi con đường của chúng ta không phải là con đường của con chúng ta.” 


Không hài lòng với câu trả lời đó, người mẹ trẻ lại đi lên và nói: 
“Nhưng nếu nó đi lang thang ngoài phố vào ban đêm và không trở về thì sao? 
Lúc đó tôi phải làm gì?” 


Bố tôi ngưng một chút và, với cặp mắt cảm thông và chia sẻ với mối lo 
ngại của bà ta, Người trầm tĩnh nói: “Chỉ việc để đèn sáng.” Rồi Người thu 
xếp giấy tờ và bước xuống bục. Dừng lại trước khi bước ra khỏi căn phòng 
đang lặng đi, bố tôi quay lại và nói: “Việc quan trọng nhất trên đời của bố mẹ 
và thầy cô là giữ cho đèn sáng!” 


